Giảng giAi 

Hdmilln 

Cỉ(ò 


(VAMMĨKA SUHA) 




2 


Mahasi Sayadaiv 








Giảng Giải Kinh Gò Mối 


THERAVÃDA 

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
PHẬT LỊCH 2560 



KINH GO MỒI 


Mahasi Sayadaw 
Tỳ-kheo Pháp Thông Dịch 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC — 2017 





4 


Mahasi Sayadam 







Giảng Giải Kinh Gò Mối 5 



Namo Tassa Bhagavaío Arahaío Sammasambuddhassa. 

Trong số những bài Kinh Phật nổi tiếng được 
Thiền Sư Mahasĩ Sayãdaw giảng gải, Kinh Gò Mối 
(Vammika Sutta) được xem là một trong những bài 
kinh cực kỳ lý thú, trong đó Sự Thật của Pháp được 
tiết lộ theo cách đơn giản và hiệu quả nhất, cũng như 
bằng những từ ngữ rõ rệt nhất. Ánh sáng tài hoa trong 
những bài thuyết gảng của Thiền Sư Mahasĩ đã xua 
tan bóng tối hay đã làm rõ được những chồ tối nghĩa 
mơ hồ ở những bài Pháp mang tính triết lý cao siêu 
vốn không dễ hiểu đối với một người có tri thức bình 
thường. 

Bài Kinh thú vị này đầu tiên do Đức Phật thuyết 
giảng và sau đó được Tác giả, Thiền Sư Mahasĩ 
Sayãdaw, làm cho sáng tỏ, để trở thành một mẫu sản 
phẩm mới phát triển của chính mình. Có thể nói bài 
giảng của tác giả đã làm hiển lộ tính thiên tài của Đức 
Phật, Bậc Nhất Thiết Trí, theo cách ngắn gọn và ấn 
tượng nhất. Trong đó người đọc sẽ tìm thấy những 
khái niệm tôn giáo cơ bản được trang hoàng với những 
câu cách ngôn đa dạng và những mẫu chuyện ngắn 
sinh động, mặc dù được thuật lại một cách xúc tích 
loại bỏ những gì không liên quan đến phương diện 





6 


Mahasi Sayadaiv 


thực tiễn của Pháp, song chúng ta vẫn thấy nó thực sự 
thú vị và vô giá. 

Cách trình bày mang khuynh hướng của một 
thể loại diễn đạt mới, nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của việc hành thiền minh sát vốn được xem là pháp 
thiết yếu đối với toàn thể nhân loại để thoát khỏi 
những trói buộc của dục tham. Trong bài giảng này, 
Thiền Sư Mahasĩ Sayãdaw đã giới thiệu một cách 
chính xác pháp hành thiền minh sát, với những chi tiết 
nổi bật mà chắc chắn sẽ đưa người đọc nhiệt tâm một 
bước đến gần hon Niết Bàn. Lời tuyên bố này không 
phải là một sự thổi phồng quá đáng. Đọc qua bài kinh 
này, có lẽ bạn sẽ bị khoi dậy tính tò mò về mười lăm 
vấn đề bí ẩn mà Tôn giả Kumãrakassapa đặt ra theo 
lời khuyên của một vị Phạm Thiên và những câu trả 
lời của Đức Phật đã làm sáng tỏ những vấn đề ấy như 
thế nào. 

Cách luận giải bài kinh với những giải thích 
sáng sủa được hòa quyện một cách tuyệt vời với thiên 
tài của tác giả. Bản dịch được dịch một cách chân thực 
này hi vọng sẽ đem lại cho độc giả một bản đọc lý thú, 
đặc biệt đối với những người am hiểu Anh ngữ và có 
một năng khiếu trong triết lý của Đạo Phật. Thậm chí 
nó còn có thể khích lệ họ quy y Tam Bảo và đi tìm sự 
bình yên và hạnh phúc chon thực bằng việc trải 
nghiệm thiền minh sát. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


7 


Ánh sáng của Phật Pháp vẫn đang soi sáng. 
Thực tại thì không thể mô tả được. Đức Phật, người 
mà mục đích sống của ngài là đạt đến sự giác ngộ, với 
tất cả lòng bi mẫn, đã khuyên dạy chúng ta luôn luôn 
sống “chánh niệm và tỉnh giác” tránh dính mắc vào 
các pháp thế gian vốn phù du, đặc biệt là sắc thân 
(rũpa), dễ bị suy tàn, biến hoại, khổ đau và chết. 
Phương pháp diệt phiền não — những dục vọng của 
con người, đã được giải thích một cách thẳng thắn 
trong bài Kinh này để chúng ta thực hành theo phù họp 
với đoạn trích dẫn nổi tiếng dưới đây: 

“Tôi nghe nhu vầy.” ngay cả ‘Chư Phật cũng 
chỉ là những bậc chỉ đường’, và mỗi người sớm muộn 
gì cũng phải tự mình thực hiện sự giải thoát của mình 
với sự chuyên cần.’ 

Cầu mong cho tất cả các bạn có thể đi theo 
Chánh Đạo, giải thoát khỏi mọi phiền não và cố gắng 
để đạt đến Niết Bàn đoạn tận mọi tham ái. 

Min Swe 
(Min Kyaw Thu) 

Thư Ký 

Buddha Sãsana Nuggaha Organization 





8 


Mahasi Sayadaiv 


Phần Chánh Kinh 

Kirah mềi 

(Vammiha sutta) 

Nhu’ vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anathapindika. Lúc bẩy giờ, Tôn giả 
Kumara Kassapa trú tại Andhavana. 

Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, với hào 
quang rực rỡ chiếu sáng toàn thế Andhavana, đến chỗ 
Tôn giả Kumara Kassapa ở, sau khi đến, bèn đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị Thiên ẩy nói với 
Tôn giả Kumara Kassapa: 

“Tỷ-kheo, Tỷ-kheo! Gò moi này ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. 

“Một Bà-la-môn nói như sau: “Này kẻ trí, hãy 
cầm gươm và đào lên ”. Người có trí cầm gươm đào 
lên, thấy một then cửa: “Thưa Tôn giả, một then cửa ”. 

“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lẩy then 
cửa lên, cầm gươm đào thêm ”. Người có trí cầm gươm 
đào lên, thấy con cóc: “Thưa Tôn giả, một con cóc ”. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 9 


“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy đem con 
cóc lên, cầm gươm đào thêm Người có trí cầm gươm 
đào lên, thấy con đường hai ngã: “Thưa Tôn giả, một 
con đường hai ngã 

“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí hãy lẩy con 
đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm Người có 
trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa: “Thưa Tôn 
giả, một đồ lọc sữa 

“Vị Bà-la-môn nói: “Hãy lẩy đồ lọc sữa lên, 
cầm gươm đào thêm Người có trí cầm gươm đào lên, 
thấy một con rùa: “Thưa Tôn giả, một con rùa 

“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lẩy con 
rùa lên, cầm gươm đào thêm Người có trí cầm gươm 
đào lên, thấy một con dao phay: “Thưa Tôn giả, một 
con dao phay 

“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lẩy con 
dao phay lên, cầm gươm đào thêm Người có trí cầm 
gươm đào lên, thấy một miếng thịt: “Thưa Tôn giả một 
miếng thịt”. 

“Vị Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lẩy miếng 
thịt lên, cầm gươm đào thêm Người có trí cầm gươm 
đào lên, thấy con rồng: “Thưa Tôn giả, con rồng”. 

“Vị Bà-la-môn nói: “Hãy đế con rong yên, chớ 
đụng đến con rồng, hãy đảnh lễ con rồng ”. 





10 


Mahasi Sayadaiv 


“Này Tỷ-kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi 
những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời Tôn giả như thế nào, 
hãy như vậy thọ trì. Này Tỷ-kheo, Ta không thấy ai 
trên cõi đời, với chư Thiên, các Ma vương, với Phạm 
thiên, các chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người có thế hướng tâm đế trả lời những câu hỏi 
ẩy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã được 
nghe hai vị này ”. 

Vị Thiên ẩy nói như vậy. Sau khi nói xong như 
vậy, vị ấy biến mất ở nơi đây. 

Rồi Tôn giả Kumara Kassapa, sau khi đêm ẩy 
đã mãn, đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Kumara Kassapa bạch Thế Tôn: 

• Bạch Thế Tôn, đêm nay, một vị Thiên, 
đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn 
thế Andhavana, đến chỗ con ở, sau khi đến liền đứng 
một bên. Khỉ đứng một bên, vị Thiên ẩy nói với con: 
“Tỷ-kheo, Tỷ-kheo! Gò moi này, ban đêm phun khói, 
ban ngày chiếu sáng. Một vị Bà-la-môn nói như sau: 
“Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên ”. Người có trí cầm 
gươm, đào lên thấy một then cửa... (như trên)... đệ tử 
Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này Bạch 
Thế Tôn, vị Thiên ẩy nói như vậy, nói xong liền biến 
mất tại chỗ ẩy. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 11 


Bạch Thế Tôn, gò mối là gì, cái gì phun khói 
ban đêm, cái gì chiếu sáng ban ngày, ai là Bà-la-môn, 
ai là người có trí, cái gì là cây gươm, cái gì là đào lên, 
cái gì là then cửa, cái gì là con nhái, cái gì là con 
đường hai ngã, cái gì là đồ lọc sữa, cái gì là con rùa, 
cái gì là con dao phay, cái gì là miếng thịt, cái gì là 
con rồng? 

• Này Tỷ-kheo, gò moi là đồng nghĩa với 
cái thân do bon đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phẩn toái, 
đoạn tuyệt, hoại diệt. 

Này Tỷ-kheo, cái gì thuộc về công việc ban 
ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm 
phun khói. 

Này Tỷ-kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban 
đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, 
về ỷ, như vậy là ban ngày chói sáng. 

Này Tỷ-kheo, Bà-la-môn là đồng nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này Tỷ-kheo, 
người có trí là đồng nghĩa với Tỷ-kheo hữu học. Này 
Tỷ-kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc 
Thánh. Này Tỷ-kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh 
tẩn, tinh cần. 





12 


Mahasi Sayadaiv 


Này Tỷ-kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô 
minh; đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này; kẻ có 
trí, cầm gươm đào lên là ỷ nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, con cóc là đồng nghĩa với phẫn 
nộ hiềm hận; đem con cóc lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm 
hận này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ỷ nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa 
với nghỉ hoặc; đem con đường hai ngã lên là từ bỏ 
nghi hoặc này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ỷ nghĩa 
này. 

Này Tỷ-kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm 
triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm 
thụy miên triền cái, trạo cử hổi quá triền cái, nghi 
hoặc triền cải; đem đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm triền 
cải này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ỷ nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm 
thủ uấn, tức là sắc thủ uấn, thọ thủ uấn, tưởng thủ uấn, 
hành thủ uấn, thức thủ uấn; đem con rùa lên là từ bỏ 
năm thủ uấn này; kẻ có trí cầm gươm đào lên là ỷ 
nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, con dao phay là đồng nghĩa với 
năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận 
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ỷ, kích thích lòng 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương 
do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 13 


xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ỷ, 
kích thích lòng dục, hấp dẫn; lấy con dao phay lên là 
từ bỏ năm dục trưởng dưỡng này, kẻ có trí, cầm gươm 
đào lên là ý nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ 
tham; lẩy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham này; kẻ có 
trí, cầm gươm đào lên là ỷ nghĩa này. 

Này Tỷ-kheo, con rồng là đồng nghĩa với vị Tỷ- 
kheo đã diệt trừ các lậu hoặc; hãy đế con rồng yên, 
chớ đụng chạm con rồng, hãy đảnh lễ con rồng, là ỷ 
nghĩa này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tỷ-kheo ẩy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Vammika Satta 

rm Mmt-ửíti 

THUS HA VE IHEARD. On one occasion the 
Blessed One was living at Sãvatthi in Jeta ’s Grove, 
Anãthapindika’s Park. Now on that occasion the 
venerable Kumãra Kassapa was living in the Blind 
Men ’s Grove. 





14 


Mahasi Sayadaiv 


Then, when the nỉght was well advanced, a 
certain deity ofbeautiful appearance who Uluminated 
the whoỉe of the Blind Men ’s Grove approached the 
venerable Kumãra Kassapa and stood at one side. So 
standing, the deity said to him: 

“Bhikkhu, bhikkhu, this ant-hill fumes by nỉght 
and flames by day. 

“Thus spoke the brahmin: ‘Deỉve with the 
kniịe, thou wise one. ’ Delvỉng with the knife, the wise 
one saw a bar: ‘A bar, o venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the bar; 
delve with the knife, thou wise one. ’ Delving with the 
knife, the wise one saw a toad: ‘A toad, o venerable 
sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the toad; 
delve with the knife, thou wise one. ’ Delving with the 
knife, the wise one saw a fork: A fork, o venerable 
sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the fork; 
delve with the knife, thou wise one. ’ Delving with the 
knife, the wise one saw a sieve: A sieve (các rây), o 
venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the 
sieve; delve with the knife, thou wise one. ’ Delving 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 15 


with the knife, the wise one saw a tortoise: ‘A tortoise, 
o venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the 
tortoise; delve with the knife, thou wise one. ’ Delving 
with the knife, the wise one saw a butcher ’s knife and 
block: ‘A butcher’s knife and block (con dao và cái 
thớt), o venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out the 
butcher’s knife and block; delve with the knife, thou 
wise one. ’ Delving with the knife, the wise one saw a 
piece of meat: A piece of meat, o venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Throw out thepiece 
of meat; delve with the knife, thou wise one. ’ Delving 
with the knife, the wise one saw a Nãga dragon: A 
Nãga dragon, o venerable sir. ’ 

“Thus spoke the brahmin: ‘Leave the Nãga 
dragon; do not harm the Nãga dragon; honour the 
Nãga dragon. ’ 

“Bhikkhu, you should go to the Blessed One 
and ask him about this riddle. As the Blessed One tells 
you, so should you remember it. Bhikkhu, other than 
the Tathãgata or a dỉscỉple of the Tathãgata or one 
who has learned it from them, I see no one in this 
world with its gods, its Mãras, and its Brahmãs, in this 
generation with its recluses and brahmins, its princes 





16 


Mahasi Sayadaiv 


and its people, whose expỉanation of this rỉddỉe might 
satisjỳ the mind. ” 

That is what was said by the deity, who 
thereupon vanished at once. 

3. Then, when the nỉght was over, the 
venerable Kumãra Kassapa went to the Blessed One. 
After payỉng homage to him, he sat down at one side 
and told the Blessed One what had occurred. 


Then he asked: “Venerable sỉr, what is the ant- 
hill, what the fuming by night, what the /ỉaming by 
day? Who is the brahmin, who the wise one? What is 
the knife, what the delving, what the bar, what the 
toad, what the fork, what the sieve, what the tortoise, 
what the butcher ’s knife and block, what the piece of 
meat, what the Nãga dragon? ” 

4. “Bhikkhu, the ant-hill is a Symbol for 
this body, made of material form, consisting of the 
four great elements, procreated by a mother and 
father, built up out of boiled rice and porridge, and 
subject to impermanence, to being worn and rubbed 
away, to dissoỉution and dỉsỉntegratỉon. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 17 


“ỈVhat one thinks and ponders by night based 
upon one ’s actions during the day is the ‘fuming by 
nỉght. ’ 

“The actions one undertakes during the day by 
body, speech, and mind after thinking and pondering 
by night is the ‘ýỉaming by day. ’ 

“The brahmin is a Symbol for the Tathãgata, 
accomplished andfully enlightened. The wise one is a 
Symbol for a bhikkhu in higher training. The knife is a 
Symbol for noble wisdom. The delving is a Symbol for 
the arousing of energy. 

“The bar is a Symbol for ignorance. ‘Throw out 
the bar: abandon ignorance. Delve with the knife, 
thou wise one. ’ This is the meaning. 

“The toad is a Symbol for anger and irritation. 
‘Throw out the toad: abandon anger and irritation. 
Delve with the knife, thou wise one. ’ This is the 
meaning. 

“The fork is a Symbol for doubt. ‘Throw out the 
fork: abandon doubt. Delve with the knife, thou wise 
one. ’ This is the meaning. 

“The sieve is a Symbol for the five hindrances, 
namely, the hindrance ofsensual desire, the hindrance 





18 


Mahasi Sayadaiv 


of ill wiỉỉ, the hindrance of sloth and torpor, the 
hindrance of restlessness and remorse, and the 
hindrance of doubt. ‘Throw out the sieve: abandon the 
five hindrances. Delve with the knife, thou wise one. ’ 
This is the meaning. 

“The tortoise is a Symbol for the five 
aggregates affected by clinging, namely, the material 
form aggregate affected by clinging, the ịeeling 
aggregate affected by clinging, the perception 
aggregate affected by clinging, the /ormations 
aggregate affected by clinging, and the consciousness 
aggregate affected by clinging. 

‘Throw out the tortoỉse: abandon the five 
aggregates affected by clinging. Delve with the knife, 
thou wise one. ’ This is the meaning. 

“The butcher ’s knife and block is a Symbol for 
the five cords of sensualpleasure forms cognừable by 
the eye that are wished for, desired, agreeable, and 
likeable, connected with sensual desire, and 

provocative of lust; sounds cognừable by the 
ear...odours cognừable by the nose...flavours 
cognừable by the tongue...tangibles cognừable by the 
body that are wished for, desired, agreeable, and 
likeable, connected with sensual desire, and 

provocative oflust. ‘Throw out the butcher ’s knife and 
block: abandon the five cords of sensual pleasure. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 19 


Delve with the knife, thou wise one. ’ This is the 
meaning. 

“The piece of meat is a Symbol for delight and 
lust. ‘Throw out the piece of meat: abandon delight 
and lust. Delve with the knife, thou wise one. ’ This is 
the meaning. 

“The Nãga dragon is a Symbol for a bhikkhu 
who has destroyed the taints. ‘Leave the Nãga dragon; 
do not harm the Nãga dragon; honour the Nãga 
dragon. ’ This is the meaning. ” 

That is what the Blessed One said. The 
venerable Kumãra Kassapa was satisfied and 
delighted in the Blessed One ’s words. 





Mahasi Sayadaiv 


VAMMIKA SUTTA DHAMMA 
GIẢNG GIẢI KINH GÒ MỐI 



Bài giảng tối hôm nay Tôi (Mahasĩ Sayadaw) 
sẽ nói về bài Kinh Vammika Dhamma. Vammika 
Dhamma có nghĩa là Bài Pháp được thuyết giảng minh 
họa về một gò mối hay lấy Gò Mối làm ví dụ. Bài Pháp 
này đã được trùng tuyên và ghi chép trong Trung Bộ 
Kinh (Majjhima Nikãya). 


GIỚI THIỆU BÀI KINH 


Một đêm nọ, khi Đức Thế Tôn đang cư ngụ tại 
Kỳ Viên Tịnh Xá ở Sãvatthi, một vị Trưởng Lão có 
tên là Kumãra Kassapa sống trong khu rừng Ãndha, 
phía bắc của Kỳ Viên Tịnh Xá. Thời Đức Phật, các vị 
Trưởng Lão thích sống độc cư để tìm sự bình yên, 
thường rút lui về khu rừng Ãndha này. Thời ấy, khu 
rừng Ãndha này là một nơi hẻo lánh, nơi đây sự bình 
yên và tĩnh lặng ngự trị, người bình thường rất hiếm 
khi lui tới. Tuy nhiên, hiện nay khu rừng này đã biến 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2i 


thành một vùng đất canh tác với những vụ mùa đang 
chờ thu hoạch. 

Trong chuyến đi Àn Độ truớc đây, tôi có đến 
thăm khu di tích chùa Kỳ Viên nơi đây Đức Thế Tôn 
đã an cu muời chín mùa hạ (vassas) và đảnh lễ thánh 
tích này. Hoàn toàn không không có chùa, tàn tích của 
ngôi chùa Kỳ Viên cũ chỉ là một nền đất trơ trụi trên 
đó lác đác một vài viên gạch móng và những giếng 
nuớc cũ không còn xử dụng. Khu rừng Ãndha truớc 
đây nay hầu nhu đã trở nên trơ trọi không có bất kỳ 
dấu hiệu nào của cây hay rừng đã từng tồn tại ở đây. 
Chỉ những mảng vuờn đang trồng trọt đuợc thấy. Bất 
luận thế nào thì trong thời Đức Phật nơi đây cũng từng 
là một khu rừng xa xôi, tĩnh lặng và yên bình, nguời 
bình thuờng sẽ chẳng ai dám đến thăm. 

MƯỜI LĂM VẤN ĐÈ THÂM THÚY 


nTột ngày nọ, trong khi Tôn giả 
Kumãrakassapa (Ca-diếp Đồng tử) đang sống tại khu 
rừng Ãndha, một vị Phạm thiên (Brahma) với hào 
quang rực rỡ đã hiện ra truớc mặt vị ấy lúc nửa đêm 
và nêu ra muời lăm câu hỏi thâm thúy một cách khó 
hiểu. Đe mô tả lại cách vị Phạm thiên nêu ra muời lăm 
vấn đề này tôi sẽ tụng lại nguyên văn PãỊi để giúp quý 





22 


Mahasi Sayadaiv 


vị lắng nghe một cách chăm chú và kính trọng. Tuy 
nhiên, nếu đọc hết toàn văn bài kinh sẽ mất khá nhiều 
thời gian. Vì thế tôi sẽ chỉ tụng một phần của bài kinh. 
Bây giờ quý vị hãy lắng nghe một cách cẩn thận. 

Bhikkhu Bhikkhu ayam vammiko rattam dhũmã 
yã ti, dỉvã pajjalabhi, brahmano evamãha 
“abhỉkkhanỉ sumeda sattam ãdãya” ti. 
Abhikkhananto sumedo sattarn ãdãya addasa 
langhim, langi bhaddhanteti. Brahmano evamãha — 
“okkhipa langhim, abhikkhana sumeda sattam 
ãdãyã” ti. Abhikhanamto sumedo sattarn ãdãya 
addasa uddhu mãyikam. Uddhumãyikã bhadanetĩti, 
etc. 

Nhu trên đã trình bày, vị Phạm thiên nói với 
Kumãrakassapa bằng ngôn ngữ PãỊi. Thời Đức Phật, 
Ản Độ đuợc gọi là Trung Quốc^ (Majjhỉma-desa), 
nguời ta thuờng nói chuyện với nhau bằng tiếng PãỊi, 
phuơng ngữ đuợc tìm thấy trong Kinh Tạng. Có thể 
nói, vào những ngày ấy PãỊi là ngôn ngữ phổ thông 
đuợc tất cả mọi nguời, nam, phụ, lão, ấu, sử dụng. Đó 
là lý do tại sao vị Phạm thiên này lại nói với 
Kumãrakassapa bằng tiếng PãỊi vậy. 


' Trung Quốc ở đây muốn nói Ãn Độ là nuớc nằm giữa cõi Diêm Phù 
Đe hay cõi nhân loại này. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 23 


Các học giả PãỊi coi trọng ngôn ngữ Mãgadha 
như một thánh ngữ, đã quyết định rằng tiếng PãỊi hay 
Mãgadha là hình thái ngôn ngữ thường được các vị 
Phạm thiên sử dụng. Trong cõi nhân loại, người ta có 
khi nói tiếng PãỊi và có khi nói bằng những ngôn ngữ 
khác. Tuy nhiên, trong thời Đức Phật, PãỊi là ngôn ngữ 
chung giữa mọi người. Vì thế trong bài kinh này hay 
trong Tam Tạng Kinh Điển nói chung, ngôn ngữ PãỊi 
được tìm thấy. Đe có thể hiểu và thưởng thức được 
ngôn ngữ PãỊi cùng với ý nghĩa của nó, trước tiên tôi 
sẽ cho nghĩa từ vựng, kế tiếp quý vị đọc lại những điều 
cần nhớ và sau đó tôi sẽ giải thích ý nghĩa từng đoạn 
văn kinh. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo, nghĩa là này ông Sư! 
ông Sư! Đây là cách vị Phạm thiên xưng hô với ngài 
Kumãrakassapa. Chữ ông Sư! ông Sư! được lập lại hai 
lần là hình thức thán từ (ãmetik) trong ngôn ngữ PãỊi. 
Nó chỉ là một tiếng kêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng giống 
như một người hốt hoảng khi nhìn thấy một con rắn 
hay một đám cháy sẽ cất tiếng la thất thanh đầy kinh 
ngạc và sợ hãi “Rắn! Rắn! hay Cháy! Cháy! Vậy. 

“Này ông Sư! ông Sư! Avam vammiko — gò 
mối lớn này; rattam — ban đêm, dhumavati — phun 
ra hay bốc ra khói âm ỉ; dỉva — ban ngày; pajjãlabhi 
— bắn ra ngọn lửa.” Chúng ta thử suy nghĩ về cách 
nói của vị Phạm thiên này xem. Chẳng nói điều gì liên 





24 


Mahasi Sayadaiv 


quan đến kinh điển cả, vị ấy chỉ thốt lên trong kinh 
ngạc “Này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Gò mối lớn này ban 
đêm bốc khói và ban ngày bắn ra lửa,” như thể cái gò 
mối lớn ấy ở ngay kế bên vậy. Gò mối này tôi sẽ giải 
thích sau. 

“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Avam vammỉko — gò mối 
này, rattam — ban đêm, dhumayati — là đang phun 
khói không ngừng. Diva — ban ngày, pajjãlati — 
phun ra lửa.” Brahmano — vị thầy Bà-la-môn, 
sumedham evamãha — ra lệnh cho người học trò trẻ 
và có trí của mình theo cách này. Sumedha - ơi, này 
người học trò có trí! Sattam ãdãya, hãy cầm lấy cái 
xẻng, và evam vammika abhikkhana — kiên trì đào 
cái gò mối này. Etỉ — mệnh lệnh được đưa ra theo 
cách này. Sumedho — người học trò trẻ có trí và sáng 
suốt này, sattam ãdãya — sau khi cầm lấy cái xẻng, 
abhikhanamto — đào gò mối không ngừng theo lệnh 
của người thầy, langhim adattha — tìm thấy một cái 
then cửa (một thanh sắt để cài cửa). "'Bhadante langi 
— đây là cái then cửa, thưa thầy”, người học trò nói. 
Brahmano — vị thầy Bà-la-môn, evam ãha — ra lệnh 
trở lại như vầy: Langhỉm ukkhupa — “Hãy lấy then 
cửa lên”, và "'sumedho.. . — này người học trò có trí, 
sattam ãdãya — hãy cầm lấy cái xẻng” và 
abhikkhanamto — tiếp tục đào, uddhumãyỉkam 
ãdattha — thấy một con cóc (con vật giống như ếch 
khi chạm vào thì trở nên lớn hơn và phồng to lên). 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 25 


Bhadante... “Thưa thầy, một con cóc.” Eti... người 
học trò nói như vậy. Vị Bà-la-môn đã nêu ra mười lăm 
vấn đề theo cách như trên bằng tiếng PãỊi. 

Đại ý đoạn văn kinh trên muốn nói rằng có một 
vị Thầy Bà-la-môn đang chia xẻ kiến thức hay nói 
đúng hơn đang đưa ra những hướng dẫn có tính cách 
giáo dục cho đám học trò của mình. Những kiến thức 
thế gian mà người thầy dạy ở trường lớp chỉ có thể tiếp 
thu ở trường lóp. Đối với những kiến thức không thể 
truyền đạt đầy đủ ở trường lóp mà chỉ có thể được học 
một cách đầy đủ theo cách thực tiễn ở trong rừng, 
người thầy sẽ đưa học trò vào trong rừng và dạy họ 
cách cố gắng khám phá những sự thực qua việc nghiên 
cứu. Ngày xưa, các vị Thầy Bà-la-môn trang bị sự giáo 
dục cho học trò cũng giống như cách các thầy hiệu 
trưởng của trường học ngày nay làm. Họ cũng được 
gọi là những vị thầy kiệt xuất (Disãpãmokkha), một 
chức vị tương đương với Giáo Sư Đại Học ngày nay. 
Điều này có ý muốn nói rằng họ là những bậc thầy 
lãnh đạo xuất sắc, danh tiếng của họ lan truyền cùng 
khắp mọi nơi. Trên thực tế, từ Giáo Sư (Pãmokkha = 
Professor) bắt nguồn từ thuật ngữ “Disãpãmokkha ” 
thuở xưa vậy. 

Vị Giáo Sư Bà-la-môn này lúc đang giảng dạy 
cho học trò của mình ở trong rừng đã phát hiện ra một 
gò mối lớn lạ thường. Tính chất đặc biệt của gò mối 





26 


Mahasi Sayadaiv 


ấy là ban đêm phun khói, trong khi ban ngày lại bắn 
ra những ngọn lửa chói sáng. Phát hiện ra đặc tính lạ 
thường của gò mối ấy, vị Thầy Bà-la-môn yêu cầu một 
trong những người học trò có trí của mình đào nó lên. 
Người học trò này hiển nhiên phải rất đáng tin cậy vì 
anh đã giành được sự tin tưởng của người thầy và được 
ủy thác kỹ lưỡng công việc. Đó là lý do vì sao những 
đức tính tốt của người học trò này đã được kinh đề cập 
đến bằng những lời khen ngợi như “Người học trò có 
tri đã được khéo giáo dục và có khả năng nối bật. ” 

Cách yêu cầu anh ta làm cũng vậy: “Này, người 
học trò xuất sắc! Đây là cái gò mối. Gò mối này thực 
sự rất kỳ lạ. Ban đêm, nó không ngừng phun khói, 
trong khi ban ngày nó lại bắn ra những ngọn lửa dữ 
tợn. Vì vậy, dưới gò mối này chắc hẳn phải có tài sản 
gì giá trị hay vật gì đó rất giá trị.” Trong trường họp 
này, mệnh lệnh được đưa ra sẽ như vầy: “Này người 
học trò thông minh, sáng suốt! Con nên cầm lấy cái 
xẻng và đào hay khai quật gò mối ẩy lên. ” 

Làm đúng theo mệnh lệnh, người học trò có trí 
sau khi cầm lấy cái xẻng trong tay bắt đầu đào liên tục 
với hết khả năng của mình. Trong quá trình đào, vật 
đầu tiên được thấy là một cái then cửa lớn, một thanh 
gỗ dùng để cài cửa. Người học trò có trí nhận xét, “0, 
thưa thầy! đây là cái then cài cửa, vật mà con tìm thấy. 
Chắc hẳn đặc tính cố hữu của cái then cửa này đã 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 27 


khiến cho (gò mối) phun khói vào ban đêm và bắn ra 
lửa vào ban ngày.” Nghe lời nhận xét này, vị thầy Bà- 
la-môn nói, “Ái dà, này học trò! Cái này không đúng.” 
Làm thế nào cái then cửa lại có thể bắn ra những ngọn 
lửa sáng rực như vậy được chứ.” Lấy cái then cửa ấy 
lên, quăng nó qua một bên, và tiếp tục đào đi.” Khi 
người học trò tiếp tục đào đất lên anh ta thấy một con 
cóc, gọi là “Uddhumãyika 

“Uddhumãyika”, cóc là một loại ếch thường 
phình to lên mỗi lần bị chạm vào, như một số người ở 
đây có thể đã từng gặp. Nó là một loài vật sống thảnh 
nhóm ở các ao hồ vào đầu mùa mưa và tiếng kêu của 
nó phát ra những âm thanh “om .. .in” rất ồn ào. Tuy 
nhiên trong các bản chú giải lại nói về nó như vầy: 
“Loại cóc này thường sống trong những đám lá mục 
hoặc bụi cây. Kích thước của con vật này nhỏ cỡ bằng 
đầu ngón tay cái hay ngón chân cái (nakkhapitthi). 
Như vậy nếu nó chỉ khoảng móng chân cái thì không 
lớn lắm. ở Miến loại cóc này không nhỏ như vậy. Nó 
lớn khoảng cỡ trái xoài và có hình dạng hơi tròn. Lớp 
da cứng bên ngoài có mầu nâu nâu. Dường như kích 
cỡ mà các nhà chú giải muốn nói đến có thể sánh với 
kích cỡ của một loại cóc được tìm thấy ở Tích Lan. ở 
Miến Điện, thân của “con cóc” chúng ta thấy lớn hơn 
rất nhiều. Tôi nhớ không lầm thì loại cóc này ở Miến 
gọi là “Phar-Onn” hay “Phar-Gon-Huyin” . Chữ 
“Phar” trong tiếng Miến có nghĩa là “cóc”. Một số nói 





28 


Mahasi Sayadaiv 


nó được goại là “Phar-byoke ”, và dĩ nhiên nó có lớp 
vảy da chai rất độc trên lưng của nó. Cóc 
“Uddhumãyika ” là một loại cóc có hình thù gần như 
tròn. Vậy thì, có lẽ từ Uddhumãyika dùng ở đây dựa 
trên thuật ngữ đã được chấp nhận tại nơi người ta tìm 
thấy nó. Chúng ta không thể nói cái nào là đúng. Vì 
mỗi nước hay mỗi noi đều chấp nhận cách đặt tên của 
nơi ấy. 

Trong Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Arana 
Vibhaủga — Đức Thế Tôn đã thuyết 

‘Tanapadaniruttarn — đối với ngôn ngữ thường dùng 
trong một đất nước hay một địa phương nào đó, 
naabhiniveseya — không nên cho rằng chỉ có ngôn 
ngữ ấy là đúng. Do đó, không định kiến đối với cái tên 
mà người khác gọi, chúng ta hãy cứ gọi nó là “con 
cóc”, vốn là một cái tên chung ai cũng biết — con cóc 
thường phồng lên mỗi khi bị chạm tới. Vị thầy Bà-la- 
môn lại yêu cầu người học trò lấy con cóc này lên, 
quăng đi và tiếp tục đào. Khi đào thêm nữa, nó chạm 
vào một nơi ở đây một ngã ba đường được tìm thấy 
bên trong gò mối. Theo cách này, lần lượt các vật mới 
lạ được khám phá cho đến cuối cùng khi họ gặp một 
con rồng (Nãga). Trong tiến trình đào, tất cả cái được 
tìm thấy — từ gò mối lúc ban đầu cho đến con rồng 
cuối cùng, tổng cộng là mười lăm — tất cả những điểm 
khó hiểu trong vấn đề được bao phủ trong sự bí ẩn. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 29 


Đây là những gì PãỊi gọi là “Paheli ”, hay những câu 
hỏi hóc búa, khó hiểu. Tôi sẽ soạn một bản tóm tắt 
theo thứ tự để mọi nguời dễ theo dõi. 

TÓM TẮT MƯỜI LĂM VẤN ĐÈ 


Thấy một gò mối lớn, ban đêm phun khói, và 
ban ngày bắn ra lửa, vị thầy bà-la-môn tu vấn cho 
nguời học trò kiệt xuất của mình để khám phá xem 
vấn đề này là gì. Và khi đào nó với một cái xẻng bén 
cạnh, lần luợt xuất hiện một cái then cửa, một con cóc 
xấu xí, một ngã ba đuờng, một cái lọc nuớc, một con 
rùa xảo quyệt, một con dao phay và cái thớt gồ, một 
miếng thịt cứng và cuối cùng một con rồng, nhu vậy 
tông cộng có cả thảy muời lăm vấn đề khó hiểu. 

Bây giờ Tôi sẽ giải thích muời lăm vấn đề này: 
“Hoạt động phun khói ban đêm” nghĩa là, ban đêm gò 
mối này phun ra khói. “Khạc lửa” nghĩa là — ban ngày 
nó phun ra những ngọn lửa dữ tợn. Hai hiện tuợng này 
muốn chỉ rõ hoạt động của cái gò mối lớn. Gò mối lớn 
này do vị giáo su Bà-la-môn tìm thấy. Khi ông phát 
hiện ra nó, ông yêu cầu nguời học trò của mình lấy 
xẻng đào nó lên để biết chính xác bên trong gò mối 
này là cái gì. 





Mahasi Sayadaĩv 


Khi người học trò đào lên, vật đầu tiên được 
khám phá là một cái then cửa, thanh gỗ thường được 
dùng để khóa cửa. Tiếp tục đào thêm, một con cóc gọi 
là “Uddhumãyika” bất ngờ xuất hiện. Sau đó, một 
“ngã ba đường”, một “cái lọc nước”, một “con rùa”, 
một “con dao phay” và một “cái thớt” để chặt thịt, một 
“miếng thịt” lần lượt xuất hiện hết vật này đến vật 
khác. Vì thế, người học trò nói với thầy của mình : 
“Đây này, lại một miếng thịt nữa”. Nghe thế, vị giáo 
sư Bà-la-môn yêu cầu người học trò của mình hãy lấy 
miếng thịt lên, bỏ nó qua một bên và ra lệnh đào tiếp 
như trước. Khi người học trò đào tiếp, anh thấy một 
con rồng và thốt lên kinh ngạc — “ở đây xuất hiện 
một con rồng, thưa thầy.” Nghe tiếng thốt của người 
học trò, vị giáo sư bà-la-môn đưa ra những hướng dẫn 
sau : 

“Titthatu nãgo, manãgam gadhesi namo 
kãrohi nãgassa. ” 

Có nghĩa rằng : 

Nãgo — con rồng, titthatu — hãy để yên con 
rồng chỗ nó đang ở. Nãgam — magadhesi — chớ có 
quấy rầy hay làm hại con rồng này. Nãgassa — con 
rồng linh thiêng, nãmo — có thể được đảnh lễ và tôn 
thờ. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 31 


Phần mô tả ở trước gồm mười lăm vấn đề hóc 
búa do vị Phạm thiên nói ra. 

Vì vậy, hàm chứa trong mười lăm vấn đề này 
có những điều đáng để suy gẫm. Đó là lý do vì sao tôi 
phải liệt kê lại tất cả mười lăm vấn đề theo tuần tự 
trong hình thức tóm tắt, hầu giúp quý vị có thể dễ dàng 
lưu giữ nó trong trí nhớ. 

Sau khi đưa ra mười lăm vấn đề xong, vị Phạm 
Thiên nói với Trưởng Lão Kumãrakassapa theo cách 
dưới đây. 

“Này, Tỳ-kheo! ông có thể đi đến chỗ Đức Thế 
Tôn để hỏi những vấn đề này. Đức Phật giải thích như 
thế nào ông hãy ghi nhớ ý nghĩa của những vấn đề ấy 
như thế. Đối với mười lăm vấn đề này, những người 
có thể giải quyết và trả lời được một cách chính xác 
chỉ có — một là Đức Thế Tôn, hai là đệ tử của Đức 
Thế Tôn và ba là những người nắm được sự gợi ý hay 
nói khác hơn những người nắm được phương pháp 
giải quyết (vấn đề) từ noi ta. Ngoại trừ ba người này, 
không một ai khác có thể đưa ra những lời giải thích 
chân xác và đầy đủ về những vấn đề đã nói. Sau khi 
để lại lời chỉ dẫn về nơi chốn có thể nhận được sự giải 
thích chi tiết cho những điểm khó hiểu này vị Phạm 
thiên quay trở về cõi trời của vị ấy. 





Mahasi Sayadaiv 


32 


về sự việc này, tôi nghĩ nhất thiết phải tìm hiểu 
xem vị Phạm thiên đó có mối quan hệ nhu thế nào với 
Truởng Lão Kumãrakassapa và vị ấy đi xuống cõi trần 
để đua ra muời lăm câu hỏi khó hiểu này với ý định 
gì. Đe giúp quý vị hiểu rõ tôi sẽ liên hệ lại những sự 
kiện đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ. 


LỊCH SỬ QUÁ KHỨ 
CỦA TÔN GIẢ KƯMÃRAKASSAPA 


Cuối thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ca Diếp 
(Kassapa), nhận thấy một số vị su quay sang lối sống 
phi pháp, không còn tuân theo những giới luật mà Đức 
Phật đã ban hành, những vị Tỳ-kheo chân chánh cảm 
thấy tiếc cho tình trạng bất hạnh này đã hội họp lại và 
bàn bạc với nhau, họ suy xét rằng sự xuất hiện của một 
vị Phật là điều rất khó gặp. Để trở thảnh một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác (Sammã-Sambuddha) hoàn toàn 
không phải dễ, và nguời nguyện đắc Phật Quả phải 
phấn đấu liên tục, không ngừng nghỉ suốt nhiều kiếp 
sống, ít nhất là trong thời gian bốn A-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp để hoàn thiện các năng lực tinh 
thần của mình, đó là hoàn thảnh các pháp Ba-la-mật 
(paramittas). Chỉ sau khi đạt đến sự giác ngộ viên mãn, 
vị ấy mới có thể thuyết giảng Chánh Pháp giúp cho 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 33 


nhân loại đắc được đạo quả Niết Bàn. Các vị Tỳ-kheo 
chân chánh này cảm thấy tiếc rằng một số thảnh viên 
trong Tăng Chúng đã không thực sự tuân theo Giới 
Luật, và do đó nếu để cho tình trạng phi pháp này 
thắng lướt, giáo pháp cao quý và vô giá của Đức Thế 
Tôn chẳng bao lâu sẽ suy vong và chìm vào quên lãng. 
Do đó, họ đi đến quyết định là, “Trước khi Giảo Pháp 
vĩ đại và cao thượng này bị tiêu vong, chúng ta sẽ cong 
hiến đời mình cho việc hành thiền đế phát triến sự giải 
thoát cá nhân của chúng ta bằng cách nương tựa độc 
nhất vào giáo pháp vĩ đại của Đức Thế Tôn. Chúng ta 
hãy đi vào an cư trong rừng nơi đây có sự bình yên và 
tĩnh lặng — một nơi thoát khỏi sự can thiệp của trần 
thế và hiến trọn đời mình cho việc hành thiền. ” 

BẢY VỊ TỲ-KHEO ĐI 
VÀO AN Cư TRONG RỪNG 

Sau khi đã đi đến quyết định như trên, các vị đi 
vào một khu rừng, chỉ đem theo tám món vật dụng cần 
thiết của một vị sư, như tam y, bình bát,... Sau khi đi 
vào rừng, họ tới một ngọn núi cao nhất, trên đỉnh chỉ 
có một triền dốc mà nếu không có thang không ai có 
thể lên đến được. Có lẽ nó giống như đỉnh núi Popa 
nổi tiếng của Miến Điện vậy. Muốn lên triền dốc đứng 





Mahasi Sayadaiv 


34 


này, bảy vị Tỳ-kheo phải bám vào thang để leo lên như 
đã thỏa thuận với nhau. Sau khi leo lên được đỉnh núi, 
vị Trưởng Lão cao hạ nhất thông báo, “Này các huynh 
đệ! Neu các vị còn có sự tham đắm đổi với thân và tâm 
này, ngay bây giờ các vị có thế xuống núi. Bằng ngược 
lại, nếu các vị đã đồng ỷ ở lại đây, thì bây giờ tôi sẽ 
vứt bỏ cây thang này. ” Tuy nhiên, do đã ấp ủ một hoài 
bảo mãnh liệt muốn hành thiền rốt ráo cho dù phải hy 
sinh thân mạng này nên không một ai trong số bảy vị 
đi xuống. Các vị đều đồng ý ở lại trên đó. Do mọi 
người trong nhóm đã bày tỏ sự đồng ý ở lại để hành 
thiền một cách rốt ráo nên vị Trưởng Lão quăng bỏ cái 
thang. 


BẢY VỊ ĐÃ HÀNH THIỀN NHƯ 
THẾ NÀO TRÊN ĐỈNH NÚI 


Sau khi vứt bỏ cây thang, bảy vị Tỳ-kheo 
không còn chồ dựa nào khác ngoài Pháp. Giờ đây họ 
không thể nào xuống núi được nữa. Neu họ nhảy 
xuống, chắc chắn họ sẽ gặp tử thần. Nước họ mang 
theo có lẽ chỉ rất ít vì được chứa vỏn vẹn trong một cái 
túi đựng nước. Neu hết nước, họ có thể phải chết vì 
khát. Còn về thức ăn, họ không có gì cho ngày hôm 
sau. Vì thế, họ cũng có thể phải chết vì đói. Dưới 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 35 


những hoàn cảnh như vậy, cơ hội sống duy nhất của 
họ chỉ dựa vào sự thành tựu các tầng thánh nhờ thực 
hành minh sát hoặc chứng đắc các năng lực thần thông 
(Abhinnã) bằng thiền định mà thôi. Mối nguy tử vong 
gần đến nỗi họ không còn nghĩ gì đến ngày mai nữa. 
Nói cách khác, họ đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy 
hiểm đích thực, và vì thế, với tất cả sự nghiêm túc và 
chuyên cần cả bảy vị đều lao vào hành thiền một cách 
sốt sắng. Nhờ nhiệt tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, 
vị Đại Trưởng Lão cao hạ nhất trở thành một bậc A- 
la-hán ngay sau cái đêm đầu tiên ở trên đỉnh núi ấy. 

Trong việc hành thiền, theo chú giải Kinh Niệm 
Sự Chết (maranãnussati) nếu niệm chết được tu tập 
bằng cách an trú tâm trên ý nghĩ về bản chất sắp xảy 
đến của cái chết, nó có thể đem lại lợi ích rất lớn. 
Chính vì vậy, để khích lệ sự an trú tâm trên niệm chết 
Đức Thế Tôn đã thuyết giảng như sau: 

Ajjãva kicca mãtappam, ko jannã maranam 
suve. Na hi no sangaram tena, mahãsenena maccunã. 

Có nghĩa là: Attappam, sammappadham, với 
nỗ lực chân chánh hay đúng hơn tất cả những việc cần 
được làm bằng sự nỗ lực hăng say và nhiệt thành, 
ajjava — ngay trong hiện tại này, không nên trì hoãn 
nó đến ngày mai hay ngày mốt, kiccam-kattabbam — 
phải được làm. Nói cách khác, những gì có thể làm 





36 


Mahasi Sayadaiv 


được vào lúc này, nên làm ngay tức thời với sự hăng 
say và nhiệt thành đừng có chần chừ. 

Tinh tấn được thực hiện để xua tan hay loại trừ 
những ác bất thiện pháp đã sanh; để ngăn ngừa hay 
ngăn chặn những ác bất thiện pháp chưa sanh; để 
thành tựu hay thâu thập những phước thiện, như bố thí 
(dãna), giữ giới (sĩla), tịnh chỉ đạo (samatha magga) 
hay minh sát đạo (vipassanã magga) chưa thảnh tựu 
hay chưa nhận được, được gọi là Sammappadham, 
chánh tinh tấn. Tất cả mọi công việc, đặc biệt là công 
việc thiền minh sát phải được thực hiện một cách 
chuyên cần với chánh tinh tấn, không nên trì hoãn đến 
ngày mai hay ngày mốt. Việc hành thiền được thúc 
giục là phải ngay bây giờ. Đây là lời khuyến giáo của 
Đức Phật. Điều này thực ra đã rất rõ ràng. Không lẽ 
bạn không hiểu? Neu hiểu, bạn nên đến một trung tâm 
thiền ngay bây giờ. Một số người tại gia cư sĩ dường 
như không thể làm đúng theo lời dạy của Đức Phật. 
Bỏ qua một bên người tại gia cư sĩ, ngay cả một số vị 
sư cũng thế, dường như việc tuân thủ nghiêm ngặt 
những lời chỉ dẫn của Đức Phật có vẻ không dễ tí nào. 
Họ thấy khó mà tuân thủ đúng. Tuy nhiên, Đức Thế 
Tôn với lòng bi mẫn sâu xa đã thảnh khẩn thúc giục 
chúng ta hãy hiến mình cho việc hành thiền. 

Chính vì chúng ta không biết chính xác khi nào 
cái chết sẽ xảy ra với chúng ta. Nó có thể là hôm nay 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 37 


hay ngày mai hay một ngày nào đó trong tương lai. 
Làm sao chúng ta biết được khi nào chúng ta sẽ đối 
mặt với tử thần? Tuy nhiên, người ta thường có ý nghĩ 
cho rằng cái chết sẽ không xảy ra hôm nay hay ngày 
mai hay, ngay cả trong tương lai gần. Và điều này 
thường thường là đúng. Nhưng nếu chúng ta kiểm lại 
và làm một bản thống kê về những cái chết, chúng ta 
sẽ thấy trong số những người đã chết, một con số 
không nhỏ trong họ đã không chống cự nổi với tử thần, 
bất chấp sự kiện rằng họ nghĩ họ sẽ không thể chết 
trong một hoặc hai ngày tới hoặc trong tương lai gần. 
Mặc dù thực sự là họ đã không gặp cái chết như họ 
mong đợi, nhưng nó đã xảy ra như vậy mà không biết 
chính xác rằng tại sao nó lại xảy ra như vậy. Khi nào 
cái chết sẽ tóm lấy ta, chẳng ai hoàn toàn chắc chắc 
được. Lý do là, như đã được tuyên bố dưới đây: 

“Nã hi no sangãram tena, mahãsenena 
maccunã” 

Có nghĩa rằng không ai cho chúng ta cơ hội để 
thỏa thuận (sangãram) với Thần Chết, để có được một 
ngày (chết) ấn định, chúng ta cũng không hối lộ được 
cho thần chết, cũng không gầy dựng được quân đội để 
có thể bảo vệ và đánh đuổi được “thần chết”, nhân vật 
được trang bị đầy đủ với một đội quân khổng lồ và 
một kho vũ khí giết người đủ mọi lọai, như bịnh hoạn, 
chất độc, .... 





38 


Mahasi Sayadaiv 


Thực sự là vậy, không người nào từng được 
Yama (Tử Ma) ấn định cho một ngày chết rõ ràng kể 
như một đặc ân vì đã mong muốn kết thân với ông ta. 
Cũng chẳng ai có thể đút lót cho tử thần để được sống 
lâu. Trái lại, trong thế gian này, một người phạm tội 
ác nghiêm trọng đáng tội tử hình, nếu người ấy biết 
cách đút lót hay hối lộ, người ấy thậm chí có thể được 
ân xá hay được tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, không 
có những hình thức đút lót hay hối lộ như vậy cho Tử 
Ma để thoát khỏi cái chết hay để được sống lâu. Không 
ai trên quả đất này có thể tuyên chiến với “cái chết” 
hay chiến đấu chống lại “cái chết” với sức mạnh của 
một đội quân khổng lồ mặc dù họ có thể chiến đấu hay 
tự vệ được trước những kẻ thù tệ hại nhất. Mọi người 
trong chúng ta đều phải cúi đầu trước “cái chết”. Chết, 
thực sự, là điều không thể tránh được hay nói theo 
cách ẩn dụ, không ai có thể đánh bại (tử thần). 

Đen đây tôi sẽ nói đến tầm quan trọng của niệm 
sự chết hay ghi nhận tính chất sắp xảy ra của sự chết. 
Có lần, Đức Thế Tôn gọi một nhỏm Tỳ-kheo lại để tìm 
hiểu xem các vị có tu tập niệm sự chết (maranã 
nussati) hay không. Nghe Đức Thế Tôn hỏi, sáu vị Tỳ- 
kheo đều trả lời rằng họ đang quán niệm sự chết. Khi 
Đức Thế Tôn hỏi họ quán nhu thế nào, vị Tỳ-kheo thứ 
nhất trả lời vị ấy đã tưởng tượng rằng sẽ tuyệt vời biết 
bao nếu nhu vị ấy còn sống được khoảng một ngày 
một đêm để quán theo những lời dạy của Đức Phật. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 39 


Cách quán này chỉ ra sự giả định của vị ấy rằng vị ấy 
sẽ không chết trong ngày hôm ấy nhưng rất có thể vị 
ấy sẽ gặp mặt tử thần vào ngày hôm sau. Vị sư thứ hai 
nói, ý nghĩ này đã khởi lên nơi vị ấy là sẽ tốt đẹp biết 
bao nếu ngày hôm nay khi đang còn sống vị ấy có thể 
quán sự chết trọn cả ngày (12 giờ). Vị thứ ba nói vị ấy 
tự nghĩ sẽ tốt đẹp biết bao nếu vị ấy có thể hành thiền 
quán niệm sự chết trong thời gian ngắn ngủi của một 
bữa ăn. Vị thứ tư nói, sẽ thực sự tốt nếu vị ấy có thể 
quán niệm sự chết trong khoảng thời gian dùng để ăn 
bốn hay năm miếng thức ăn. Đối với những câu trả lời 
mà bốn vị Tỳ-kheo này nêu ra Đức Thế Tôn không 
bày tỏ sự tán thành. Điều đó được xem như họ bị Đức 
Phật chê. 

Tôi đã gặp trường hợp một số người theo đuổi 
thuật trường sinh để mong được sống lâu và để có thể 
hành thiền trong một thời gian dài hơn. Khi hỏi họ tại 
sao, họ trả lời rằng họ muốn sống lâu; và rồi khi hỏi 
nếu có được một thọ mạng lâu dài như vậy họ sẽ làm 
gì, họ nói điều đó sẽ giúp cho họ được hành thiền lâu 
hơn. Tất nhiên những gì họ nói không phù hợp với lời 
dạy của Đức Phật. Chỉ khi một người có thể ghi nhớ 
trong tâm và niệm tưởng rằng cái “Chết” sắp sửa đến 
với ta rồi, thời, sau khi cắt đứt những trói buộc của 
tham ái, họ chắc chắn sẽ bảnh thiền với nhiệt tâm và 
tinh cần hết mức được. 





40 


Mahasi Sayadaiv 


Những người theo đuổi thuật trường sinh ấp ủ 
niềm tin rằng nếu nhu họ có được thọ mạng lâu dài thì 
họ có thể hành thiền với sự bình yên của tâm được 
(không phải lo nghĩ đến cái chết). Có những nguyên 
lý khác nhau và có rất nhiều quan niệm không đồng 
nhau. Tuy nhiên, chúng ta không tin vào nguyên lý 
cho rằng nhờ kéo dài tuổi thọ, một người có thể hành 
thiền trong một thời gian lâu dài được. Đơn giản là vì 
hiện nay người ta hành thiền vì lo sợ cái chết có thể 
xảy đến bất cứ lúc nào, và rằng nhờ hành thiền nhu 
vậy họ hy vọng sẽ đắc được trí về Pháp sớm hơn trước 
khi bàn tay của tử thần nắm được họ. Neu nhu người 
ta được sống với thọ mạng cả ngàn năm, tôi không 
nghĩ họ sẽ hiến mình cho việc hành thiền nhu hiện nay 
họ đang hành một cách nhiệt tâm đâu. 

Ngay cả trong khi đang hành thiền, một số 
người cũng không cố gắng hết sức, và thường hành 
thiền với một cái tâm phóng dật như họ từng buông 
thả trước và sau khi thiền, nào là họ sẽ đạt được tài sản 
hay thảnh công gì trong công việc mua bán của họ, và 
v.v... , thời giờ quý giá của họ đã bị phí phạm vào 
những chuyện không đâu. Các vị Tỳ-kheo trèo lên 
đỉnh núi, đã quyết định vứt bỏ cây thang để ngăn tình 
trạng dễ duôi của họ. Sau khi vứt bỏ cây thang, chẳng 
có gì để các vị có thể dựa vào được nữa, họ không còn 
cách nào khác để sống sót ngoài việc nồ lực không 
ngừng để thảnh tựu Pháp (dhamma). Nhờ vậy mà vị 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 41 


Trưởng Lão cao hạ nhất đã đắc được đạo quả A-la-hán 
chỉ sau một đêm. 

A-la-hán có hai loại. Mặc dù có một số vị trở 
thành Thánh A-la-hán nhưng không có các năng lực 
thần thông như bay qua hư không v.v..., nét đặc trưng 
duy nhất là các vị đã chứng ngộ đầy đủ Tứ Thánh Đe 
và hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não (kilesãs). Một 
vị A-la-hán như vậy gọi là “Sukkha vipassaka” hay 
Can (khô) Quán A-la-hán. Nghĩa là một vị A-la-hán 
đắc Thánh Quả sau khi hành minh sát mà không có 
thần thông của thiền định (ịhãna abhinnã). Tất nhiên 
cũng có một số đã thành tựu thần thông của thiền định 
ngay từ lúc đầu, và sau đó mới hành minh sát và chứng 
A-la-hán. Một số khác đắc những năng lực của thần 
thông cùng lúc với việc thành tựu đạo quả A-la-hán. 
Thần thông thành tựu vào lúc đắc đạo quả A-la-hán 
này được gọi là Thần Thông Thành Tựu Cùng Với 
Đạo “Maggasiddha jhãna”. Một vị A-la-hán thuộc 
hạng như vậy sẽ có đầy đủ các năng lực thần thông, 
như bay qua hư không, v.v... Vị Trưởng Lão đề cập 
ở trên là một trong những vị đắc A-la-hán có đầy đủ 
các năng lực thần thông thuộc loại này. 

Ngài Đại Trưởng Lão sau khi đắc A-la-hán đã 
dùng thần thông bay đi khất thực và mang thức ăn về 
cho các bạn đồng phạm hạnh. Ngài mời các vị bằng 
cách nói “Này các Tỳ-kheo! Chớ có buông lơi, hãy 





42 


Mahasi Sayadaiv 


hành thiền với hết nỗ lực và khả năng của mình sau 
khi đã thọ dụng vật thực. Tôi sẽ đem thức ăn về cho 
các vị như thể này mỗi ngày. ” Khi ấy, sáu vị Tỳ-kheo 
xin phép ngài Đại Trưởng Lão để được nói đôi lời, và 
các vị nói rằng “Trước khi chúng ta bắt đầu lao vào 
hành thiền, chúng ta có bao giờ thỏa thuận với nhau 
rằng người nào đắc Đạo Quả trước sẽ đi kiếm thức ăn 
về cho các vị chưa đạt đến mục đích toi hậu ăn, và 
những người còn lại này sẽ tiếp tục hành thiền sau khi 
thọ dụng những bữa ăn được cung cẩp như vậy 
không? ” Nghe những lời này, ngài Trưởng Lão A-la- 
hán trả lời, “Không, chúng ta không có thỏa thuậ nào 
như vậy, này các huynh đệ của tôi. ” Sáu vị lúc ấy 
tuyên bố, “Neu chúng tôi có đủ ba-la-mật trong quá 
khứ, chúng tôi cũng sẽ thành tựu Pháp đặc biệt giong 
như ngài. Neu chúng tôi thọ dụng những bữa ăn do 
Ngài đem về, chúng tôi sẽ trở nên dễ duôi, và điều này 
sẽ khiến cho việc đạt đến mục tiêu toi hậu của chúng 
tôi phải mất một thời gian lâu hon. ” Vì thế, ngài Đại 
Trưởng Lão đành phải giã từ các vị để đi đến một nơi 
khác thích họp hon. 

Ngày kế tiếp, vị Trưởng Lão thứ hai trong số 
sáu vị, đạt đến tần thánh A-na-hàm (Anãgãmi). Vị 
thánh A-na-hàm vừa nói là vị lớn tuổi nhất trong sáu 
vị còn lại. Ngài cũng thành tựu thần thông cùng lúc 
với sự chứng đắc đạo quả A-na-hàm. Vị Trưởng Lão 
này cũng đi khất thực và đem thức ăn về chia cho năm 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 43 


vị sư còn lại y như cách vị A-la-hán đã làm. Năm vị 
sư cũng từ chối nhận vật thực, và tiếp tục hành thiền 
không ngừng nghỉ. Hai ngày trôi qua, chắc hẳn các vị 
đã bị đói khát tấn công một cách trầm trọng. Tuy thế, 
các vị vẫn tiếp tục kiên trì dù có phải hy sinh thân 
mạng. Thật là kỳ diệu và đáng kính biết bao ! 

Do quyết tâm của các vị sư còn lại không thể 
lay chuyển được nên vị Trưởng Lão A-na-hàm 
(Anãgãmỉ) buộc phải ra đi để họ lại phía sau. Ngài 
tiếp tục con đường của mình đến một trú xứ thích họp 
khác. Năm vị tiếp tục thực hiện những nỗ lực lớn nhất 
của mình để đạt đến những giai đoạn tâm tỉnh thức cao 
hơn hướng đến Giác Ngộ, nhưng vì còn thiếu các ba- 
la-mật (paramittas) các vị đã không đắc được Pháp 
đặc biệt. Không lâu sau đó các vị qua đời vì đói và 
khát. Liên quan đến điều này, có lẽ những người 
không có niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật có 
thế nghĩ rằng: “Các vị sư này đã phải chịu mất mát 
lớn vì mải mê hành thiền. ” Thực sự thì điều này hoàn 
toàn trái ngược lại. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, 
cái chết là điều không ai thể tránh được trong cuộc đời 
này. Cho dù một người có thể được nuôi dưỡng tế nhị 
đến mức nào chăng nữa, chết cũng là điều không thể 
tránh khỏi. Một ngày nào đó chắc chắn cái chết sẽ xảy 
đến. Khi nó xảy ra, quan trọng nhất là phải làm sao 
giữ cho tâm trong sạch để có được một kiếp sống mới 
tốt hơn. Đại khái là, nếu trong lúc còn sống bạn sống 





Mahasi Sayadaiv 


44 


một cuộc đời không trong sạch thì đối diện với cái chết 
quả thực là một điều đáng sợ hãi. Trong truờng hợp 
này bạn có thể phải đi xuống những cõi khổ. Tuy 
nhiên, đối với năm vị su này, vì các vị chết trong lúc 
đang hành thiền một cách nghiêm ngặt, chắc chắn các 
vị phải thành tựu đầy đủ giới, định và trí tuệ ở một 
mức nào đó. Vì vậy, theo lời dạy của Đức Phật, cái 
chết của các vị là cao quý một cách đáng khâm phục. 
Các vị không mất mát gì cả, thay vào đó các vi còn gặt 
hái đuợc nhiều lợi ích. 


CÁCH ĐẺ CÓ ĐƯỢC 
NHƯNG QUẢ LỢI ÍCH 


Các vị Tỳ-kheo này đã gặt hái đuợc những lợi 
ích theo cách sau. Sau khi thân hoại mạng chung ngay 
lập tức các vị đuợc tái sanh vào cõi chu thiên nhu thể 
vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ say không có bất kỳ 
một cảm giác đau đớn nào nhờ giới, định và tuệ trong 
sạch của các vị. Khi tái sanh thiên giới, mọi thứ đuợc 
trang bị theo ý thích của họ, bao gồm cả những tiện 
nghi của Cõi Chu Thiên, với những tòa thiên cung 
tráng lệ có đầy đủ vật chất và các nàng thiên nữ cùng 
kẻ hầu nguời hạ vây quanh. Những quả lợi ích ấy kéo 
dài từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 45 


Gotama. Như vậy các vị đã tái sanh đi tái sanh lại liên 
tục nhiều lần trong sáu cõi trời Dục Giới, và được đặc 
ân sống cuộc sống cực kỳ xa hoa, với sự thoải mái và 
an lạc suốt những kiếp sống ấy. Trong thời Đức Phật 
Gotama, họ trở lại kiếp sống làm người, vì thời gian 
đã chín mùi cho họ để thoát khỏi mọi khổ đau và lo 
lắng trần tục nhờ chứng đắc Niết Bàn. 

TRỞ THÀNH MỘT BẬC 
A-LA-HÁN TRƯỚC BẢY TUỔI 

Chúng ta hãy quay lại lịch sử quá khứ trong 
thời Đức Phật Kassapa của họ. Vị Trưởng Lão đầu tiên 
trở thành bậc A-la-hán chúng ta đã đề cập ở trước, 
nhập vô dư Niết Bàn khi hết tuổi thọ trong kiếp đó. 
Còn về vị Trưởng Lão trở thành bậc thánh A-na-hàm 
(Anãgãmỉ) thì sau khi chết tái sanh làm một vị Phạm 
Thiên trong cõi Tịnh Cư Thiên (suddhãvãsa). Vị 
Phạm Thiên này được nói là luôn luôn theo dõi các vị 
sư bạn của mình để sẵn sàng ra tay giúp đỡ đúng lúc. 
về sau, thấy các vị sư bạn của mình sau khi chết đã tái 
sanh Thiên Giới nên không có cơ hội để giúp các vị 
nữa. 






Mahasi Sayadaiv 


46 


TRƯỞNG LÃO DABBA 


Trong thời Đức Phật Gotama (tức Đức Phật 
Thích Ca hiện tại), một trong năm vị Tỳ-kheo nói trên 
được thấy là đã đắc đạo quả A-la-hán lúc mới lên bảy 
tuổi. Thực sự, một người bảy tuổi thời đó rất nhỏ so 
với đứa bé cùng tuổi thời nay. Tuy nhiên, vị ấy thành 
tựu đạo quả A-la-hán lúc mới bảy tuổi, một độ tuổi rất 
trẻ, vì đã tích tạo đủ các Ba-la-mật trong kiếp quá khứ 
như một vị Tỳ-kheo hành thiền chuyên cần trên đỉnh 
núi. Do đó, những người hiện nay đang miệt mài hành 
thiền minh sát với hết sức mình, mặc dù dưới những 
hoàn cảnh không thuận lợi nào đó, không thể thảnh 
tựu đầy đủ Trí về Pháp cũng không nhất thiết phải thối 
chí. Họ vẫn có thể hy vọng trở thảnh một bậc A-la-hán 
dễ dàng như ngài Trưởng Lão Dabba, có thể trong 
Giáo Pháp này hay ít ra cũng trong Giáo Pháp của Đức 
Phật (Metteyya) sắp tới. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


47 


ĐỨC VUA PƯKKƯSATI 


Vị sư kế tiếp được tái sanh làm vua Pukkusãti 
xứ Takkasilã. Takkasilã tọa lạc ở phía nam của thảnh 
phố Peshwar trong tỉnh Punjab, một tỉnh ở vùng cực 
tây bắc Àn Độ. Vua Pukkusãti chứng đắc thiền định 
nhờ hành thiền niệm hơi thở khi còn đang tại vị. Sau 
khi chứng thiền vua đã tự đắp y vàng nhờ nhận thức 
rõ được những ân đức của Tam Bảo do sức mạnh của 
những từ Buddharii, Dhammarii, Saụgharh mà vua 
Bimbisãra của thành Vương Xá (Rajagaha) nói lại. 
Sau khi trở thành một vị tu sĩ, ngài rời bỏ vương quốc 
để đi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vua đi đến Kinh Thành 
Vương Xá, nơi Đức Phật đang lưu trú. Tại đây, trong 
khi vua đang ở tại nhà của người thợ gốm, Đức Thế 
Tôn cũng tình cờ đến thăm nơi ấy. Trong lúc Đức Thế 
Tôn thuyết Kinh Giới Phân Biệt (Dhãtuvibhanga), 
vua lắng nghe và đắc đạo quả trở thành bậc thánh A- 
na-hàm. Tuy nhiên, không lâu sau khi chứng đắc Bất 
Lai (A-na-hàm), vua bị húc chết bởi một con bò vốn 
là hiện thân của một nữ Dạ-Xoa có oan trái với ngài 
trong một tiền kiếp trước. Sau khi chết, ngài được tái 
sanh lên cõi Phạm Thiên gọi là Tịnh Cư Thiên 
(Suddhavãsa). Như vậy, không cần thiết để vị Phạm 
Thiên phải giúp cho hai vị Dabba và Pukkusãti này. 





Mahasi Sayadaiv 


48 


Một vị sư khác trong năm vị trở thành du sĩ 
ngoại đạo tên là Sabhiya. Do nuôi dưỡng những quan 
điểm sai lầm, ngài trở thành một người trung thành với 
ngụy giáo. Thấy ngài nhu vậy, vị Phạm Thiên đã đi 
đến và hỏi ngài hai mưoi câu hỏi hóc búa. Trước khi 
bỏ đi, vị này nhắn nhủ ngài hãy đi tìm lời giải đáp cho 
những vấn đề khó hiểu này nơi một vị tu sĩ thánh thiện 
và khuyên ngài nên làm đệ tử của vị sư nào có thể giải 
quyết được những vấn đề khó hiểu ấy và đưa ra cho 
ngài những câu trả lời đúng. Ngài đi khắp nơi để tìm 
một vị tu sĩ có đủ khả năng nhu vậy nhưng không thấy 
một ai có thể giải quyết được những vấn đề ấy, cuối 
cùng nên ngài đi đến Đức Phật, về sau, do hoan hỷ 
với những câu trả lời mà Đức Phật đưa ra, ngài xin 
xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật và không lâu 
sau đó, nhờ hành thiền miên mật, ngài đắc đạo quả A- 
la-hán. 


BAHIYA DARƯCIRIYA 


VỊ sư kế tiếp tái sanh trong gia đình của gia chủ 
Bãhiya. Vì vậy ngài được đặt tên là Bãhiya. Ngài làm 
công việc buôn bán có tính cách quốc tế và được xem 
là một trong những thương nhân và nhà xuất nhập 
khẩu quy mô lớn có những mối quan hệ buôn bán với 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 49 


các đối tác nước ngoài. Sau bảy lần vận chuyển hàng 
hóa bằng thuyền lớn thảnh công, ngài rời bỏ quê 
hương trên một chiếc tàu vượt biển chất đầy hàng hóa 
với ý định đem đến xứ Kim Địa (Suvannabhũmi) trong 
chuyến buôn thứ tám. Thời quá khứ, những chiếu tàu 
chạy giữa quốc gia này với quốc gia khác được gọi là 
những chiếc tàu buồm vượt biển. Ngày xưa người ta 
nghĩ Kim Địa là một thảnh phố cảng có tên là Thaton 
ở Miến Điện. Tuy nhiên, ngày nay một số nhà nghiên 
cứu thì nói Đảo Sumatra (một đảo ở Ân Độ Dương 
thuộc miền tây nước Indonesia) trước đây gọi là 
Sumannabhũmi hay Kim Địa. Điều này trùng họp với 
chú giải vốn xem ‘Suvannabhũmi’ là một Hòn Đảo. 

Trong chuyến du bảnh đến xứ Kim Địa, chiếc 
tàu của Bãhiya gặp một trận bão kinh hoàng trên biển 
khơi và bị đắm. Ngoại trừ Bãhiya, tất cả thủy thủ đoàn 
trên tàu đều thiệt mạng, về phần Bãhiya, vì đây là kiếp 
sống cuối cùng của ngài, nên sự may mắn đã giúp 
ngài. Nhờ vận may ngài chụp được một miếng ván bị 
xé ra từ chiếc tầu chìm và nhờ những con sóng đưa 
đẩy, dần dần ngài trôi dạt vào bờ. Sau đó, do mệt mỏi 
ngài nằm nghỉ một lúc trên bờ biển và rơi vào giấc 
ngủ. Khi tỉnh dậy, ngài bị cơn đói bảnh hạ và nghĩ đến 
việc đi xin ăn. Do mất hết áo quần trong lúc vật lộn 
với những cơn sóng khi tàu chìm, ngài hầu nhu trần 
truồng nhu nhộng. Vì thế, ngài phải góp nhặt những 
cọng lau mỏng manh và kết lại thảnh chiếc khố để che 





50 


Mahasi Sayadaiv 


thân. Do ngài mặc một chiếc khố bằng cọng lau nên 
ngài được gán thêm cho cái tên là ‘Dãruciriya’ hay 
‘Đạo Sĩ Mặc Áo Vỏ Cây’. Sau khi mặc chiếc khố làm 
bằng những cọng lau để che thân, ngài đi lang thang, 
và nhặt được một chiếc bình cũ nơi chiếc bàn thờ, 
dùng để bỏ những vật cúng dường đến một vị thiên nữ 
hộ trì vùng biển nơi ấy, cuối cùng ngài đến ngôi làng 
Soppãraka, vốn là một hải cảng, để xin ăn. Cảng 
Soppãraka nằm ở bờ tây của Àn Độ gần cảng Bombay. 
Địa danh này gọi là Sopãra nằm ở cửa sông Nammadã 
phía bắc Bombay. Thấy một người ăn xin kỳ lạ, thân 
thì che bằng thứ y phục đan bằng những cọng lau 
mong manh và tay thì cầm một chiếc bình cũ kỹ chẳng 
có giá trị gì, dân làng Soppãraka hết sức ca tụng ngài 
và nhận xét: “ôi! Con người vĩ đại này quả thực là 
một nhân vật phi thường. Không giong như người 
phàm tục, ngài không mặc áo quần bình thường và chỉ 
dùng một cái bình không ra gì làm đồ đựng vật thực 
thay vì chiếc đìa. Con người kỳ lạ này nhìn rất giong 
như một vị A-la-hản vậy. ” Xem ngài như một nhân vật 
đáng ca tụng, người ta dâng cúng cho ngài y phục đẹp, 
đồ ăn ngon, chén bát và những vật dụng bằng sành cho 
ngài sử dụng. 

Quả là điều đáng ngạc nhiên, người xưa cứ thấy 
ai không ăn mặc áo quần gì thì cho là bậc thánh A-la- 
hán. Họ kính trọng và tôn thờ Bãhiya, người chỉ khéo 
che đậy cái bộ phận không đứng đắn của mình bằng 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 51 


những cọng lau đan lại, được họ đánh giá là một bậc 
A-la-hán. Họ không suy xét và cân nhắc mọi điều một 
cách sâu xa, và cũng không có khả năng phán đoán 
một người trên mọi phưoaig diện một cách họp lý. 
Những con người này thực là kỳ lạ. Chính vì những 
những niềm tin sai lạc như vậy mà ngày nay những tín 
ngưỡng đáng hổ thẹn không có bất kỳ một nền tảng 
đúng đắn nào đã phát sanh. Nói gì đến những con 
người mộc mạc ngày xưa, ngay cả thời nay một số 
người cũng lầm lẫn xem những người lập dị đột nhiên 
xuất hiện với vẻ như đang đi tìm con đường thoát khỏi 
cuộc sống trần tục này là một bậc thánh A-la-hán, và 
hết lòng kính trọng họ! Trong thời buổi khoa học hiện 
đại ngày nay, với những kiến thức khoa học và những 
sức mạnh tâm linh, thật không đúng đắn và không 
thích họp tí nào khi thấy một người tin tưởng mù 
quáng vào những điều như vậy. 

Khi được dân làng tôn kính như một bậc thánh 
A-la-hán và dâng cúng nhiều thứ vật dụng như vậy, 
Bãhiya tự nghĩ: “Tý do họ kỉnh trọng và cúng dường 
đến ta là vì sự trần truồng không mảnh vải che thân 
của ta thôi. Vậy thì, nếu ta nhận sự cúng dường y áo 
của họ và mặc vào, họ sẽ không còn đức tin và lòng 
kinh trọng nơi ta nữa. ” Do đó, ngài chỉ nhận phần 
cúng dường vật thực và từ chối thọ nhận y áo để duy 
trì tình trạng lõa thể, tự vừa lòng với tấm y làm bằng 
cỏ lau của mình. Tất nhiên mọi người lúc đó sẽ nghĩ 





Mahasi Sayadaiv 


52 


cao hơn về ngài và cúng dường nhiều hơn với lòng tôn 
kính và hào phóng hơn. Vâng, đúng là như vậy. Người 
ngu mê, mộc mạc thường đánh giá rất cao những con 
người lạ thường mà họ gặp như ngài. Khi dân làng 
ngưỡng mộ và kính trọng ngài như một bậc Thánh A- 
la-hán ngày càng nhiều hơn, ngài thậm chí còn có 
khuynh hướng tin rằng chính mình là bậc A-la-hán. 
Và điều này đã khởi lên nơi ngài, “Trong thế gian này, 
bậc A-la-hán có lẽ giong như ta là cùng ” và sự kiêu 
ngạo buồn cười ấy đã khiến cho ngài tự cho mình là 
trên hết. Điều này là tự nhiên, vì người ta thường trở 
nên không chắc chắn về những phẩm chất của mình 
do ý kiến chung của số đông. Hitopadesa Dhammma 
đã trích dẫn một trường họp như vậy trong chuyện ngụ 
ngôn sau. 


DÊ THÀNH CHÓ 


Hgày xưa, có vị giáo sĩ Bà-la-môn nọ mua một 
con dê và mang nó theo bên mình mục đích là để thực 
hiện một nghi lễ, một hành động làm lành với một vị 
nữ thần. Một đám du thủ du thực nhìn thấy ông mang 
con dê đã lập mưu nẫng con dê của ông dễ dàng mà 
không mất gì. Chúng chụm đầu bàn với nhau và đồng 
ý sẽ nói như thế nào đó để con dê có vẻ như thảnh con 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 55 


chó, rồi chúng đứng chờ ở những nơi đã ấn định dọc 
theo con đường mà vị giáo sĩ Bà-la-môn sẽ đi đến. Tên 
chờ ở điểm đầu tiên khi thấy người Bà-la-môn tới liền 
nói, “Chào Thầy! sao thầy lại mang con chó trên vai 
thế này? ” Vị giáo sĩ Bà-la-môn giận dữ kêu lên: “Cậu 
nói cái quái gì vậy? Con vật ta mang trên vai là ‘dê ’ 
chứ có phải chó đâu. Ta mua con vật này đế hiến tế 
nó trong nghỉ lễ tế thần mà. Bộ cậu không thấy nó là 
con dê sao? Chó thế nào được ?” Nói thế xong ông 
tiếp tục đi. 

Đi được một đỗi, vị giáo sĩ bà-la-môn đến bìa 
rừng. Tại đây, một nhỏm người xuất hiện và nói “A- 
ha ! thật là một vị thầy kỳ lạ ! Dù thuộc giai cấp bà- 
la-môn cao quỷ nhưng ông lại mang một con chó rất 
đê tiện và hèn hạ, quả thực là đảng kinh ngạc. ” Những 
người còn lại trong nhóm cũng nhao nhao hùa theo 
“Ay, ay, đúng thế, đúng thế. Chúng tôi thật bổi roi 
không biết ông ta mang con chó trên vai là vì mục đích 
gì chứ. ” Lúc này vị giáo sĩ bà-la-môn bắt đầu bị dao 
động một tí. Ông suy xét: “Vừa rồi người ta nói con 
vật ta đang mang là một con chó. Liệu nó có phải là 
chó không ? Tốt hơn ta nên nhìn lại nó thử xem. ” Nghĩ 
thế xong, ông đặt con dê xuống đất và nhìn nó. Thậm 
chí ông còn vuốt ve tai con dê và tự nhủ, “Hừm ỉ Rốt 
cuộc thì nó vẫn là dê chứ không phải chó. ” Nói vậy 
xong, ông tiếp tục cuộc bảnh trình. 





54 


Mahasi Sayadaiv 


Một lần nữa, khi ông đến vùng ngoại biên của 
khu rừng, thì một nhóm người khác xuất hiện và vỗ 
tay chế giễu ông, họ nói : “Ê, ê nhìn kìa ! nhìn kìa ! 
Cái này mới thực là lạ. Dù là một vị giáo sĩ bà-la-môn 
thuộc giai cấp cao quỷ, ông ta lại đang vác một con 
vật hạ tiện, một con chó trên vai kìa. Thật là tuyệt diệu 
ỉ ” Sự việc xảy ra mấy lần như vậy khiến ông bà-la- 
môn tự nghĩ ; "'Dường như đúng thì phải. Người đầu 
tiên nói con vật ta mang trên vai là một con chó. Nhóm 
người thứ hai cũng tuyên bo rằng nó là con chó. Nhóm 
người này cũng nhận định rằng nó là chó. Con vật mà 
ta đang mang dường như không phải là dê, nó cỏ vẻ 
là chó thật. ” Nghĩ rồi ông thả con dê ra và nói: “Cút 
mày đi cho rồi — đồ chó khốn kiếp. ” Sau khi bỏ lại 
con dê và đi khỏi nơi ấy, con vật bị nhỏm vô lại giết 
thịt và nấu một bữa tiệc ngon lành. Câu chuyện minh 
họa này dạy cho chúng ta một bài học, dù một người 
có học thức, nhưng nếu nhiều người cùng nhau bầy tỏ 
quan niệm trái chiều của họ về một vấn đề, người này 
vẫn có thể bị giao động như thường. 

Sự việc này cũng giống như trường hợp của 
ngài Bãhiya, người đã có ý nghĩ sai lầm cho rằng mình 
là một bậc A-la-hán. Do được nhiều người ngưỡng mộ 
và nói về ngài như một bậc A-la-hán đáng kính, nên 
ngài tự xem mình là bậc A-la-hán thực sự. Ngày nay 
cũng thế, có thể có rất nhiều người tự nghĩ mình là bậc 
thánh Nhập Lưu hay A-la-hán do quan điểm của thầy 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 55 


họ cho rằng họ đã đạt đến những giai đoạn tuệ minh 
sát cao nào đó. Ngoài ra cũng có một số người trở nên 
tự cao tự đại do được đông người ca tụng. Những 
trường hợp như vậy nên được xem như là lời nhắc nhở 
để chúng ta có sự lưu ý hơn. 

Vị Phạm thiên từ cõi Tịnh Cư thấy Bãhiya đang 
che dấu tâm ngã mạn hão huyền của mình. Vì thế vị 
ấy suy xét, “õ ! Bạn ta đang đi theo con đường lầm 
lạc với những quan điếm cố chấp. Thời Đức Phật Ca- 
Diếp, lúc chúng ta hành thiền trên đỉnh núi, vị ấy đã 
lao vào hành thiền một cách nhiệt thành, thậm chỉ từ 
choi cả việc thọ dụng bữa ăn do vị Trưởng Lão A-la- 
hán thực lòng dâng cúng cho vị ấy. Vị ấy cũng từ choi 
luôn cả bữa ăn do vị Trưởng Lão A-na-hàm dâng 
cúng. Thế mà giờ đây vị ấy lại tự hạ mình đế thọ nhận 
của cúng dường do những người đang có ẩn tượng sai 
lầm cho rằng vị ấy là một bậc A-la-hán, mặc dù bản 
thân vị ấy không hề là A-la-hản. Vị ẩy đã lầm tưởng 
mình là một bậc A-la-hán. Vị ẩy đã tạo ra một điều sai 
lầm quả lớn. Không lâu nữa vị ấy sẽ chết. Cái chết 
đang đến với vị ẩy. Giờ chỉnh là lúc ta phải đi đến đế 
giúp vị ẩy. ” Suy xét như vậy xong, vị Phạm thiên đi 
đến chỗ Bãhiyadaruciriya. Đêm hôm đó, vị Phạm 
thiên xuất hiện giữa hư không, trong tầm nhìn của 
Bãhiya, với tất cả ánh hào quang rực rỡ của vị ấy, và 
nói rất thắng thừng, “Này Bãhiya, ông nghĩ mình là 
bậc A-la-hán sao. Thực sự, ông không phải là bậc A- 





56 


Mahasi Sayadaiv 


la-hản gì cả. Ông chỉ là kẻ mạo danh chứ không có 
những thuộc tỉnh cần thiết đế dẫn tới việc trở thành 
một bậc A-ỉa-hán. ” 

Nghe những lời này, Bãhiya tự nghĩ: “ôi quả 
thực! điều này rất đúng. Ta chua từng có bất kỳ nỗ lực 
thực hành nào để trở thảnh một bậc A-la-hán cả. Ta bị 
trôi dạt từ biển vào đất liền. Khi trôi dạt vào bờ này ta 
trần truồng nhu nhộng và phải bện những cọng lau 
mỏng manh lại làm khố để che thân. Với cách ăn mặc 
này, ta đi xin ăn. Nguời dân trong vùng ấn tuợng một 
cách ngây thơ với cách ăn mặc quái gỡ của ta và đã 
lầm tuởng, đã nguỡng mộ, đã nhìn nhận và ca tụng ta 
là một bậc thánh A-la-hán. Đúng là ta đã phạm một sai 
lầm nghiêm trọng, mặc dù ta thực sự không phải là A- 
la-hán, ta đã tự xung mình là A-la-hán một cách kiêu 
ngạo.” Sự hối lỗi đến với ngài nhu vậy. Rồi ngài hỏi, 
“Kỉnh thưa ngài Phạm thiên, nếu sự tình là vậy, trên 
thế gian này có vị A-la-hán thực nào không? Neu có, 
vị ẩy hiện ở đâu?’’'’ Vị Phạm thiên trả lời “Có một nơi 
gọi là vương quốc Kosala nằm ở phía đông bắc của 
ngôi làng biến Soppãraka này. ớ vương quốc đó có 
một ngôi chùa gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá, gần kinh thành 
Xá-vệ. Tại ngôi tịnh xá này có Đức Phật Gotama, 
thuộc vương tộc Thích Ca, cư ngụ. Đức Phật Gotama 
là bậc A-la-hán thực sự, ngài đã giải thoát khỏi mọi 
phiền não (kỉlesa). Ngài đang tuyên bo chảnh pháp và 
giảng giải con đường đưa đến sự chứng đắc đạo quả 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 57 


A-ỉa-hản.” Nghe xong lời này, Bãhiya cảm thấy vô 
cùng hối hận và lo sợ cho cách hành xử khinh xuất của 
mình, ngay lập tức ngài rời bỏ noi ấy để đi tìm Đức 
Phật. 

Trong chú giải Kinh Bãhiya nói khoảng cách từ 
cảng Soppãraka đến thảnh Xá-vệ được nói là 120 do- 
tuần. Tuy nhiên trong chú giải Kinh Ponnovãda, 
khoảng cách ấy là 130 do-tuần. Theo các nhà Chú Giải 
thì một do-tuần gần bằng 13 dặm. Ngược lại, các nhà 
nghiên cứu ngày nay thì nói là 8 dặm. Neu tính theo 
mức 8 dặm, thì 120 nhân cho 8 cũng là 960 dặm. Đối 
với một vùng đất xa xôi như vậy, Bãhiya du hành vội 
vã trên đôi chân, chỉ dừng lại trên đường khi đêm đến, 
và mồi noi chỉ ở một đêm, thay vì nghỉ hai hoặc ba 
đêm một lần. 

“Chỉ ngủ một đêm ở mỗi nơi ngài đi qua trên 
con đường” là ý nghĩa đích xác mà ngôn ngữ PãỊi 
truyền đạt qua câu “Sabbatha ekarattivasena”. Như đã 
nói “Sabbatha — mỗi nơi, ekatattivasena — đến sau 
khi ở lại một đêm.” Rõ ràng là ở mỗi nơi, cuối cuộc 
hành trình một ngày, chỉ có một đêm nghỉ lại.” Điều 
này rất thực tế. Tuy nhiên, vị chú giải Kinh Bãhiya chủ 
yếu chỉ đưa ra lời giải thích : “Cuộc hành trình từ hải 
cảng Soppãraka đến Xá-vệ được thực hiện chỉ trong 
một đêm. ” Neu sự tình là vậy, chắc chắn phải có sự 
giúp dở ở bên ngoài (tha lực), vì với nỗ lực của một 





58 


Mahasi Sayadaiv 


người bình thường thì có lẽ không thể nào đi được một 
đoạn đường dài 960 dặm như vậy. Và điều đó cũng 
không phù họp với câu “Sabbatha ekarattivasena” 
(Chỉ ngủ một đêm ở mỗi nơi ngài đi qua trên con 
đường). Theo như cách nói “mỗi nơi hay khắp nơi” đi 
cùng với từ ngữ “ở Lại” thì sẽ là vô lý khi dịch chỉ ở 
lại Một Đêm trong suốt cuộc hành trình. Nên câu đó 
sẽ dịch là “ở lại một đêm tại mỗi nơi.” Vì thế, lời 
tuyên bố “Chỉ ở lại một đêm tại mồi nơi dừng thay vì 
nghỉ và phí thời giờ trong hai hoặc ba đêm” có vẻ thực 
tế hơn. Neu toàn bộ cuộc hành trình được thực hiện 
trong một đêm, thì cách diễn đạt “Sabbattha”, nghĩa là 
“khắp nơi”, được xem là thừa. Chữ “Vãsa” nghĩa là 
“ở lại” cũng sẽ không cần thiết. Nó sẽ chỉ thích họp 
với cách diễn đạt “chỉ một đêm” (ekatattivasena, 
spending of a night) thôi. 

Liên quan đến sự việc này, điểm quan trọng cần 
lưu ý ở đây là “Bãhiya, do vô cùng hối hận đã vội vã 
đi đến...”. Lúc vị ấy đi đến Kỳ Viên tịnh xá, Đức Phật 
đã ra đi khất thực trong kinh thành Xá-vệ. Do đó, 
Bãhiya cũng vội vã đi thật nhanh đến Xá-vệ. Vừa thấy 
Đức Thế Tôn, ngài tràn ngập một niềm tôn kính, phấn 
khích và đức tin, và liền cung kính đảnh lễ. Sau khi 
đảnh lễ xong, ngài thành tâm thỉnh Đức Phật thuyết 
pháp. Đức Phật nhận ra rằng lúc này không thích họp 
để thuyết pháp vì Bãhiya đang trong tâm trạng cực kỳ 
sùng kính và hân hoan, hơn nữa sau một cuộc hành 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 59 


trình dài đòi hỏi phải gắng sức nhiều có lẽ Bãhiya cũng 
đã mệt mỏi, nên từ chối lời thỉnh cầu ấy, ngài nói : 
“Đây không phải lúc đế thuyết pháp vì Như Lai đang 
đi khất thực. ” Bãhiya nghiêm trang khẩn cầu tới ba 
lần. Đức Phật lúc đó thấy Bãhiya đã trấn tĩnh lại và 
ngài cũng thấy đây là lúc thích họp để thuyết pháp, 
nên đua ra lời khuyến giáo tóm tắt sau : 

Tasamã tiha te Bãhiya evam sikkhitabbãna 
ditthe ditthamattarh bhavissati, sute suttamattarh 
bhavissati, mute muttamattarh bhavissati, vinnatte 
vinnatamattarh bhavissati,... 

Ý nghĩa của đoạn kinh PãỊi trên có thể tóm tắt 
nhu sau : “Khi thấy một đối tuợng, chỉ quán và ghi 
nhận một cách chăm chú là “thấy” ; khi nghe một âm 
thanh, chỉ ghi nhận trong tâm với sự tập trung là 
“nghe”; khi tỷ thức hay khả năng ngửi sanh, chỉ tập 
trung và ghi nhận một cách chắc chắn trên cái “ngửi”; 
khi ăn, chỉ ghi nhận sự hay biết việc “ăn” ; khi cảm 
giác sự xúc chạm, chỉ ghi nhớ trong tâm là “xúc chạm” 
; và khi thức khởi lên sự tuởng tuợng, chỉ ghi nhận 
trong tâm là “tuởng tuợng” . Sau khi đuợc nghe pháp, 
pháp vốn ngăn bất kỳ sự xu huớng nào về những vấn 
đề hay những ý nghĩ không liên quan đến mục đích, 
Bãhiya, trong lúc ấy cũng đang quán trên mọi hoạt 
động của tâm phát sanh do sự tiếp xúc của con mắt và 
cảnh sắc, tai và âm thanh, và v.v... nhờ chỉ tập trung 





60 


Mahasi Sayadaiv 


trên sự hay biết về cái “thấy”, “nghe”, “xúc chạm”, và 
“biết” ngài đã đạt được sự tiến bộ rất nhanh đối với 
các tuệ minh sát và trở thảnh một bậc A-la-hán. Ngài 
được xem là bậc tối thắng ‘Etadagga’ trong số những 
vị Tốc Chứng A-la-hán (Khippãbhinna), tức là vị đắc 
đạo trí và quả trí A-la-hán nhanh nhất. 

Sau khi đắc đạo quả A-la-hán, trong lúc đang 
đi tìm y bát để thọ giới Tỳ-kheo, ngài bị một con bò, 
hóa thân của một Dạ Xoa có oán thù với ngài trong 
tiền kiếp, húc chết. 

Như đã nói ở trước, trong số năm vị Tỳ-kheo 
hành thiền trên đỉnh núi, ngài Dabba thì trở thảnh một 
bậc A-la-hán ; Vua Pukkusãti sau khi đắc đạo quả Bất 
Lai (anãgãmỉ) đã tái sanh về cõi Tịnh Cư Thiên; ngài 
Sabhiya cũng đã thành tựu đạo quả A-la-hán và ngài 
Bãhiya thì nhập Vô Dư Niết Bàn. Như vậy, chỉ còn lại 
một vị. Vị Phạm thiên quán xét xem vị này hiện đang 
sống ở đâu, và thấy rằng ngài Kumãrakassapa hiện 
đang trú ngụ tại rừng Ãndha. Vì thế, để giúp vị này, 
đêm đó Phạm thiên đã xuất hiện trước ngài 
Kumãrakassapa, phát ra một ánh hào quang rực rỡ, sau 
đó đưa ra cho ngài mười lăm vấn đề nan giải, nhu đã 
đề cập ở trước, “Bhikkhu. Bhikkhu ! ayam vammiko 
rattarh dhumãrati”, ... (“Tỷ-kheo, Tỷ-kheoỉ Gò mối 
này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 61 


Những gì Tôi vừa nói chỉ là phần “Giới Thiệu” nhằm 
trình bày lý do vì sao bài kinh này được thuyết. 

Ngày hôm sau, Trưởng Lão Kumãrakassapa đã 
đi đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ ngài với hết lòng thảnh 
kính. Sau khi ngồi xuống ở chồ phải lẽ ngài lặp lại 
mười lăm vấn đề nan giải mà vị Phạm thiên đã đưa ra 
cho ngài và cầu xin sự giải thích của Đức Phật bằng 
những lời : “Konnikho bhante vammiko, ka rattam 
dhũmã yanã, ka divã pajjalanã”,... 

Diễn đạt lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đoạn văn 
kinh trên có nghĩa là : “Bạch Đức Thế Tôn ! Gò mối 
lớn có nghĩa là gì? Câu nói ban đêm phun khói muốn 
truyền đạt điều gì? Ý nghĩa hàm chứa trong câu ban 
ngày nó (gò moi) phát ra lửa là thế nào? Ai là người 
vị Phạm thiên đang nói tới? ‘Sumedha người học trò 
xuất sẳc ẩy là ai ? ” Đức Thế Tôn trước tiên giải thích 
về câu hỏi nan giải “ko vammiko” (gò mối lớn là gì ?) 
như sau : 

GÒ MỐI LỚN 


“Vammiko ’ ti kho, bhikkhu, imassetarn 
cãtumahãbhũtikassa kãyassa adhivacanarn, 
mãtãpettikasambhavassa odanakummãsũpacayassa 





62 


Mahasi Sayadaiv 


aniccucchadana-parimaddanabhedana-viddhamsana- 

dhammassa. 

Ý nghĩa của đoạn văn trên là : “Này Tỳ kheo 
Kumãrakassapa, “Gò Mối” này muốn nói tới sắc thân 
(rũpa). Nói khác hơn, “Gò Mối” chỉ là cái tên đặt cho 
“Thân Vật Chất” hay sắc thân gọi là “rũpa” này. Một 
cách chính xác thì hình thể hay sắc chất mà mỗi người 
chúng ta đang mang đều giống như một cái gò mối. 
Thân của bạn là cái gò mối của bạn. Dường như mọi 
người đều biết cái gò mối này là gì rồi. ở đây, đặc 
điểm giống nhau được chỉ ra bởi vì thân người vốn có 
thể sờ chạm được này rất giống như một cái gò mối 
thực. 

GÒ MỐI CÓ NHIỀU LÕ 

Đặc điểm chung của gò mối là nó đầy những lỗ 
lớn và lỗ nhỏ. Thân người hay hình thể của chúng ta 
cũng có nhiều những lỗ lớn và lỗ nhỏ như vậy. Những 
lỗ lớn chính là các cửa giác quan: cửa mắt, cửa tai, cửa 
mũi, và cửa miệng. Các lỗ nhỏ là những lỗ chân lông 
trên da mà mồ hôi có thể thấm qua được. Lông thường 
mọc ra ở những lỗ chân lông này. Người Tây Phương 
đã làm những nghiên cứu tỉ mỉ trên thân người và 
tuyên bố rằng trong một khoảng da cỡ 2 phân rưỡi (1 
inch), nếu được khảo sát dưới kính hiển vi cực đại, có 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 63 


khoảng hai ngàn lỗ nhỏ li ti được thấy. Còn nếu nhìn 
bằng mắt thường thì chỉ thấy khoảng hai mươi lỗ chân 
lông mà thôi. Những con muỗi có vẻ như có con mắt 
rất sắc bén. Trong một khoảnh khắc rất ngắn chúng có 
thể hút máu từ những lỗ chân lông bé nhất trên thân 
người một cách dễ dàng. Con người không thể thấy 
những cái lỗ li ti trên da mình, nhưng một con muỗi 
có thể thấy những cái lỗ bé tí ấy và chọc vòi vào để 
hút máu. Neu những lỗ chân lông trên da được xem 
xét kỹ dưới kính hiển vi, người ta có thể thấy chằng 
chịt những cái lỗ cực nhỏ giống như một cái rây vậy. 
Cơ thể con người đầy những lồ lớn, lỗ nhỏ giống hệt 
như một cái gò mối lớn vậy. Vì lý do đó, gò mối lớn 
đã được minh họa như một ví dụ. 

Neu con người, với mắt thường, có thể nhìn 
thấy rõ vô số lỗ chân lông trên thân họ, chắc chắn họ 
sẽ thấy bản thân mình cũng như thân người khác thật 
là đáng chán, và không đẹp đẽ chút nào, vì vậy thân 
này thực sự là gớm guốc và đáng ghét. Nhìn vào khuôn 
mặt và đôi tay với mắt thường, bạn sẽ thấy chúng thật 
mịn màng. Và chúng có vẻ còn mịn màng hơn, tươi 
mát hơn, tinh tế hơn nếu được làm đẹp với phấn hồng. 
Do bị phấn son đánh lừa mà con người thấy thân mình 
khả ái và đáng ưa biết bao. Neu những lỗ chân lông 
trên thân được thấy với trí tuệ minh sát hay với con 
mắt tâm, chúng sẽ thật khủng khiếp. Vì thế phải nhớ 





Mahasi Sayadaiv 


64 


rằng vị Phạm thiên đã so sánh thân này với một gò mối 
và viện dẫn nó như một ví dụ vậy thôi. 


GÒ MỐI BỐC RA MÙI HÔI THỐI 


Kế tiếp, “vamati” — vì nó ói ra, nôn ra, nên nó 
được gọi là Gò Mối (vammika). Cái gì được ói ra? rắn, 
rít, bò cạp, chuột, thằn lằn và đủ mọi loại côn trùng 
khác thường thoát ra khỏi gò mối. Những sinh vật dơ 
dáy, đáng ghê tởm và đáng sợ hãi này được ói ra bởi 
gò mối. Theo cách tương tự, thân này đang tống ra, 
tiết ra chất gèn từ mắt; chất ráy từ tai; nước mũi từ 
mũi; nước miếng, nước nhớt, nước hôi thối thải ra từ 
miệng; mồ hôi từ những lỗ chân lông; ... Thêm nữa, 
từ các môn (dvãra) thấp hơn, chất phân và nước tiểu 
cũng đang tìm lối thoát để thoát ra ngoài. Bạn có tìm 
thấy bất cứ điều gì khả ý hay đáng yêu trong số đó 
không? Không. Tất cả đều dơ dáy và đáng ghê tởm. 
Vì thân này đang ói ra những chất dơ bẩn đáng nhòm 
gớm, nó được gọi là Vammika hay một gò mối đang 
thải ra những chất rác rưởi dơ bẩn. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


65 


GÒ MỐI— 

MỘT ĐỐNG HÕN ĐỘN ĐÁNG GHÊ TỞM 

Ý nghĩa kế tiếp của gò mối: Gò mối là một đống 
đất do những con mối lăn lại và đùn lên dần dần. Cũng 
như những hạt đất do những con mối thải ra tạo thảnh 
một cái gò mối như thế nào, thân này cũng vậy, do ba 
mươi hai bộ phận (kotthãsa) — như tóc, lông, móng, 
răng, da, .... vốn đã bị Đức Phật, Đức Độc Giác Phật 
và các bậc thánh A-la-hán, từ bỏ như những thứ không 
giá trị, tạo thành. Những thứ bị bỏ đi này lại được hàng 
phàm phu xem như khả ái. Như thế nào? Cũng như có 
những người thích để tóc dài, có những người thích 
cắt ngắn, theo phong cách riêng của họ. Có những 
người làm tóc theo kiểu thời trang, xịt chút dầu thơm 
hoặc sáp thơm để làm cho nó trông có vẻ tao nhã hơn. 
Thậm chí có người thích làm cho nó quăn lại, hay đem 
uốn ép tại những tiệm uốn tóc hay Thẩm Mỹ Viện .... 
Tất cả những điều này được người ta làm chỉ để tăng 
thêm vẻ đẹp cho ngoại hình của họ. Do đó, rõ ràng là 
họ phải tìm thấy một sự thích thú nào đó khi làm như 
vậy. Họ cũng cảm thấy thích thú với những mái tóc 
dài của người khác hay thích thú trong những kiểu tóc 
được làm theo thời trang của người khác. Thực sự, tóc 
chỉ được thấy là dễ thương bao lâu chúng còn ở trên 
đầu, một khi chúng bị cắt đi hay cạo đi, những lọn tóc 





66 


Mahasi Sayadaiv 


ấy liền trở nên đáng ghê tởm. Thậm chí đôi khi nhìn 
thấy một sợi tóc trong chén cơm hay trong tô canh, 
bạn sẽ trở nên nhòm gớm với nó liền. Nhìn xem! Thật 
là mâu thuẫn có phải không? Khi tóc còn ở trên đầu, 
chúng đem đến cho bạn niềm vui. Nhung khi chúng 
rơi xuống khỏi đầu, một cảm giác khó chịu sẽ phát 
sanh. 

Con nguời ta lấy làm thích thú và hài lòng 
không chỉ với tóc trên đầu họ mà cả với lông nữa. Có 
những nguời bỏ rất nhiều thời gian để chăm sóc và cắt 
tỉa bộ ria mép hay lông mi, lông mày của họ cho họp 
với thời trang, vẻ đẹp của lông mi duờng nhu đã đuợc 
mô tả một cách đầy cảm hứng và lan tỏa trong thơ văn 
lãng mạng. Một số phụ nữ thậm chí còn nhổ hay tỉa 
lông mày làm cho nó thảnh một vệt mảnh mai hay uốn 
cho nó cong lại thảnh một mảnh trăng luỡi liềm. Một 
số thì nuôi ria mép cho thật dài và vuốt nhọn nó ở hai 
đầu, trong khi nguời khác lại để râu cằm cho thật dài 
(nhu ông già Nô-el). Điều này chỉ ra cho thấy sự hài 
lòng của con nguời khi làm điều ấy và nó cũng đem 
lại cái nhìn vừa ý cho nguời khác. 

Đối với móng tay, móng chân cũng vậy, chúng 
đuợc cắt dũa và đánh bóng, thoa sơn để nhìn cho có 
vẻ đẹp đẽ. Lý do tại sao nguời ta làm điều này? Đơn 
giản là vì họ thuờng xem chúng là khả ái. Trong những 
thành phố lớn nhu Rangoon này chẳng hạn, móng tay 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 67 


và móng chân của phái đẹp được người ta đánh bóng 
và tô phết với nhiều lọai màu khác nhau. Tuy nhiên, 
những cái móng chân, móng tay ấy khi còn ở trên cơ 
thể chúng ta, chúng được nhìn với sự thích thú, đáng 
yêu. Một khi chúng đã bị cắt đi bằng một cái bấm 
móng tay, những cái rẻo móng ấy sẽ trở nên đáng ghê 
tởm, và thậm chí nếu giữ nó trong nhà, một số người 
còn nghĩ nó sẽ đem lại điều xui-xẻo nữa. Sự mê tín 
này có lẽ không phải không thực tế, vì thực ra nếu 
những cái rẻo móng tay hay móng chân này vô tình để 
rơi trong nhà, những cạnh bén của chúng sẽ làm cho 
những đứa bé, da còn mềm mỏng và mong manh, đạp 
nhằm sẽ tổn thương. Và nếu chẳng may chích vào mắt, 
nó có thể làm hại đến con mắt nữa. 

Ke tiếp là răng. Neu xét một cách nghiêm túc, 
răng quả thực vô cùng quan trọng và đem lại cho 
chúng ta rất nhiều lợi ích. Tất nhiên, chỉ khi răng còn 
tốt, nó sẽ cải thiện sự tiêu hóa và sức khỏe cho chúng 
ta. Với răng chúng ta có thể cắn và nhai. Cho dù ít khi 
người ta nghĩ nhu vậy. Họ chỉ thấy vui vì có hàm răng 
để tăng thêm vẻ đẹp cho con người họ mà thôi. Điều 
này có thể đúng ở một mức nào đó. Tuy nhiên, quan 
trọng nhất vẫn là nhờ giữ gìn răng sạch và vệ sinh 
đúng cách, nó có thể giúp chúng ta ăn uống ngon lành 
và duy trì được sức khỏe. Hàm răng cũng là một nét 
đẹp, có lẽ vì thế một số người, khi chụp hình cố giữ nụ 
cười để phô bày hàm răng đẹp của họ. Có người thậm 





68 


Mahasi Sayadaiv 


chí còn nhổ bỏ chiếc răng còn tốt của họ để thay vào 
đó bằng chiếc răng giả bọc vàng ... Và có số còn nhận 
xét một hàm răng trắng đẹp trông không khác gì một 
chuỗi ngọc trai. Nhưng khi răng bị hư hay bị nhổ bỏ, 
chúng trở nên thực sự đáng ghê tởm đến nỗi một số 
người còn không muốn đụng vào chúng. 

Ke tiếp, nói về da, con người thường nghĩ lầm 
là da mịn màng, đẹp đẽ và rất dễ thưong. Tất nhiên khi 
đã có sự luyến ái đối với hình dáng của một người nam 
hay nữ nào rồi, chúng ta cảm thấy vui thích và hài lòng 
khi được thấy cái lóp da bên ngoài và cái diện mạo bề 
ngoài của anh ta hay cô ta. Thực sự, nếu khi người ấy 
bị mắc một chứng viêm da hay bị đau khổ bởi một 
chứng bệnh về da nào đó, như cùi chẳng hạn, họ sẽ trở 
nên thật khủng khiếp và được nhìn với sự ác cảm ngay. 
Rõ ràng chúng ta chỉ thích cái lóp da đẹp bên ngoài 
của họ mà thôi. 

Tiếp đến là thịt, chẳng hạn đôi môi đỏ, cánh tay 
xinh, thân hình, bộ ngực, đôi má,...cân xứng. Neu là 
người nam thì phải rắn chắc, vạm vỡ, đẹp trai, hoặc là 
người nữ thì phải thanh tao, thon thả, với bộ ngực đầy 
đặn mới được đánh giá với sự hài lòng tuyệt đối. Một 
số phụ nữ thậm chí còn tô son lên môi và đánh phấn 
cho đôi má thêm hồng. 

Thêm nữa, những mạch máu và dây thần kinh, 
do đặc tính của chúng là có thể làm cho tứ chi vận 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 69 


động và giúp cho con người đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc 
làm các công việc khác nhau, nên chúng cũng được 
xem như đem lại niềm vui thích. Các bộ phận khác 
như xương, dây chằng, tủy,... dù không được thấy một 
cách rõ ràng nhưng nằm trong thân như một tổng thể, 
cũng được xem là niềm vui thích của con người. 

Đặc biệt, nước miếng, nước mũi và các chất do 
màng nhầy bài tiết ra thực sự rất đáng ghê tởm. Tuy 
nhiên, khi nước miếng còn ở trong miệng thì nó lại 
không đáng ghê, và đó là lý do tại sao chúng ta nuốt 
nước miếng với sự thích thú khi nó còn ở trong miệng. 
Đe tránh bị khô họng, ta phải nuốt nước miếng vào và 
về cơ bản trong khi nuốt như vậy nó làm cho chúng ta 
dễ chịu. Sau khi nước miếng được nhổ ra, chúng trở 
nên đáng ghê tởm và sẽ không ai muốn đụng vào nó. 
Ngay cả khi phải lau nước miếng của chính mình nếu 
miệng bị ứa nước dãi ra cũng vậy. Đối với những chất 
bài tiết ở mũi thì thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đôi 
khi, nước mũi ấy phải chảy qua miệng và khạc ra. 
Đờm cũng thế. Có khi dòm phải được nuốt vào và 
dường như chẳng ai xem nó là đáng ghê tởm cả. 
Nhưng một khi dòm được khạc ra hay bắn ra do ho, 
chúng liền bị đối xử như một thứ bẩn thỉu, thậm chí 
còn được xem là thứ không đáng để đụng vào nữa. Tất 
cả những thứ bất tịnh này người bình thường đều ghê 
tởm cũng như các bậc thánh A-la-hán đều nhàm chán 
và vứt bỏ. 





70 


Mahasi Sayadaiv 


Thứ đáng gớm nhất có lẽ là phân và nước tiểu. 
Trong khi phân và nước tiểu còn ở trong ruột hay trong 
bọng đái, người ta vẫn chưa ghê tởm chúng. Nhưng 
một khi chúng đã được trút ra, thậm chí có người phải 
nhăn mặt khi nhìn thấy chúng. 

Ba mươi hai thể trược (kotthãsas) này là những 
thứ mà Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán cự tuyệt 
như những vật không mong muốn. Có thể nói toàn 
thân của chúng ta là một sự tích tụ của những vật dơ 
bẩn không mong muốn. Nó giống như một cái gò mối, 
vốn là một đống đất do những con mối đùn lên. Liên 
quan đến điều này, chúng ta phải lưu ý rằng thân này 
được tạo thảnh từ những vật chất dơ bẩn, nên được 
xem như không khả ái và không đáng mong muốn. Vì 
thế, chúng ta phải cố gắng để đoạn trừ cái thân vật chất 
đáng ghê tởm này như Đức Phật và các bậc thánh A- 
la-hán đã đoạn trừ. 

Điểm kế tiếp tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng 
Gò Mối có nghĩa là một đống các phân tử đất vốn do 
những con mối đùn ra và kết hợp với nước miếng của 
chúng mà thành. Theo cách tương tự, thân này vốn do 
dục thủ đối với sự hiện hữu tạo thành, về bản chất rất 
giống như một cái gò mối lớn.Khái niệm này vô cùng 
thâm thúy, để làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa 
của nó trong một thời pháp ngắn như vầy quả thực là 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


71 


khó. Hiện giờ tôi cũng không có dự định để bàn rộng 
về ý nghĩa của nó. 

GÒ MỐI—NGÔI NHÀ CHUNG 
CỦA CÁC SINH VẬTVÀVI TRÙNG KHÁC NHAU 

Ý nghĩa khác là: Trong gò mối đó có những con 
vật gớm ghiếc và ghê tởm như rắn, rít, bò cạp, chuột, 
thắn lằn và những loại côn trùng khác. Do đó, gò mối 
quả thực là khủng khiếp và đáng ghê tởm. Liệu bạn có 
dám ngủ gần một cái gò mối nhu vậy không? Thân vật 
chất của chúng ta cũng giống như một cái gò mối. Nó 
lúc nhúc với vô số sinh vật. Kinh nói rằng có đến tám 
mưoi loại sinh vật cộng trú trong tấm thân này. Chúng 
ta không biết mỗi loại có bao nhiêu con. Nhưng chú 
giải bài kinh có nói, “Athĩtimattãni- 
kĩmikulasahassãni”, nghĩa là ‘Có tám mươi ngàn loại 
sinh vật.’ Neu sự tình là vậy, số sinh vật sẽ là tám mươi 
ngàn loài ký sinh. Trong các bản kinh khác chỉ đề cập 
đến tám mươi loại. Neu con số một ngàn (sahassa) 
xuất hiện trong Chú Giải được xem là thừa nhiều quá 
thì nó sẽ họp với con số tám mươi của các bản kinh 
khác. 





Mahasi Sayadaiv 


Gò mối tự nó là một mảnh đất sinh sản cho các 
loài bò sát, như rắn rít, bò cạp cũng như cho các loài 
sinh vật và côn trùng khác. Những sinh vật này thải 
phân và nước tiểu của chúng trên cùng một chồ. 
Chúng cuộn mình ngủ trong đó khi bệnh và cũng chết 
ở trong đó. Vì thế gò mối này vô hình trung trở thành 
một nơi vừa là nhà hộ sinh vừa là nhà xí của các sinh 
vật. Nó cũng đóng vai trò như một cái bệnh viện để 
các sinh vật bịnh hoạn có nơi chữa trị và là nghĩa trang 
chôn cất khi chúng chết. Một vài loại vi khuẩn sống 
trong thịt và máu, một số trong các tĩnh mạch, và trong 
xương, trong bao tử cũng như trong đường ruột. 
Chẳng phải cơ thể của chúng ta là cái kho chứa những 
loại vi trùng đó sao? Trong số đó, theo các bác sĩ, có 
nhưng vi trùng gây bịnh và chúng sinh sôi nảy nở 
trong cơ thể chúng ta. Do đó bất kể chúng ta là gì, vua 
chúa, tỷ phú, quan chức này nọ,... và dù chúng ta có 
quan tâm chăm sóc tới thân thể này hay không, nó vẫn 
cứ là một mảnh đất mầu mỡ cho các loại ký sinh trùng 
sinh sản. Một số người chấp giữ quan niệm mê tín còn 
cho rằng những người có năng lực huyền bí không bao 
giờ bị các loại vũ khí giết người làm tổn thương hay 
những người có năng lực thu phục tình yêu của người 
khác, thường không dám bước vào các nhà hộ sinh vì 
sợ mất những năng lực siêu nhiên này của họ. Điều 
này thật vô lý. Neu suy xét một cách sâu xa, những 
sinh vật này đã thải phân và nước tiểu của chúng trong 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 75 


đầu chúng ta; hay trong những bộ phận quan trọng nhu 
trán và miệng, thứ mà chúng ta xem là đẹp và đáng 
yêu. Trong những điều kiện nhu vậy, cơ thể là một cái 
nhà xí hay một cái toa-lét và nghĩa trang dành cho các 
loại sinh vật gớm ghuốc và kinh tởm cu trú và thực sự 
đó là điều đáng ghê sợ. Đó là lí do vì sao thân này 
đuợc minh họa nhu một cái gò mối. Vì vậy chúng ta 
không nên có sự dính mắc hay luyến ái đối với thân 
này của chúng ta. 

GÒ MỐI 

Sự líCH TỤ CỦA TỨ ĐẠI 

Qiống nhu sự tập họp của các phân tử đất tạo 
thành cái gọi là Gò Mối nhu thế nào, thì cũng vậy, do 
sự tập họp hay tích tụ của tứ đại — đất, nuớc, lửa, và 
gió — mà thân của chúng ta đuợc tạo thành. 

Bây giờ chúng ta hãy mổ xẻ và phân tích nó 
xem. Pathavĩ hay đất có đặc tính của sự cứng hoặc 
mềm. Sờ chạm bất cứ vật gì bên trong thân chúng ta 
sẽ cảm giác đuợc một cái gì đó cứng hoặc mềm. Khi 
chúng ta sờ vào tóc, chúng ta sẽ cảm giác đuợc kết cấu 
thô ráp của nó, và cảm giác này cũng sẽ đuợc nhận 
thấy ở lông mi và lông mày. Tuy nhiên, một số nguời 





74 


Mahasi Sayadaiv 


có thể nghĩ chúng là mềm và mượt. Lại nữa, sự mềm 
ở cấu trúc thô này cũng sẽ được cảm nhận là cứng hay 
thô nếu so với một vật có cấu trúc mềm hon và tinh tế 
hơn. Đây là lý do vì sao ‘mềm’ và ‘cứng’ là đặc tính 
của Đất (pathavĩ). Móng tay, móng chân, răng, ... có 
cùng một đặc tính là cứng, da cũng vậy. Tất cả những 
thứ này, về bản chất nội tại, là Địa Giới 
(pathavĩdhãtu). Nói tóm lại, trong cơ thể chúng ta có 
cả thảy hai mươi thứ thuộc đất là, tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng 
nhầy, bao tử, phổi, ruột già, ruột non, thức ăn cũ và 
mới, não. Cả hai mươi thứ này đều có đặc tính là cứng 
hoặc mềm và sự vững chắc. Chúng được định danh là 
Địa Giới (pathavĩdhãtu) là vì sự nổi bật của tính chất 
cứng trong cái khối rắn chắc hay cơ thể này. Trong 
thực tế, khối tập hợp này còn chứa đựng cả nước 
(ãpo), lửa (tejo) và gió (vãyo) nữa. Chẳng hạn, trong 
tóc có Thủy Đại (ãpodhãtu), yếu tố nước hay chất lỏng 
được biểu thị bằng đặc tính ẩm ướt và dính. Nó cũng 
có Hỏa Đại (tejodhãtu), yếu tố tỏa ra sự ấm áp và hơi 
nóng. Hơn nữa, nó còn có Phong Đại (vãyodhãtu), yếu 
tố vốn tạo ra lực đẩy và sự chuyển động. Chuyển động 
là sự thể hiện của hành động đẩy của gió hay phong 
đại. Tuy nhiên, vì sự cứng của Địa Đại nổi trội nhất 
nên tóc được gọi là sự tập họp của Địa Đại. 

Một người hành thiền đang quán, khi chạm vào 
tóc và ghi nhận cảm giác sự cứng của nó và biết đó chỉ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 75 


là địa đại, đặc tính cố hữu trong tóc. Khi vị ấy sờ nó, 
sự ấm và lạnh sẽ được cảm nhận và vị ấy sẽ biết được 
yếu tố hỏa đại. Khi vị ấy nhận thấy sự thổi mạnh và 
chuyển động của thân, vị ấy sẽ biết đó là Phong Đại. 
Khi vị ấy thấy nó ẩm ướt, vị ấy biết nó là Thủy Đại. 
Vị ấy không cần phải ngẫm nghĩ về bản chất chế định 
của nó. Cái được đòi hỏi phải suy xét chỉ đon giản là 
biết đặc tính cứng hay thô của nó mà thôi. Chánh 
niệm, tỉnh giác không nên vượt qua sự hay biết về đặc 
tính để đến giai đoạn Chế Định (paMatta), đó là xem 
tóc ấy là của người nam hay người nữ. về cơ bản quan 
trọng là biết rõ đặc tính của nó như cứng hay thô chứ 
không phải là đàn bà hay đàn ông. Cũng không cần 
phải biết đó là tóc hay là lông. Nó chỉ là Địa Đại. Nhận 
ra sự thực này là điều quan trọng nhất. 

Sau Địa Đại là đến Thủy Đại, nhu trong phần 
32 thể trược đã nói, thủy đại gồm mười hai loại khác 
nhau, như: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước, mỡ 
đặc, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước tiểu, nước 
khóp xương, về bản chất, cả mười hai loại này đều là 
sự lưu chảy và tiết dịch. Chính vì lý do này, nó được 
gọi là ãpodhãtu hay thủy đại. Tuy nhiên, thủy đại chỉ 
là yếu tố nổi bật, vì trong đó cũng còn có ba đại khác, 
đó là địa đại (sự cứng), hỏa đại (nóng hay lạnh) và 
phong đại (sự thổi và chuyển động), nữa. 





76 


Mahasi Sayadaiv 


Ke tiếp đến Hỏa Đại. Sức nóng bên trong thân 
được gọi là “jiranatejo” — “Lửa Suy Thối”. Do sức 
nóng hay hỏa đại này mà thân vật chất của con người 
tàn tạ dần dần và càng lúc càng trở nên già hơn. Khi 
độ nóng bên trong thân cao hon thân nhiệt bình thường 
thì gọi là “Santappateja” (Bị Gia Nhiệt), tức sức nóng 
thiêu đốt. Nó là loại nhiệt độ cao hon 38 độ c được đo 
bởi nhiệt kế mà các bác sỹ y khoa dùng. Khi thân nhiệt 
trở nên căng thẳng và không thể chịu đựng được, nó 
được gọi là “daha” (phiền nhiệt hay nhiệt não), đó là 
sức nóng thiêu đốt hay sức nóng khiến cho đau khổ 
cùng cực. Sức nóng trong bụng kể cả bao tử,... tạo 
năng lượng cho sự tiêu hóa nên được gọi là 
“Pãcakatejo” (lửa tiêu hóa). Bốn loại sức nóng này chỉ 
được biết bởi tính chất cố hữu bên trong của chúng. 
Nó không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. Neu 
bạn xem xét và cảm giác ở bất cứ phần nào bên trong 
thân, bạn sẽ chỉ thấy sự nóng, ấm hay lạnh. Đúng thực 
là vậy. Đây chỉ là sự thể hiện của “Hỏa Đại” 
(tẹịodhãtu). 

Cuối cùng, chúng ta đến Phong Đại hay yếu tố 
gió. Phong đại gồm sáu loại : (1) Sự ợ hơi, đó là sự 
giật lui của gió hoặc từ thực quản hoặc từ bao tử ngang 
qua thực quản, và sự nhai lại... (2) hơi trong dạ dày 
hay gió thổi xuống, (3) gió phát ra trong ruột hay ống 
tiêu hóa, (4) gió làm căng phồng, (5) gió trong sự hô 
hấp, tức hơi thở vô và hơi thở ra, (6) yếu tố gió lan tỏa 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 77 


khắp tay, chân và các bộ phận khác của thân, khiến 
cho có sự chuyển động của tứ chi hay các hoạt động 
của thân khác như co, duỗi, ngồi, đứng, đi, v.v... Loại 
cuối cùng này được gọi là aủgamangãnusãrĩvãyo: gió 
toàn thân, gió khắp chi thể. Sáu loại gió này được gọi 
chung là Phong Đại. Nó có đặc tính của sự thổi mạnh 
và chuyển động, và do đó rõ ràng nó không phải là đàn 
ông hay đàn bà gì cả. 

Như vừa đề cập, trong nhóm đất (địa đại) có 
hai mươi phần, trong nhóm nước (thủy đại) có mươi 
hai, trong nhóm lửa (hỏa đại) có bốn, và trong nhóm 
gió (phong đại) có sáu — tông cộng có bốn mươi hai 
loại cả thảy. Tóm lại, đây là Bốn Đại Chủng hay bốn 
yếu tố chính tạo thảnh sắc Thân. Đối với những người 
không có Trí Tuệ Minh Sát thường có ấn tượng sai 
lầm xem thân của họ cũng như thân của những người 
khác là “Tự Ngã” và là hình bóng của một người đàn 
ông hay một người đàn bà. 

Chẳng hạn, chúng ta hãy lấy ví dụ về một tòa 
nhà bằng gạch. Mặc dù, một cách đúng đắn, nó được 
hình thành từ những vật liệu xây dựng, như gạch, cát, 
vôi, xi măng, gồ,... song nó vẫn chỉ được gọi là một 
căn nhà gạch mà thôi. Tuy nhiên tòa nhà không chỉ 
đứng như một khối vật chất rắn. Trong tòa nhà ấy, có 
những lóp gạch xếp chồng lên nhau với cát, đá, xi- 
măng, và gồ... Tương tự, thân vật chất này là một cấu 





78 


Mahasi Sayadaiv 


trúc tập hợp hay một cấu trúc được pha trộn với vô số 
chất thuộc về bốn đại chủng. 

Bây giờ chúng ta thử giải phẫu ngón tay trỏ này 
ra xem sao. Lột lớp da ngoài và móng che đậy phần 
đầu ngón tay, và nhìn vào nó. Lớp da ngoài và móng 
ấy có phải là đàn ông hay đàn bà không? Hay nó có 
phải là một cá nhân, một thực thể sống, một sinh vật 
gì gì đó hay không? Nó không phải là gì trong các loại 
đó cả. Trong thực tế, nó chỉ là Địa Đại, vốn có đặc tính 
của sự cứng hoặc mềm. Đúng là như vậy. Bên dưới 
lóp da là avadha (mật). Những người thiếu kiến thức 
sẽ không biết về điều này. Đây không phải là địa đại 
mà là thủy đại. Do đó, tạm để nó qua một bên. Thịt, 
gân, xương và tủy sẽ được thấy ở dưới da. Tất cả 
những thứ này không phải là cái gọi là người. Nó cũng 
không phải là đàn ông hay đàn bà, không phải là một 
thực thể sống hay một hữu tình chúng sanh. Nó chỉ là 
địa đại vốn có đặc tính của sự cứng, thô và mềm, vậy 
thôi. 

Ngoài ra, trong ngón tay đó còn có máu, mồ 
hôi, chất mỡ đặc mỡ lỏng và mật với số lượng nhỏ. 
Điều này chỉ ra cho thấy tính chất của sự lưu chảy hay 
thủy đại. Ke tiếp, trong ngón tay cũng có sự nóng và 
ấm hay nói cách khác là có Hỏa Đại trong ngón tay. 
Phong đại có đặc tính của sự thổi và chuyển động, 
cũng hiện diện trong ngón tay. Tất cả những đặc tính 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 79 


của tứ đại này không phải là đàn ông cũng không phải 
là đàn bà. Chỉ có các đặc tính của tứ đại hiện hữu. Đối 
với các bộ phận khác của thân cũng vậy, mỗi thứ có 
những tính chất nào đó và do tứ đại họp thành. Do đó, 
kinh mới nói rằng sự tích tụ hay kết họp của tứ đại đã 
được gán cho cái tên là “Thân” hay “rũpa”. 

ở một phần sau của bài Kinh này chúng ta sẽ 
thấy rằng cái xẻng được giải thích là đồng nghĩa với 
minh sát trí (vipassanã nãna). Khi gò mối lớn được 
đào với cái xẻng của minh sát trí bốn đại sẽ được phát 
hiện ra. Neu bất cứ bộ phận nào của thân được quán 
và ghi nhận, ở chỗ xúc được cảm giác, sẽ chỉ có tính 
chất cứng hoặc thô được ghi nhận. Đó là địa đại 
(pathavĩ dhãtu). Sự nóng hoặc lạnh cũng sẽ được cảm 
giác và ghi nhận. Đây là hỏa đại (tejodhãtu). Ke tiếp, 
người bảnh thiền sẽ thấy, sự thổi mạnh, hoặc sự yên 
tĩnh, lực trơ hoặc đẩy — đây là phong đại (vãyodhãtu). 
Tiếp theo, sự ẩm ướt, lưu chảy hay tiết rỉ,., được ghi 
nhận — đây là thủy đại (ãpodhãtu). Vì vậy trong thiền 
minh sát thân vật chất này sẽ được biết một cách đặc 
trưng như bốn nhóm (tứ đại) làm nhiệm vụ theo bốn 
cách khác nhau. 





Mahasi Sayadaiv 


80 

THÂN NÀY BẮT ĐÀU 
TỪNHŨNG phân TỬNƯỚC tinh té 


Thường thì người ta nghĩ rằng sắc thân (rũpa) 
này là một khối rắn. Tuy nhiên không phải như vậy. 
Thân vật chất này được tạo thành từ những giọt tinh 
trùng và máu huyết của cha mẹ. Nó tăng trưởng dần 
từ giai đoạn của một nguyên tử, những phân tử nhỏ 
nhất trong đó tứ đại tự chúng kết hợp lại với nhau, 
thành một đứa bé có kích thước cực lớn. 

Với sự kết hợp của tinh trùng của người cha và 
tế bào trứng của người mẹ, chất nước ối được tạo 
thành trước nhất. Trong chất nước này (theo những mô 
tả của kinh điến), ba loại tế bào được gọi là 
kãyadasaka (thân thập pháp), bhavadasaka (tánh thập 
pháp) và vatthudasaka (tâm sở y thập pháp) đã xuất 
hiện do nghiệp (kamma). Ba tế bào này và chất nước 
ối nhỏ đến nỗi chúng được xem là vô hình đối với mắt 
thường. Những phân tử bụi nhỏ nhất mà chúng ta thấy 
trong những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa số, 
được gọi là “atom” hay nguyên tử. Neu một hạt 
nguyên tử này được tách thành ba mươi sáu đon vị, 
mỗi đơn vị proton (hạt cơ bản mang điện tích dương) 
này được gọi là một electron. Nói một cách đại khái, 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 81 


kích thước của chất nước ối khoảng cỡ của electron 
vừa nói. 

Phân tử li ti của chất nước ối phát triển rất chậm 
không thể thấy được. Sau bảy ngày, chất nước trong 
suốt này trở thảnh một chấm bọt nhờn đục. Bảy ngày 
kế tiếp, chấm bọt này phát triển dần thảnh một chất 
sền sệt (protoplasm — chất nguyên sinh) một chất tựa 
như nước tưong ớt trong dạng của một miếng thịt nhỏ. 
Bảy ngày kế tiếp, miếng thịt nhỏ (không cứng, đụng 
nhẹ là tan) này trở thành một miếng thịt tròn nhỏ chắc 
chắn. Miếng thịt nhỏ này hết bảy ngày sau sẽ nhô ra 
năm chỗ nhô rất nhỏ. Một chồ nhô nhỏ sẽ trở thảnh 
đầu; hai chỗ nhô kia thảnh hai tay; hai chỗ nhô còn lại 
thành hai chân. Năm chỗ nhô này được gọi là năm chi 
thể chính. 

Sau đó, nó dần dần phát triển thảnh một chất 
lỏng dưới hình thù của một cái đầu, hai tay và hai chân 
và cuối cùng thân xuất hiện. Vào ngày thứ bảy mưoi 
bảy (tức mười một tuần lễ sau), chú giải nói rằng hình 
dạng của mắt, tai, mũi, lưỡi xuất hiện. Sau đó, chú giải 
nói dưỡng chất nhận được từ thức ăn sẽ chầm chậm 
ngấm vào thân của thai nhi trong dạ con đóng góp cho 
những như cầu phát triển của thân dưới hình thức 
những chất có chứa sắt, calcium và những chất khác 
cần thiết cho sự dinh dưỡng. Những tài liệu của y khoa 
liên quan đến sự thai nghén và phát triển của bào thai 





Mahasi Sayadaĩv 


thành dạng một con người, có lẽ chính xác hon. Những 
gì Đức Phật thuyết giảng, và những gì được giải thích 
trong các bản chú giải về vấn đề này chỉ có tính cách 
đại khái vì lẽ nó không nhằm mục đích đưa ra những 
nghiên cứu y khoa và giúp mọi người có kiến thức về 
y học. Tôi cũng không muốn đề cập nhiều hơn thế, 
đơn giản là vì những tài liệu y học đã được biên soạn 
hoàn chỉnh với những hình ảnh minh họa sau những 
quan sát, nghiên cứu và phân tích thực tiễn nhằm mục 
đích điều trị y học. Tuy nhiên, để đáp ứng cho mục 
đích thiền quán và ghi nhận trong thiền minh sát, 
không cần thiết phải có kiến thức chuyên biệt nhu vậy. 
Có lẽ vì thế trong các bản chú giải PãỊi và Trường Bộ 
Kinh, chỉ đưa ra những giải thích gần đúng như thế về 
đề tài. Thai nhi, sau một thời gian phát triển khoảng 
bảy tháng, hoặc tám tháng, hoặc trong một số trường 
hợp có thể là chín tháng hoặc mười tháng, một đứa bé 
sẽ chào đời. Đó là lý do vì sao tên của tấm thân vật 
chất này đã được mô tả nhu “Mãtãpittikasambavassa”, 
nghĩa là nó có mặt nhờ tinh cha, máu huyết và trứng 
của người mẹ. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 83 

THÂN NÀY PHÁT TRIỂN 
NHỜ ĐỒ ẴN HAY DƯỠNG CHẤT 

Kế tiếp, thân này được phát triển nhờ có đồ ăn 
và dưỡng chất. Chính vì thế, kinh nói rằng: ‘Odama 
kummãsũpacavassa nhờ đồ ăn, như cơm cháo và các 
chất bổ dưỡng khác mà thân này được phát triển. Sau 
khi sinh ra, nhờ sữa mẹ nuôi dưỡng, nó phát triển. Từ 
lúc thức ăn và những thứ có thể ăn được khác được 
đưa vào nó tăng trưởng hơn nhờ dưỡng chất nó nhận 
được. Thức ăn khi đưa vào bằng miệng, một số bị các 
vi sinh vật trong bao tử tiêu thụ. Một số chuyển thảnh 
phân trong khi số khác chuyển thảnh nước tiểu. Một 
số bị đốt cháy bởi thân nhiệt. Một số trở thảnh dưỡng 
chất và truyền đi khắp cơ thể để trở thảnh thịt, máu, 
v.v... Tuy những gì đề cập trong kinh điển có thể 
không chính xác bằng những khám phá và dữ liệu của 
của khoa học, song chắc chắn rằng nhờ dưỡng chất 
nhận được theo cách này mà cơ thể được phát triển. 

Mức độ phát triển của thân được đo lường dưới 
dạng tuổi tác của một người, như hai tuổi, năm tuổi, 
mười tuổi,... sáu mươi, bảy mươi tuổi, V.V.. và tất 
nhiên điều này cũng chỉ ra cho thấy tuổi thọ của người 
ấy. Tuy nhiên không phải cùng một cái thân lúc trẻ ấy 
chuyển thảnh thân của người lớn. Chính do tiến trình 





Mahasi Sayadaiv 


tiến hóa của thân mà các hành (sankhãra) mới của sắc 
(rũpa) liên tục xảy ra. Chẳng hạn, tiến trình của một 
hạt giống từ lúc nảy mầm, mọc lên và phát triển thành 
một cái cây, chủ yếu dựa vào những yếu tố tự nhiên 
của nuớc và đất. Thử hình dung hạt giống của cây đa 
trải qua một thời gian dài phát triển thành một cây đa 
lớn xem. Mầm cây đa nhủ ra từ hạt giống tất nhiên 
không phải là hạt gống. Khi mầm ấy lớn lên thảnh một 
cây nhỏ, thì cây nhỏ ấy cũng không phải là mầm. Rồi 
khi nó phát triển thành một cây lớn, thì nó hoàn toàn 
không phải là cây nhỏ nữa. Theo cách tuơng tự, những 
sắc chất trong thân này phải trải qua một tiến trình thay 
đổi, sanh và diệt trong từng sát-na không ngừng. Các 
sắc hành mới xuất hiện ở chỗ của sắc hành cũ vừa diệt. 
Nó cũng giống nhu nuớc chảy vốn là sự thay đổi liên 
tục không ngừng vậy. Vì nó có thể vỡ vụn và dễ bị hủy 
diệt nên nó rõ ràng phải chịu sự tác động của quy luật 
vô thuờng. Ngoài ra, để giữ cho thân thể này sạch sẽ 
và gọn gàng, nó còn phải đuợc thuờng xuyên tắm rửa, 
mặt nó còn phải đuợc làm đẹp với các loại mỹ phẩm, 
v.v... Đôi khi, để tu sửa cho tấm thân này các biện 
pháp xoa bóp (massage) phải đuợc thực hiện. Nói 
chung, thân vật chất này là một tập hợp của những yếu 
tố khác nhau, dễ bị hu hoại và hủy diệt theo Quy Luật 
của Vô Thuờng. Chính vì sự giống nhau theo cách đã 
nói ở trên mà thân này đuợc gọi là một cái Gò Mối. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


85 


Theo lời của vị Phạm Thiên, gò mối lớn chính 
là tấm thân do sắc uẩn bao gồm bốn đại chủng (dhãtu) 
tạo thành. 

PHUN RA KHÓI 


“Dế trả lời câu hỏi: “kã rattam dhumãyana” 
nghĩa là, “Bạch Đức Thế Tôn ý nghĩa của câu nói ‘gò 
mối (ban đêm) phun ra khói’, ở đây là gì’?”, Đức Thế 
Tôn nói, “Yam kho-bhikkhu dỉva kammante ãrabbha 
rattam anuvitakketi anuvicareti, ayam rattam 
dhumãyanã. ” Nghĩa là “Đối với công việc làm ban 
ngày, ban đêm nó đuợc nhớ lại.”. Cách nói ‘phun khói 
khi đêm xuống’ ngụ ý “suy nghĩ hay hình dung lại vào 
ban đêm”. Thuở Đức Phật còn tại thế, con nguời 
không đến nỗi tham lam quá độ. Có thể nói, thời xa 
xua ấy con nguời chỉ vùi đầu vào công việc lúc ban 
ngày. Cá biệt mới có ít nguời làm việc vào ban đêm. 
Ngày nay phần lớn con nguời tham lam hơn, phạm vi 
công việc vì thế cũng đuợc mở rộng ra. Đó là lý do vì 
sao họ phải làm việc vất vả hay làm việc cực nhọc cả 
ngày lẫn đêm. Những công việc có liên quan đến hoạt 
động công nghiệp duờng nhu phải đuợc thực hiện hăm 
bốn trên hăm bốn. Câu trả lời mà Đức Phật đua ra phù 
hợp với thời đại của ngài, thời đại mà trong đó con 





86 


Mahasi Sayadaiv 


người không có những hoạt động hay công việc nào 
cần phải thực hiện vào ban đêm cả. Và chuyện ai đó 
làm việc vào ban đêm sẽ là một điều vô lý. Vì lý do 
đó, ý nghĩa của câu “ban đêm phun khói” chỉ muốn 
nói rằng những gì sẽ làm vào ngày hôm sau, phải được 
suy nghĩ hay dự định trước vào ban đêm vậy. 

Liên quan đến vấn đề khói, nếu muốn, nó có 
thể được phân biệt giữa khói tốt và khói xấu. Khói tốt 
ngụ ý muốn nói tới một điều gì đó giống như suy nghĩ 
rằng ngày hôm sau, mình phải thức dậy sớm để đi học, 
hay đi đến ngôi bảo tháp để lễ bái, hay để giữ bát quan 
trai giới, hay để cúng dường vật thực đến chư Tăng, 
hay để nghe pháp, v.v... Tuy nhiên ý niệm cơ bản nằm 
sau lời chỉ dạy này muốn nói đến sự suy nghĩ liên quan 
đến những công việc thế gian đi kèm với tham, sân và 
si. Vì thế nếu một người đắm chìm trong những suy 
nghĩ liên quan đến những công việc thế gian do sự thúc 
đẩy của tham và sân, chỉ cần nhớ: “Ta đang phun 
khói”. Tất nhiên, tôi không thể buộc mọi người trong 
thế gian này “ngăn chặn khói xấu hay ngăn họ không 
cho phun khói được.” Có khi người ta phải suy nghĩ 
nghiêm túc về một công việc nào đó cần thiết phải làm 
mà không thể tránh được. Neu không thì sẽ nguy hiểm 
đến công việc làm ăn của họ hay họ có thể sẽ rơi vào 
tai biến hoặc phá sản. Đối tượng chính của bài pháp 
này chỉ liên quan đến các vị sư bắt đầu với Trưởng lão 
Kumarakassapa và xuống đến các vị tỳ kheo khác. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối ^7 


Thực sự, các vị sư cũng chẳng có công việc đặc biệt 
nào cần phải làm lúc ban ngày vì lợi lạc riêng của họ 
cả. Đơn giản là vì đã có những thí chủ nam cũng như 
nữ hộ độ cho họ. Đe giúp cho các vị sư duy trì được 
lối sống cao quý, người Phật tử đã cúng dường cho họ 
những nhu cầu thiết yếu hay tứ vật dụng liên quan đến 
đời sống của người tu sĩ. 

Sáng sớm, chỉ cần mặc y và ôm bát đi một vòng 
các vị sư đã có thể dễ dàng nhận được vật thực cúng 
dường rồi. Các vị luôn có sẵn y để mặc và tu viện để 
ở. Neu đã như vậy, họ không cần thiết phải lo lắng hay 
vẽ ra kế hoạch sinh sống cho mình làm gì. Do đó, nếu 
ban đêm, những ý tưởng hay ý nghĩ có đến trong đầu 
họ về việc sẽ làm gì vào ngày hôm sau, ... những ý 
nghĩ ấy cần phải được loại trừ, và nhớ rằng những ý 
nghĩ ấy chỉ là “khói”. Tương tự như vậy, những người 
đang hành thiền cũng nên cố gắng ngăn đừng để cho 
“khói” phun ra trong lúc bảnh thiền. 

BẮN RA LỬA 

(^ẫu hỏi kế tiếp “ka dỉva pajjalanã” nghĩa là: 
“Bạch Đức Thế Tôn, ban ngày bắn ra lửa có ngĩa là 
gì?” Trước câu hỏi này, Đức Thế Tôn đã trả lòi: “yam 





88 


Mahasi Sayadaĩv 


kho bhikkhu rattam anuvitakketvã anuvỉcaretvã dỉva 
kammante payojetikãyena vãcaya, Ayam dỉva 
pajjalanã. ” 

Ý chính của đoạn văn PãỊi trên là: “Sau khi đã 
suy nghĩ vào ban đêm, hành động sẽ đuợc nguời ấy 
thực hiện, hay lời nói sẽ đuợc nguời ấy nói vào ban 
ngày. Việc thực hiện vào ban ngày ấy là “ngọn lửa 
đang cháy”. Những gì đuợc suy nghĩ vào ban đêm liên 
quan đến công việc cần phải làm, từ từ sẽ đuợc thực 
hiện bằng hành động hoặc lời nói vào ban ngày. Tất 
cả những gì đã đuợc dự định với tham và sân vào ban 
đêm không chỉ đuợc đích thân nguời ấy thực hiện mà 
cũng có thể đuợc thực hiện duới hình thức chỉ dẫn 
bằng miệng (ra lệnh) vào ban ngày. Việc thực hiện này 
đuợc nói là “bắn ra lửa vào ban ngày.” Lại nữa, liên 
quan đến điều này, có một cái gò mối rất kỳ lạ. Bản 
chất của “gò mối” này là sau khi đã ngấm ngầm điều 
nghiên và bí mật dự định vào ban ngày, chỉ lén lút 
chọn thời cơ vào ban đêm khi mà mọi nguời đã đi ngủ. 
Loại gò mối này có thể xem nhu không bình thuờng. 
Từ truớc đến nay chúng ta đã giải quyết đuợc ba điều 
bí ẩn khó hiểu. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 89 


VỊ THẦY BÀ LA MÔN 

"Dề trả lời cho câu hỏi ‘Vị Thầy Bà-la-môn’ có 
nghĩa là gì, câu trả lời đuợc Đức Thế Tôn đua ra là: 
“Brahmanotĩ kho bhikkhu tatthãgata sattam 
adhivacanam arahato sammãsambuddhassa. ” 

Ý nghĩa của câu PãỊi trên là: — danh xung 
‘Thầy Bà-la-môn” ngụ ý nói đến Đức Thế Tôn, bậc 
Chánh Đẳng Giác, bậc ứng Cúng Cao Thuợng — Đức 
Phật là bậc xứng đáng nhận sự cúng duờng cao thuợng 
của tất cả chu thiên, Phạm thiên và con nguời, ngài là 
bậc Toàn Tri, đã hiểu biết một cách đúng đắn sự thực 
của Pháp theo phép phân tích với nhất thiết trí tri của 
mình giống nhu các bậc tiền nhân đã giác ngộ khác, ở 
đây ‘Thầy Bà-la-môn’ đuợc nhân cách hóa cho Đức 
Phật trong chừng mực nào đó, vì có một sự giống nhau 
về cách chỉ dạy đã phổ biến. Sự giống nhau đó là, 
thuờng thuờng một vị thầy Bà-la-môn có khoảng năm 
trăm nguời đệ tử, và tối đa có thể có đến năm, sáu hoặc 
bảy ngàn nguời. Tuy nhiên, trong truờng họp của Đức 
Phật, số luợng đệ tử nhiều không thể đếm đuợc. Hàng 
đệ tử của ngài, ngoài con nguời ra, còn có các vị chu 
thiên và Phạm thiên nữa. Có vô số hữu tình chúng sanh 
trong thế gian đã và đang sống trong Giáo Pháp 
(Sãsanã) này đã đuợc giải thoát. Và có vô số chúng 
sanh sẽ đuợc giải thoát khỏi thế giới hữu tình 





Mahasi Sayadaiv 


90 


(Sattaloka) trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật 
tương lai. Đức Phật được xưng tán là “Bậc Thiên 
Nhân Sư” (Devamanussãnam), vì ngài có đầy đủ 
những phẩm chất của một bậc thầy cao quý và vĩ đại, 
ngài là thầy của tất cả chư thiên, phạm thiên và nhân 
loại. 


SUMEDHA—NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC 


“Kế tiếp, liên quan đến câu hỏi “Ai là người học 
trò trí tuệ có khả năng xuất chúng?” “ko Sumedho ”, 
Đức Thế Tôn đã đưa ra câu trả lời sau “Sumedhoti 
kho bhikkhu sekhasattam bhikkhuno ãdhivacanam” 
nghĩa là, “Sumedha là tên của người học trò xuất 
chúng và học cao hiểu rộng.” Câu này ngụ ý muốn nói 
đến vị Tỳ kheo hành giả có giới (sĩla), và định 
(samãdhi) và hiện đang hành tăng thượng giới hay 
tăng thượng tâm học. Một người có “Sikkhã” là một 
người có khả năng trong lĩnh vực giới học và đang nỗ 
lực hành thiền để có được Giới, Định và Tuệ. Liên 
quan đến điều này, từ “sekkhã”’ hay bậc Hữu Học là 
người đang hành thiền minh sát để có được tuệ giác. 
Hơn nữa, nó còn có nghĩa là ‘một người học trò xuất 
chúng’, tên “Sumedhã”. Lý do thân vật chất gọi là gò 
mối lớn vốn do tứ đại tạo thảnh này không thể đưa vào 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 91 


xét nghiệm sau khi chết đcm giản bằng việc thảnh tựu 
giới và định theo cách bình thuờng, hay nói cách khác, 
chỉ với những công cụ giới và định thì không thể khảo 
sát (minh sát) thân vật chất này đuợc. Nó chỉ có thể 
đuợc mổ xẻ sau khi đã chứng đắc các tuệ minh sát. ở 
một đoạn sau, bạn sẽ hiểu đuợc rằng tại sao nó phải 
đuợc đào bằng cái xẻng của minh sát trí (vipassanã- 
nãna). Theo bài kinh này thì chỉ khi thực bảnh thiền 
minh sát một nguời mới có thể trở thảnh bậc thánh hữu 
học (sekkhã). Và chỉ các bậc thánh hữu học này mới 
đuợc xem nhu một nguời có khả năng xuất chúng. 
Truớc khi thiền minh sát đuợc thực hành, những phẩm 
chất của giới phải đuợc hoàn tất. Định và tuệ minh sát 
khi ấy sẽ tự động xảy ra. Chính vì vậy, bậc hữu học 
(sekkhã) là bậc đang nỗi lực thực hành để thành tựu 
giới, định và tuệ. Vị ấy không ai khác hơn là nguời 
học trò xuất chúng vậy. 

Tóm lại, “Gò Mối” có nghĩa là thân hay rũpa 
(sắc) này; “khói” là dự định hay hình dung (một việc 
gì đó sẽ làm), “bắn ra lửa” là bảnh động bằng thân hay 
lời nói. “Vị Thầy” ở đây muốn nói đến Đức Phật. 
“Nguời Học Trò Xuất sắc” tiêu biểu cho vị hành giả 
đang bảnh thiền. 





Mahasi Sayadaiv 


92 


THIỀN TRONG HÀI PHÚT 


Hếu bạn muốn trở thành một nguời học trò có 
năng lực xuất chúng giống nhu “Sumedhã”, bạn hãy 
thực hành minh sát và ghi nhận theo cách thực tiễn. 
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những nguời chua 
có kinh nghiệm hành thiền. 

Cách hành thiền này đuợc rút ra từ câu phuơng 
châm trong Ariyavãsa Sutta dhamma nhu sau: 

“Satarakkhena cetasa samanãgato.” 

Nghĩa là: “Mong cho bạn thành tựu đầy đủ 
chánh niệm như một sự bảo hộ. ” Nếu chánh niệm 
đuợc thành tựu đầy đủ, nó sẽ có giá trị nhu đang đạt 
đến cảnh giới của bậc thánh (Ariyã). Ngay khoảnh 
khắc tâm khởi lên, hãy để nó đuợc bảo vệ bằng chánh 
niệm. Neu một nguời đuợc trang bị với chánh niệm 
này, họ đuợc nói là đang an trú trong cảnh giới của 
bậc thánh, đuợc an ổn và bảo vệ một cách thích đáng. 
Mỗi lần một ý hành xuất hiện nó phải đuợc quán và 
ghi nhận, và nếu làm đuợc nhu vậy ở từng sát-na ghi 
nhận, bạn đuợc cho là đã đạt đến cảnh giới của bậc 
Thánh, chính điều này sẽ cho bạn sự bảo vệ khỏi cái 
nguy của rơi vào bốn Ác Đạo. Nhờ ghi nhận tâm, nếu 
bạn đạt đuợc những tiến bộ theo tuần tự, chắc chắn 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 93 


bạn sẽ thành tựu thánh đạo (ariya-magga), điều này sẽ 
cho bạn sự an ổn đầy đủ hay sẽ ngăn ngừa bạn khỏi 
những điều bất hạnh và hiểm nguy của vòng Luân Hồi. 
Neu quán niệm đuợc thực hiện trên mọi ý hành, cho 
dù vẫn chua thể đạt đến thánh đạo, bạn cũng sẽ đuợc 
bảo vệ khỏi bốn Ác Đạo. Trong truờng họp cái chết 
xảy ra lúc đang bảnh chánh niệm, bạn chắc chắn sẽ 
không rơi vào bốn Cõi khổ. Sự thận trọng hay chánh 
niệm liên tục trên sự sanh khởi của các tâm bảnh này 
đuợc gọi là “Ariyavãsa”, Thánh Cảnh hay cảnh giới 
của bậc Thánh. 

“Hãy chú ý quán và ghi nhận mỗi khi các hiện 
tuợng (danh-sẳc) xuất hiện và lúc nào cũng phải thận 
trọng chớ có dễ duôi” là phuơng châm tôi đua ra cho 
các bạn. “Chú ý quán và ghi nhận mỗi khi hiện tuợng 
xuất hiện” có nghĩa là bạn phải thực hiện việc ghi nhận 
trong tâm mỗi khi ý nghĩ sanh khởi, đó là, mỗi lần tâm 
sanh khởi khi bạn thấy, nghe, ngửi, nếm xúc chạm và 
tuởng tuợng, và hãy để cho những ý nghĩ hay tâm 
đang sanh này đuợc ghi nhận đúng lúc. Khi tâm sanh 
lúc thấy một vật hay thấy một đối tuợng, hãy ghi nhận 
những gì đã đuợc thấy. Cũng vậy, khi sự hay biết xảy 
ra mỗi lần nghe, tâm biết cái nghe cần phải đuợc ghi 
nhận. Nói tóm lại, mỗi hoạt động của tâm luôn luôn 
phải đuợc theo sau bởi chánh niệm. Hãy đặt chánh 
niệm này trên mọi hoạt động thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm.... Việc làm này cũng giống nhu một nguời 





94 


Mahasi Sayadaiv 


đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, tức là sẽ phải uống 
thuốc tiêu hay en-zini tiêu hóa mỗi khi ăn uống thứ gì 
không họp với anh ta. Cũng vậy, bạn đặt chánh niệm 
vào sự ghi nhận mỗi lần thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm ... xảy ra nơi sáu căn. Đây gọi là đang đạt đến 
cảnh giới của bậc Thánh, và nó sẽ tạo ra sự bảo vệ giúp 
bạn tránh được những mối nguy hiểm. 

Neu bạn đưa chánh niệm vào sự ghi nhận, 
chẳng những chánh niệm sẽ có mặt mà hay chánh tinh 
tấn (Sammãvãyãmo) cũng sẽ tự động có mặt. Và Định 
cũng được bao gồm trong đó, định này là những gì 
kinh gọi là Chánh Định (sammãsamãdhi). Tâm đi 
cùng với chánh kiến cũng được bao gồm trong đó. Đây 
là Chánh Kiến (sammãditthi). Chánh tư duy 
(sammãsankhappa) thì luôn luôn song hành với chánh 
kiến. Còn về chánh ngữ (sammãvãcã), chánh nghiệp 
(sammãkammanta) và chánh mạng (sammặịĩva), vốn 
là các đạo chi thuộc giới phần (sĩỉa maggangas), đã 
được hành giả hoàn thảnh trước khi bắt đầu bước vào 
hành thiền. Do đó, tất cả các đạo chi của Bát Chánh 
Đạo đều đã được bao hàm. Như vậy, “Hãy chú tâm 
quán và ghi nhận mỗi khi một hiện tượng nào đó xuất 
hiện (kể cả các tâm hành) và luôn luôn có sự thận 
trọng” tóm lại là muốn nói đến pháp pháp an trú của 
bậc thánh (Ariyavãsa). Neu nói dưới dạng 
Satipatthãna, thì đó chỉ là thực hành tứ niệm xứ. Trong 
ánh sáng của những lời Đức Phật dạy, thì pháp 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 95 


“appamãdena sampãdetha” (hãy tinh tấn hoàn thảnh 
phận sự chứng ngộ tứ thánh đế bằng pháp không dễ 
duôi) hay còn gọi là Pháp Không Dễ Duôi 
(Appamãdena Dhamma). 

Mỗi lần một tâm sanh, nó phải được theo sau 
bởi chánh niệm. Do đó, mỗi khi thấy, hay mỗi khi 
nghe, hay ngửi, hay biết vị, hay xúc chạm, không nên 
quên ghi nhận như chỉ là “thấy, thấy”, “nghe, nghe”, 
“ngửi, ngửi”, và trong trường họp của biết vị cũng vậy, 
ghi nhận “biết, biết”; và khi xúc chạm, ghi nhận 
“chạm, chạm”. Khi ghi nhận “chạm, chạm” như vậy, 
sự ghi nhận này đã bao hàm hết mọi hoạt động hay 
chuyển động của thân. Kãyanupassanã, thân quán 
niệm xứ này gồm tất cả các oai nghi chính cũng như 
oai nghi phụ như “gacchantovã gacchãmĩti pạịãnãti ” 
(khỉ đi tuệ tri thân đang đi). Khi đi, sự đấy và những 
chuyển động của thân xảy ra ở mọi phần của thân. 
Những chuyển động này chỉ xảy ra sau khi các yếu tố 
(tứ đại) trong thân đã được quét qua và được kích 
thích. Thân thức (kãyaviMãna) xúc chạm và biết, lúc 
đó tâm ghi nhận là “chạm, chạm”. Cảm giác xúc chạm 
này tạo ra sự hay biết về sức đẩy. Khi sức đẩy xảy ra, 
sự hay biết sẽ trở nên rất sinh động. Khi co (tay chân) 
cũng vậy, ghi nhận “co, co”. Đó là sự hay biết về cảm 
giác xúc chạm liên quan đến sự đẩy và những chuyển 
động của thân. Những chuyển động của bụng do sức 
ép của phong đại tạo ra cũng phải được ghi nhận như 





96 


Mahasi Sayadaiv 


“phồng” và “xẹp”. Ke tiếp, khi tâm tưởng tượng hay 
dự định phát sanh, hãy ghi nhận như “tưởng tượng”, 
và “dự định”. Đây là công việc thường làm trong khi 
hành thiền. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu hành 
minh sát, việc theo dõi và ghi nhận hết các hiện tượng 
trong lúc quán là điều khó có thể làm được. Do đó, 
điều quan trọng trước tiên là vị ấy nên cố gắng quán 
và ghi nhận những gì xuất hiện rõ ràng nhất đã. 

Chú giải nói “Yathã pãkadam vipassanã 
bhiniveso”, nghĩa là một người có thể quán theo từng 
kỳ bắt đầu từ những gì xuất hiện rõ ràng nhất. Thông 
thường, những hoạt động của thân được thể hiện rõ 
ràng hơn. Vì vậy, các bản Chú Giải nói rằng quán và 
ghi nhận nên bắt đầu từ thân (rũpa). Hành giả nên bắt 
đầu quán từ đại chủng (mahãbhũta) nào hiển hiện rõ 
nhất trong thân nghĩa là quán bất kỳ yếu tố nào trong 
bốn yếu tố: Đất, Nước, Lửa và Gió. 

Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó Kinh Đại 
Niệm Xứ đã trình bày cách quán Phong Đại hay yếu 
tố gió (vãyodhãtu) như “gacchanto vã gacchãmĩti 
pajãnãti ” (khi đi vị ấy tuệ tri ta đang đi), v.v... Do đó, 
khi ngồi nhu hiện nay qúi vị đang làm trong thiền 
đường này, chỉ việc quán và ghi nhận là “ngồi, ngồi”. 
Lúc đó, sự đẩy, vốn là yếu tố gió, sẽ được biết. Trong 
bất kỳ trường hợp nào, nếu việc ghi nhận được thực 
hiện một cách thoải mái nhu “ngồi, ngồi”, sức mạnh 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 97 


của định sẽ vượt trội hơn tinh tấn và do đó tinh tấn có 
thể yếu đi. Chính vì vậy, trong lúc hành thiền ở oai 
nghi ngồi thay vì ghi nhận một đối tượng chúng ta 
được hướng dẫn quán và ghi nhận những chuyển động 
phồng lên và xẹp xuống của bụng, vốn liên quan đến 
sự biến đổi do phong đại gây ra. Tất cả mọi thiền sinh 
đều được huớng dẫn ghi nhận như thế để cho sự đồng 
bộ về phương pháp có thể được duy trì giữa những 
thiền sinh trong lúc quán. 

Vì lẽ đó, khi bụng phồng lên, hãy ghi nhận là 
“phồng, phồng” và khi nó xẹp xuống ghi nhận là “xẹp, 
xẹp”. Tất nhiên, “phồng” “xẹp” phải được ghi nhận 
trong tâm chứ không thốt ra lời. Điểm chính yếu là 
phải hay biết rõ về hiện tượng “phồng” và “xẹp”. Sự 
hay biết này cũng giống như “quán”, “ghi nhận”, 
“biết”, và “ghi nhớ” vậy. Một số người đặt ra những 
quy luật như, “Không được thốt ra lời như thế này” 
hay “Phải nói ra lời theo cách nọ”. Những quy luật này 
không cần thiết. Dù là làm theo cách nào, thì điểm 
chính yếu của nó vẫn là để biết hay nhận ra mà thôi. 
Neu nó được ghi nhận như “biết, biết” thì nó đồng 
nghĩa với biết. Neu nó được ghi nhận như “ quán, 
quán” nó cũng sẽ có nghĩa là biết mà thôi. Neu có ghi 
nhận, thì đó là “biết’. Neu nó được ‘ghi nhớ’ và được 
‘ghi nhận’ thì nó cũng là biết. Neu ghi nhận là “tưởng 
tượng”, thì biết là kết quả. Tất cả là một và có cùng 





98 


Mahasi Sayadaiv 


hiệu quả nhu nhau, ở đây chúng ta chỉ nói “ghi nhận”, 
để có thể phát âm nó rõ ràng hơn thôi. 

Nhu vậy, khi bụng phồng lên, ghi nhận là 
“phồng” từ lúc (bụng) bắt đầu phồng cho đến cuối với 
sự hay biết rõ ràng. Theo cách tuơng tự, khi bụng 
“xẹp” xuống, ghi nhận là “xẹp” với sự hay biết rõ ràng. 
Hơi thở không nên thay đổi. Nó phải đuợc giữ với vận 
tốc bình thuờng hay thở đều đặn một cách tự nhiên. 
Không cần thiết phải kìm chế hơi thở để làm chậm vận 
tốc thở của bạn. Cũng không cần phải tác ý làm cho 
hơi thở trở nên nhanh hơn. Cứ thở nhu thuờng lệ, và 
trong tiến trình ghi nhận cũng chỉ theo dõi hơi thở từ 
đầu đến cuối và ghi nhận mà thôi. “Quán (Minh) Sát” 
không có nghĩa là quán pháp (dhamma) chua hiện hữu 
bằng cách phát minh ra hay tuởng ra. Nó chỉ có nghĩa 
là quán và ghi nhận chuỗi hiện tuợng sanh và diệt liên 
quan đến pháp đang hiện hữu. 

Do đó, chỉ cần quán và ghi nhận chuỗi phồng 
và xẹp, nghĩa là khi bụng phồng lên ghi nhận “phồng” 
và khi bụng xẹp xuống ghi nhận “xẹp” là đủ. Neu tâm 
lang thang hay phóng tâm trong lúc quán, ghi nhận 
phóng tâm. Neu tâm dự định hay tuởng tuợng một 
điều gì đó, ghi nhận “dự định”, và “tuởng tuợng” theo 
đúng truờng họp xảy ra. Điều này hoàn toàn dễ và 
không có gì khó khăn cả. Cách ghi nhận này đuợc gọi 
là “niệm Tâm” (cỉttãnupassanã). Sau đó trở về với 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 99 


niệm phồng xẹp trở lại. Trong lúc niệm phồng xẹp nếu 
sự tê cứng, hay đau hay nóng xuất hiện cũng cần phải 
đuợc ghi nhận. Neu tê cứng xuất hiện, gắn tâm trên 
chỗ tê cứng đuợc cảm giác ấy và ghi nhận “tê cứng, tê 
cứng”. Neu cảm giác nóng xuất hiện, ghi nhận “nóng, 
nóng”, tập trung tâm trên chỗ cảm giác nóng ấy. Neu 
cảm giác đau ở đâu đó trên thân, ghi nhận “đau, đau”. 
Đây gọi là quán niệm cảm thọ (vedanãnupassanã). Sau 
khi ghi nhận nhu vậy xong, hành giả quay trở lại với 
bài tập ghi nhận “phồng”, “xẹp” nhu thuờng lệ. Kế 
tiếp, khi một âm thanh đuợc nghe, ghi nhận là “nghe, 
nghe”, và rồi quay trở lại ghi nhận “phồng” và “xẹp” 
nhu truớc. Trong một thời ngồi, nhu vậy là đủ. Tuy 
nhiên, khi thiền đuợc thực hành trong một thời gian 
dài hay trọn cả ngày, thì sự “co”, “duỗi”, và những 
chuyển động khác của thân cũng nên đuợc ghi nhận. 
Nói chung mọi hoạt động của thân và những hiện 
tuợng xuất hiện trong tâm đều phải đuợc ghi nhận. 
Việc ghi nhận đuợc làm trong bài tập thiền hiện nay 
trong lúc ngồi chỉ là một cuộc trắc nghiệm giúp hành 
giả nếm đuợc huơng vị của Pháp (dhamma), giống 
nhu nếm một chút muối vậy thôi. Nó không phải là 
một thời gian dài. Chỉ khoảng hai phút. Vì thế, dù 
trong một thời gian ngắn chúng ta cũng phải cố gắng 
để trở thảnh một nguời học trò thông minh, sáng suốt. 

Có một điều cần ghi nhớ trong tâm truớc khi 
hành thiền, đó là "'Addhã imãya patỉpattỉyã jãti-jarã 





100 


Mahasi Sayadaiv 


maranamhãparimuccissãmL,” (“Ta sẽ ghi nhớ trong 
tâm rằng, nhờ thực hành pháp hành này chắc chắn ta 
sẽ được giải thoát khỏi mọi sầu kho, lo lẳng của vòng 
luân hồi, như già, và chết... ”) 

Trong cõi nhân loại này, về vấn đề sinh kế để 
tồn tại, nếu mọi việc đều suông sẻ hết, nó sẽ mang lại 
cho mọi nguời sự an vui và hạnh phúc. Thậm chí có 
nguời còn hát thầm trong lúc làm việc đuợc nữa. Cái 
nguời ta có thể trông đợi nhu món tiền luơng từ những 
giọt mồ hôi và sức lao động của mình duờng nhu chỉ 
đủ để chi tiêu trong ngày. Neu hoàn cảnh cho phép, họ 
có thể nhận đuợc món tiền thù lao khá hon để trang 
trải cho những chi phí sinh hoạt của họ trong hai hoặc 
ba ngày. Hiếm có nguời nào làm một ngày mà kiếm 
đủ tiền chi tiêu trong muời ngày. Chắc chắn, với lợi 
tức của một ngày sẽ không đủ để thỏa mãn những chi 
tiêu trong một năm, còn nói gì đến một đời nguời. Neu 
một nguời có thể tìm đuợc niềm vui và ca hát trong 
lúc làm việc chỉ để kiếm tiền trang trải cho những chi 
phí sinh hoạt của họ trong một hoặc hai ngày, vậy sao 
anh ta không hành thiền nhằm tự mình giải thoát khỏi 
những sầu lo của vòng luân hồi, điều đó sẽ chẳng tốt 
hon cho anh ta sao? Điều đó thật xứng đáng. Dĩ nhiên 
điều này đuợc nói đến để khuyến khích mọi nguời 
hành thiền với sự chuyên cần và nhiệt tâm, vốn chắc 
chắn sẽ mang lại cho họ sự an vui và hạnh phúc. Đây 
là những gì các nhà Chú Giải nói chứ không phải tôi. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


101 


Bây giờ chúng ta có thể hành thiền trong hai phút theo 
những hướng dẫn đã được đưa ra. Tôi sẽ căn thời gian. 

TÁM CHI ĐẠO TRONG MỘT GHI NHẬN 

Thời gian hành thiền đã hết. Chỉ có hai phút. 
Trong một phút chúng ta có thể ghi nhận 30 lần. Hoặc 
cũng có thể là 40 hay 50 lần, tùy theo. Chú ý, Neu bạn 
có thể ghi nhận 30 lần trong một phút, thì trong hai 
phút bạn ghi nhận được 60 lần. ở mỗi lần ghi nhận, 
tám chi đạo có mặt. ‘Tám chi đạo’ (magganga) có 
nghĩa là: trước tiên, chẳng phải là bạn đã có sự thận 
trọng và cố gắng trong mồi sát na ghi nhận sao? Sự cố 
gắng này được gọi là Chánh Tinh Tấn 
(sammãvãyãma). Nó không phải là loại cố gắng được 
áp dụng một cách không thích họp, mà là sự cố gắng 
chân chánh. Ke tiếp, ở mỗi sát-na chúng ta thực hiện 
việc ghi nhận, có niệm. Đây là Chánh Niệm 
(sammãsatỉ) — Sati hay niệm ở đây có nghĩa là sự 
chăm chú hay sự chú tâm. Mỗi lần bạn ghi nhận, tâm 
gắn chặt trên đối tượng của sự cảm giác. Đây là Chánh 
Định (sammãsamãdhi). Do đó, bây giờ chúng ta có ba 
chi đạo, đó là, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và 
Chánh Định. 





Mahasi Sayadaiv 


Tiếp nữa, ở mỗi sát-na ghi nhận, tâm ghi nhận 
tiến dần về trước như thể đang bước tới trước một 
bước vậy. Chẳng hạn, nếu chuyển động phồng của 
bụng được ghi nhận như “phồng”, tâm ghi nhận đặt 
trên hành động “phồng” ấy. Tương tự như vậy, khi 
chuyển động xẹp của bụng được ghi nhận, tâm ghi 
nhận sẽ đặt trên hành động “xẹp” ấy. Sự kiện này được 
gọi là Chánh Tư Duy (sammãsankappa). Mặc dù 
sammãsaủkappa thường được gán cho ý nghĩa là 
‘Chánh Tư Duy — suy nghĩ đúng’, tuy nhiên trong 
tiến trình ghi nhận, không cần thiết phải tư duy hay 
hình dung trong một thời gian dài. Tâm làm việc ghi 
nhận chẳng khác nào như đang tiến về phía cảm thọ. 
Chính vì vậy, nó được nói là có đặc tính của 
sabhiniropanalakkhana — sự dán áp, hay khan khít 
(của tâm trên cảnh). Dĩ nhiên, đây là Chánh Tư Duy 
(sammãsankappa). Ke tiếp, sự nhận thức đúng về đối 
tượng giác quan vừa ghi nhận là ‘Chánh Kiến’ 
(sammãdiuhi). Nó biết đúng như thế nào có thể nói 
như vầy: Trong lúc ghi nhận sự phồng lên của bụng 
như “phồng”, chánh kiến nhận thức sự phồng này có 
đặc tính là cứng và chuyển động. 

Nhận biết được sự cứng và chuyển động này là 
biết Phong Đại (vãyodhãtu) một cách đúng đắn. Thực 
tế mà nói, vào sát na tâm sanh ban đầu hay sự nhận 
thức ban đầu này hoàn toàn không có sự dính mắc hay 
tưởng tượng cho rằng đó là một người đàn ông, hay 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 103 


đàn bà, hay một cá nhân hay một chúng sanh, hay 
“Tôi” hay “nó”,... xảy ra. Nó không có bất kỳ một 
nhận thức sai lầm nào cả. Neu cảm giác cứng được 
cảm nhận, nó nhận thức hay biết chỉ là “cứng”. Neu 
nó trở nên căng, biết đó chỉ là “căng”. Biết đúng được 
như vậy gọi là “chánh kiến”. Khi năng lực định trở nên 
vững mạnh, sự sanh và diệt xảy ra trong tiến trình của 
nó từ đầu cho đến cuối, được biết một cách rõ ràng. 
Điều này đưa đến sự chứng ngộ về bản chất vô thường. 
Neu ‘vô thường’ được chứng ngộ, ‘khổ’, và ‘vô ngã’ 
cũng được hiểu rõ và chứng ngộ. Biết vô thường, khổ, 
và vô ngã ở từng sát-na ghi nhận là chi đạo chánh kiến 
(sammãditthi magganga). Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy là hai chi đạo thuộc nhóm tuệ. Hai chi đạo thuộc 
nhóm tuệ này và ba chi đạo thuộc nhóm định nếu cộng 
lại với nhau chúng ta có năm đạo chi. Đe hoàn tất tiến 
trình liên quan trong một ghi nhận, năm đạo chi này 
phải làm việc hòa hợp với nhau. Nói cách khác, mồi 
lần năm đạo chi này trong tình trạng đang làm việc hòa 
họp với nhau thì được gọi là đang khởi quán. 

Khi năm đạo chi này làm việc phối hợp với 
nhau, tự động các chi đạo thuộc giới phần 
(sĩlamaggangas) có mặt. Đe dễ hiểu hon, chúng ta có 
thể nói rằng giới hay chánh hạnh đã được làm cho 
trong sạch từ lúc người bảnh thiền bắt đầu giữ giới. Và 
nó vẫn trong sạch vào lúc họ quán và ghi nhận sự 
“phồng” “xẹp” của bụng. Thậm chí ở đây nó còn có 





104 


Mahasi Sayadaiv 


cơ hội để được trong sạch hơn nữa. Phẩm chất của giới 
bao gồm “chánh ngữ”, “chánh nghiệp” và “chánh 
mạng”. Ba thuộc tính này mặc nhiên đã được hoàn 
thành khi khởi quán. Khi những yếu tố cấu thảnh của 
các đạo chi họp nhất lại, nó được gọi là Đạo (magga). 

Từ PãỊi Magga thường được dịch là Đạo hay 
con đường. Tuy nhiên Đạo có nhiều loại khác nhau, 
chẳng hạn như Đạo Lộ dẫn đến thôn làng, đạo dẫn đến 
tỉnh thành, dẫn đến tu viện, đến chùa tháp, đến khu 
rừng, đến hải cảng, v.v... Giống như Đạo Lộ của thế 
gian (lokỉya magga), Đạo Lộ dẫn đến Pháp (dhamma) 
cũng có nhiều loại. Lại nữa, có những Đạo Lộ dẫn đến 
địa ngục (niraya), dẫn đến ngạ quỷ giới (petã), súc 
sanh giới (tiracchanna). Những Đạo Lộ (con đường) 
dẫn đến các cõi thấp nhu vậy là Bất Thiện Đạo 
(akusala), Đạo của những nghiệp xấu, có tội và phi 
phước. Neu thích, bạn có thể đi theo bất kỳ một trong 
những Ác Đạo này. Ngược lại, có những đạo lộ dẫn 
đến cõi người và cõi chư thiên. Những đạo lộ dẫn đến 
cõi người và cõi chư thiên này là Thiện (kusala) chẳng 
hạn như những phước nghiệp bố thí, giữ giới và hành 
thiền, ... Có một đạo lộ gọi là Thiền Chỉ (samatha 
jhãna), đạo lộ dẫn đến Phạm Thiên giới. Neu bạn 
muốn bước đi trên những đạo lộ thiện này bạn có thể 
làm được như vậy. Trong số những loại đạo lộ khác 
nhau này có một đạo lộ của Đạo (Magga), hay nói 
đúng hơn là Bát Thánh Đạo dẫn đến Niết Bàn. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 105 


Kinh Đại Niệm Xứ tuyên bố: “nibbãnassa 
sachỉkỉrỉyãya”, (“Đây là con đường độc nhất dẫn đến 
sự chứng đẳc Niết-bàn ”). Hiện nay các bạn đã có được 
tám chi đạo thiện ít nhất 60 lần trong 2 phút bảnh 
thiền. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy bạn 
đã tạo được sáu mươi lần các đạo chi. Giả sử, nếu 
thánh đạo (ariya magga) được thành tựu bằng cách 
thực bảnh một trăm lần các đạo chi, thì bạn sẽ chỉ còn 
bốn mươi lần thực hành để đạt đến thánh đạo nữa mà 
thôi. Thời Đức Phật, có những người đã đạt đến thánh 
đạo chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đang 
nghe pháp của Đấng Giác Ngộ. Bất kỳ ai trong các bạn 
cũng có thể phát nguyện để có được một sự thành tựu 
như vậy. Chẳng hạn, nếu phải ghi nhận một ngàn lần 
để bạn có thể đạt đến giai đoạn ấy, bạn sẽ chỉ còn 940 
lần nữa là đạt đến đích mong muốn mà thôi. Hôm nay, 
nhờ bảnh thiền 2 phút bạn đã đến gần Niết Bàn thêm 
được sáu mươi bước. Khi bạn không trong khóa thiền, 
hay khi bạn ở nhà, nếu bạn có thể quán và ghi nhận 
các hoạt động của thân và tâm bạn mỗi khi cơ hội cho 
phép, điều đó có nghĩa là bạn đang phát triển tám chi 
đạo. Thực hành hàng ngày là một pháp thực sự quý 
báu. Neu bạn làm được điều này, bạn sẽ gom góp được 
những hạt giống thiện (kusala) mà không tốn chút phí 
tổn nào cả. 





106 


Mahasi Sayadaĩv 


Đe quý vị có thể gợi nhớ lại trong ký ức, mười 
lăm điều khó hiểu của bài kinh có thể được sắp đặt lại 
như sau: 

Gò mối là thân vật chất; Khói, sự tưởng tượng; 
Lửa, sự thực hiện; Người Thầy, Đức Phật; và người 
Học trò, là vị hành giả. 

Cái xẻng là kiến thức, với kiến thức này người 
hành thiền có thể đào gò mối với nỗ lực cao nhất. Then 
cài cửa là Vô Minh; con Cóc, sự sân hận; ngã ba 
đường, tà kiến; Còn đưới đây là những gì quý vị cần 
phải nhớ: 

Cái lọc nước rất giống với năm triền cái 
(nĩvaranas). Con rùa xảo quyệt là năm Khandha (uẩn); 
Dục (kãma), cái thớt gỗ ; hỷ (nandĩ), miếng thịt, con 
rồng, bậc thánh A-la-hán. Như vậy, quý vị cố găng 
nhớ những điều vừa nói để việc theo dõi được dễ dàng 
hơn. 


BẬC THẦY DUY NHẤT 


Rhư đã nói ở trước, danh xưng “Vị Thầy Ba- 
La-Môn” biểu thị cho Đức Phật Toàn Giác. Đức Phật, 
như một bậc sáng lập ra Phật Giáo, có rất nhiều đệ tử. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 107 


Cộng đồng các vị Tỳ-kheo hay Tăng Đoàn là những 
vị đệ tử xuất gia của ngài, và những người đệ tử tín 
tâm của ngải gồm chư thiên, phạm thiên và loài người. 
Đức Phật có tri kiến chân chánh và vô lượng, vô biên. 
Sau khi chứng đắc Giác Ngộ ngài đã chia xẻ cho tất cả 
chúng sanh — chư thiên và nhân loại, sự chứng đắc 
của ngài. Nhờ thuyết giảng hết những tri kiến về Pháp 
ấy trong suốt cuộc đời mình ngài trở thảnh Đấng Cứu 
Độ của muôn loài. Những gì ngài thuyết giảng là Chân 
Lý do tự ngài ngộ, không có bất kỳ sự trợ giúp của một 
ai. Nhờ tuân theo pháp hành mà ngài mô tả, rất nhiều 
người đã thoát khỏi những khổ đau của Luân Hồi và 
đạt đến Niết-bàn. Vì vậy, trong chín ân đức cao quý 
của Phật, ân đức “Satthãdevamanussãnam” được 
bao gồm, và nó có nghĩa là Thiên Nhân Sư hay Bậc 
Thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Với lòng nhân từ, 
ngài đã chỉ bày tận tường con đường đi đến sự bình 
yên và an lạc của Niết-bàn cho tất cả chư thiên và nhân 
loại, họ đã kính ngưỡng ngài như một Bậc Đạo Sư yêu 
dấu duy nhất của họ. về co bản, một bậc đạo sư như 
vậy phải có đầy đủ phẩm chất để có thể ngăn mọi 
người không cho họ phạm vào những bảnh động mà 
vốn sẽ dẫn đến những bất lợi cũng như ngăn không 
cho họ đắm chìm trong các bảnh nghiệp phi phước. Vị 
ấy cũng phải có khả năng truyền bá kiến thức về Pháp 
của mình với lòng từ bi vô hạn cho tất cả nhân loại. 
Một vị thầy bình thường cũng có thể có những thuộc 





108 


Mahasi Sayadaiv 


tính này. Tuy nhiên, Đức Phật, bậc đạo sư duy nhất 
với khả năng vượt trội, có thể ban bố sự bảo hộ đến 
các thế hệ chúng sanh trong vòng Luân Hồi không thể 
tính kể. Ngài đã thuyết pháp và khuyến giáo mọi người 
tránh xa điều ác, tránh làm những nghiệp bất thiện, 
hoặc bằng thân, hoặc bằng lời nói và giữ cho tâm ý 
trong sạch. Đức Phật, khi ngăn cấm nhân loại làm điều 
ác như vậy, ngài gồm luôn cả các hàng chư thiên và 
Phạm thiên, những người vẫn chưa thoát khỏi những 
trói buộc của phiền não, với tâm từ, bi của ngài. 

Với lòng bi mẫn sâu sắc này, Đức Phật đã ngăn 
cấm con người và chư thiên làm điều ác. Tuy vậy, 
không phải ai cũng có thể tránh làm được điều ác, có 
những chúng sanh, vì lợi ích riêng của họ, vẫn có 
khuynh hướng sát sanh và hành hạ kẻ khác. Sự việc 
khiến Tôi nhớ đến một câu chuyện xảy ra khi tôi còn 
trẻ. Đó là trường hợp một người con trai nọ cố gắng 
khuyên mẹ mình tránh sát sanh và trộm cặp. Người mẹ 
trả lời rằng, “ớ, này con thương! Trong thế gian này, 
vì nuôi mạng, người ta phải làm những điều như vậy 
không thế tránh được đâu con ạ. ” Thật đáng thương 
thay! Vì phưong kế sinh nhai của mình, người ta cứ 
nghĩ những hành động tội lỗi ấy là được phép. 

Tuy nhiên, Đức Phật đã ngăn cấm mọi hình 
thức sát sanh hay hành hạ, trộm cắp hay lấy cắp của 
người khác, do ý thức được rằng những hành động phi 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 109 


phước này, nếu phạm vào, sẽ tạo ra một chuỗi những 
hậu quả khốc liệt dưới hình thức của khổ đau trong 
vòng luân hồi. Ngoài ra, Đức Phật còn hướng dẫn 
chúng ta làm những điều cần phải làm nhu giữ giới, 
thực hành thiền định và thiền minh sát. Việc thực hành 
giới có thể sẽ hạn chế một số người nào đó vốn xem 
giới nhu hơi quá trầm trọng. 

CHUYỆN VỊ TỲ-KHEO 
CON CỦA MỘT NHÀ ĐẠI PHÚ 

Thời Đức Phật, con trai của một nhà đại phú nọ 
khẩn nài một vị Tỳ-kheo đáng kính với những lời chân 
thành sau: “Bạch ngài, con muốn được giải thoát khỏi 
những sầu khố của vòng luân hồi này Con ước mong 
chứng ngộ Niết-bàn, một trạng thái ở đây mọi dục 
vọng và khổ đau của con người đều được dập tắt. Bạch 
ngài, con cần phải làm nhu thế nào? Vị Tỳ-kheo 
khuyên chàng ta nên bố thí vật thực, y áo, ... và làm 
các thiện sự khác. Sau khi đã làm đúng như vị Tỳ-kheo 
chỉ dẫn, chàng thanh niên này lại khẩn nài vị Tỳ-kheo: 
“Bạch ngài con đã làm được vài việc bố thí và thực 
hiện các thiện sự khác, nhưng con vẫn chưa thấy pháp 
(dhamma) đưa đến sự giải thoát khỏi cái khổ của sanh 
tử luân hồi ạ.” Lúc đó, vị Tỳ-kheo hướng dẫn thêm 





110 


Mahasi Sayadaĩv 


cho anh ta là hãy tìm sự bảo vệ nơi Tam Bảo, tức thọ 
trì Tam Quy và Ngũ Giới. Sau khi giữ Ngũ Giới chàng 
ta vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc chon thực và 
thoát ra khỏi khổ đau của thế gian. Vì thế chàng ta lại 
đi đến vị Tỳ-kheo và bạch: “Bạch ngài, Con đã giữ 
ngũ giới với tất cả lòng chân thảnh và kính trọng 
nhung con vẫy chua thoát khỏi những khổ đau và lo 
lắng.” Lúc này vị Tỳ-kheo huớng dẫn chàng ta nên giữ 
muời giới. Tuy nhiên, bất chấp những pháp hành thiện 
này, chàng thanh niên vẫn không sao có đuợc sự giải 
thoát hoàn toàn khỏi cõi thế gian khổ hải này. Trong 
lần đến thăm cuối cùng, vị Tỳ-kheo khuyên chàng ta 
nên xuất gia để trở thành một nhà su. 

Khi xuất gia làm su, quần áo của nguời cu sĩ 
phải xả bỏ, sau đó cạo bỏ râu tóc và khoác y cà-sa theo 
đúng giới luật (Vinaya). Xuất gia xong, thầy tế độ dạy 
vị ấy về Luật (vinaya). Ngài truởng lão Nissaya 
Sayãdaw dạy Kinh (sutta) và Vi Diệu Pháp 
(abhidhamma). Sau đó vị ấy đuợc huớng dẫn hành 
thiền Minh sát. Khi vị ấy gặp lại thầy bổn su của mình 
vi ấy bị áp đặt quá nhiều những giới hạn và điều lệ liên 
liên quan đến Giới Luật dành cho một vị Tỳ-kheo đến 
nỗi nó khiến cho vị ấy phải suy nghĩ, “ôi! Thật là khó 
quá. Ta xuất gia là cốt để đoạn trừ cái khổ của Vòng 
Luân Hồi, thế nhung bây giờ ta mới khám phá ra rằng 
giới luật hạn chế và trói buộc đến nỗi nhất cử nhât 
động của ta khó mà có chỗ trống để làm (nghĩa là 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 111 


không có chỗ trống cho tự do hành động). Bây giờ ta 
đã bị đẩy vào một tình thế vô cùng khó khăn. Trong 
những điều kiện như thế này, ta không thể duy trì đời 
sống tu sĩ được nữa, ta thà xả y để trở lui đời sống của 
người gia chủ, sống đời sống thế tục, làm các việc 
công đức như bố thí, giữ giới theo ý ta thích, như vậy 
cũng được giải thoát khỏi những khổ đau của vòng 
luân hồi vậy.” 

Rất là may mắn! Vì sự việc này xảy ra trong 
thời Đức Phật, nên có một nhân tố cứu giúp. Bậc Đạo 
Sư sau khi biết được sự thay đổi tâm của vị ấy, đã cho 
người gọi vị ấy đến. Sau khi kể lại những gì đã xảy ra, 
Đức Thế Tôn hỏi vị ấy tại sao lại muốn xả y. Vị ấy 
cung kính trả lời: “Con có quá nhiều điều phải ghi nhớ, 
và phải thực hành đúng theo sự chỉ dẫn của thầy tế độ 
con. Sau khi được giảng dạy và hiểu biết về giới luật 
thân tâm con rối tung cả lên, thậm chí con hoàn toàn 
không dám nhúc nhích hay cử động gì nữa. Vì giới 
luật quá nghiêm ngặt như vậy nên con quyết định xả 
y.” Có vẻ như rằng vị sư này trở nên lo lắng và thấy 
việc xuất gia là một gánh nặng vì lúc nào vị ấy cũng 
sợ phạm giới và nếu phạm giới thì sẽ gây tổn hại đến 
tiến trình phát triển định và tuệ của mình. 

Nghe xong câu trả lời của vị ấy, Đức Thế Tôn 
khích lệ, “Này Tỳ-kheo, chớ có lo lắng, Như Lai sẽ 
cho con một điều duy nhất để chú tâm, nếu con có thể 





112 


Mahasi Sayadaiv 


giữ được nó, sẽ không cần phải giữ và canh chừng cái 
gì khác nữa. Vị Tỳ-kheo lúc đó mới hỏi, “Bạch Đức 
Thế Tôn con cần phải chú tâm canh chừng cái gì? 

Đức Phật nói với vị ấy như vầy: “Chỉ cần canh 
chừng cái tâm của con thôi. Con có làm được không? 
Trước câu hỏi này, vị Tỳ-kheo trả lời rằng vị ấy có thể. 
Có lẽ vị ấy hình dung ra rằng, vì chỉ phải kiểm soát và 
canh chừng một mình cái tâm mà thôi, như vậy sẽ 
không có quá nhiều thứ để vị ấy phải lo lắng như trong 
trường hợp phải giữ gìn những Giới Luật liên quan 
đến việc hành thiền, về số lượng, duy nhất chỉ có Một, 
có lẽ vị ấy đã xem điều này là dễ làm. Đó là lý do vì 
sao vị ấy đã cam đoan là sẽ làm được. Thế là, Đức Thế 
Tôn cho vị ấy đề mục thiền niệm tâm (cittanupassanã) 
theo cách sau: 

“Sududdasam sunipunam, 

yatthakãmaniyãtimam. 

Cittam rakkhetta medhãvĩ, 

cittam guttam sukhãvaham. 

("Tâm khó thấy, tế nhị. Theo các dục quay cuồng. Người 
trí phòng hộ tâm, Tâm hộ, an lạc đến.") 

Đại ý bài kệ trên muốn nói rằng người có trí 
phải luôn luôn cảnh giác đối với cái tâm vô cùng tế 
nhị này, cái tâm có khuynh hướng trú ngụ trên bất kỳ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 113 


cảm thọ nào phát sanh. Tuy nhiên tâm cũng có khả 
năng canh chừng những phiền não không cho khởi 
sanh một cách hiệu quả, nó cũng có năng lực đua một 
nguời đạt đến sự an lạc của Đạo Quả Niết Bàn. Chính 
vì vậy mà đề mục thiền Quán Tâm Niệm Xứ 
(cittãnupassanã-satipatthãna kammatthãna) đã đuợc 
Đức Phật ấn định. Sẽ thật sự thú vị nếu tôi giảng giải 
tỉ mỉ bài kệ Pháp Cú này cho quý vị hiểu. Tuy nhiên, 
do có một số điểm cơ bản cần phải đuợc đề cập truớc, 
nên tôi sẽ tiếp tục giải thích thêm ở đây. 

Vị Tỳ-kheo nói trên sau khi thực hành pháp 
quán tâm, không bao lâu thì đắc đạo quả A-la-hán. về 
điều này, điểm quan trọng chính yếu tôi muốn nhấn 
mạnh ở đây là: “Nguời ta thuờng nghĩ rằng Giới Luật 
là cực kỳ khắt khe.” Hơn nữa, trong khi hành thiền 
định và thiền minh sát nguời ta phải ngăn ngừa phóng 
tâm, có lẽ vì thế mà nguời ta nghĩ rằng nó quá bó buộc. 

Nghe nói có lần một vị su kia đã thuyết một bài 
pháp về thiền Minh Sát cho thí chủ của mình. Trong 
bài pháp ấy vị su huớng dẫn rằng tâm sanh trong từng 
sát-na và nó phải đuợc ghi nhận với sự hay biết. Theo 
cách tuơng tự, ở mồi sát-na thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, đi, đứng, chuyển động, suy nghĩ và tuởng tuợng 
cũng cần phải ghi nhận trong tâm đúng nhu thực. Nhờ 
quán và ghi nhận nhu vậy trí tuệ minh sát sẽ phát sanh. 
Khi thuyết đến đây nguời thí chủ nói rằng ông không 





114 


Mahasi Sayadaĩv 


thể quán được vì có quá nhiều thứ để ghi nhận. Tuy 
nhiên, phải nhớ rằng, khi hành thiền minh sát không 
nên để nhỡ một điều gì. Cũng không nên có bất kỳ sự 
gián đoạn hay tạm ngưng nào. Có lẽ vì thế mà người 
ta thường cho rằng thiền minh sát quá nghiêm ngặt. 
Đây chính là điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, Đức Phật đã hướng dẫn pháp hành 
này để đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Neu không 
ra sức nỗ lực thực hành theo cách đã nói, chút hi vọng 
đạt đến giai đoạn ở đây người ta chắc chắn được thoát 
khỏi bốn cõi khổ, cũng không thể có. Bất chấp giới 
(sĩla) và bố thí (dãna) mà một người đã hoàn thành 
đầy đủ như thế nào, dưới một số hoàn cảnh không 
thuận lợi nào đó trước khi đạt đến giai đoạn đạo và 
quả, họ vẫn có thể rơi vào bốn cõi khổ. Có một lý do 
để lo lắng. Đe được giải thoát hoàn toàn khỏi bốn Cõi 
Khổ và để vĩnh viễn thoát khỏi những khổ đau của 
Luân Hồi, Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta cách thực 
hành Giới, Định, Tuệ. Có thể nói Đức Phật đưa ra 
hướng dẫn như vậy là vì lợi ích của tất cả nhân loại 
gồm luôn cả chư thiên và Phạm thiên, những người đã 
gieo trồng những hạt giống Ba-la-mật đủ để có niềm 
tin nơi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) suốt thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật hiện nay, bắt đầu từ lúc Đức Phật 
còn tại thế. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 115 


Như đã nói “Buddho loke samuppanno, hitvãna 
sabbapaninam”, Đức Phật, bậc giác ngộ lý tứ thánh đế, 
vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, đã xuất hiện trên 
thế gian này để giúp mọi người giác ngộ những 
nguyên lý phổ quát của Tứ Thánh Đe ấy. Như vậy Đức 
Phật quan tâm đến tất cả muôn loài chúng sanh, gồm 
cả chư thiên và loài người, nhưng có một số người vẫn 
không thể nuôi dưỡng được niềm tin noi Đức Phật. Tất 
nhiên những người không có lòng tôn kính Đức Phật 
ấy là những người thiếu Ba-la-mật. Vì thế họ có thể 
được xem như những người bất hạnh. Chỉ những 
người có đầy đủ sức mạnh và sự vinh quang mới có 
được những vật phẩm quý giá, hay do nhờ các ba-la- 
mật quá khứ mà họ có được tài sản và sự giàu sang. 
Cũng vậy, chỉ những người có các ba-la-mật mới có 
được cơ hội đảnh lễ Đức Phật. 

Nói cách khác, điều này tương tự như trường 
hợp thức ăn bổ dưỡng vậy, mặc dù nó có giá trị cho tất 
cả mọi người nhưng một người có vấn đề về bao tử, 
không thể ăn chúng và tìm được sự thú vị trong đó. Vì 
thế, người ấy được xem như một người bất hạnh. Đức 
Phật có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh đồng đều 
nhau cả thảy. Ngài ban bố pháp cho tất cả mọi người 
vì sự an lạc của họ. Chính vì thế ngài được xưng tán 
là Bậc Thiên Nhân Sư (bậc thầy của chư thiên, Phạm 
thiên và nhân loại). Như vậy, có một sự tương tự nào 
đó giữa vị thầy Bà-la-môn và Đức Phật. Đó là lý do vì 





116 


Mahasi Sayadaiv 


sao kinh nói vị Thầy Bà-la-môn có nghĩa là Đức Phật 
của chúng ta. 

“Người học trò có nghĩa là vị hành giả (Yogi)” và 
người hành giả có nghĩa là người đang hành thiền để 
thành tựu Giới, Định, Tuệ. Đen đây tôi đã giải thích 
được năm vấn đề. 

VŨ KHÍ CÁI XẺNG 


Câu hỏi kế tiếp mà Tôn giả Kumãrakassapa nêu 
lên liên quan đến vấn đề sau: “Vũ khi cải xẻng có 
nghĩa là gì?”, Đức Phật đã trả lời, “Satthantikko 
bhikkhu arỉyayetam pannaya ãdhỉvacanam. ” 

Ý nghĩa câu PãỊi trên có thể hiểu nhu sau: tên 
của vũ khí — cái xẻng, là tri kiến của bậc thánh, vốn 
không gì khác ngoài tri kiến về Minh Sát và thánh đạo. 
Tất nhiên “Cái xẻng” ở đây tiêu biểu cho “trí” hay “trí 
tuệ”. Neu cái Gò Mối lớn này phải được đào, nó không 
thể dùng tay đơn thuần mà đào được, cần phải dùng 
một cái xẻng hay một cái xà-beng để đào. Cái xẻng là 
khí cụ tốt nhất và hiệu quả nhất. Vì vậy, trong Chú 
Giải, nó đã được đề cập là ‘Cái xẻng’ (kuddala). Neu 
như để đào gò mối người ta đòi hỏi phải có một cái 
xẻng nhu thế nào, thì tri kiến hay trí tuệ cũng là khí cụ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 117 


thiết yếu để phân biệt những gì có trong thân vật chất 
được gọi là gò mối như vậy. Trong chú giải, trí có hai 
loại là trí thế gian (lokiya) và trí xuất thế gian 
(lokuttarã). Tuy nhiên, nếu phương tiện được dùng 
nằm trong trí thế gian thì khí cụ Minh Sát Trí sẽ phải 
được sử dụng để phân biệt nó. Do đó, ở đây chúng ta 
nên lưu ý rằng gò mối (thân) phải được đào với chiếc 
xẻng Minh Sát Trí hay Tuệ Minh Sát. 

Hàng phàm phu bình thường luôn nghĩ rằng 
thân này là một khối rắn chắc. Thân này rất giống với 
cái gò mối khi chưa được đào hay khai quật lên vậy. 
Bất luận khi nào một bảnh giả quán hay theo dõi 
những hoạt động của thân mình mỗi khi chúng xảy ra 
hay phản ứng với thân xúc, họ ghi nhận liên tục “đi, 
hay đứng, hay ngồi, hay xúc chạm, hay ngủ, hay co, 
hay duỗi, v.v..., và sẽ thấy bốn cảm giác khác nhau 
trong đó, đó là, cứng hay thô, nóng hay lạnh, dơ hay 
chuyển động, kết dính hay lưu chảy. Điều này cũng 
tương tự như đang đào tách ra từng mảng đất từ cái gò 
mối mỗi lần với cái xẻng. Thân này cũng được biết rõ 
bởi trí tuệ như vậy. Hãy tập trung và ghi nhận “đi, đi” 
mỗi khi bạn bước đi hay chi tiết hơn: “dở,”, “bước,” 
và “đạp’ . 

Do đó, nếu mọi hiện tượng được ghi nhận một 
cách chuyên chú sẽ làm cho sức mạnh của định tăng 
trưởng, và các hiện tượng của thân sẽ được nhận biết 





118 


Mahasi Sayadaiv 


rõ rệt. Ngay cả bản chất của Phong Đại (vãyodhãtu), 
yếu tố gió, như sự kiên cứng và chuyển động của thân 
rụng vỡ trong tiến trình đi, cũng sẽ được nhận biết một 
cách rõ ràng. Thân không còn là một khối đặc nữa. 
Khi sự kiên cứng được cảm nhận, chỉ có bản chất của 
sự kiên cứng được biết một cách tách bạch, và những 
gì được thấy chỉ là phong đại. Hơn nữa, mỗi lần thực 
hiện một sự ghi nhận, bản chất có tính hiện tượng của 
thân hành (các hoạt động của thân) sẽ được thấy như 
đang rời ra thành từng phần rõ rệt. Đó là lý do vì sao 
trí tuệ có được do quán và ghi nhận được nói là giống 
như cái lưỡi xẻng sắc bén. Mỗi lần gò mối được đào 
với một cái xẻng, đất sẽ tách ra thảnh từng miếng như 
thế nào thì mỗi lần quán và ghi nhận được thực hiện, 
thân vật chất này cũng sẽ được để ý thấy như đang rời 
ra thành từng miếng, hay nói khác hơn cũng được để 
ý thấy như đang tan rã và phân hủy như vậy. 

Chúng ta hãy thử suy xét điều này với trí tưởng 
tượng xem. Lấy trường họp của Tóc và suy tư về 
chúng. Tóc là địa đại (yếu tố đất) biểu thị bằng sự thô 
và cứng. Hiển nhiên, tóc không phải là một người hay 
một thực thể sống. Do đó, bằng minh quán, tóc trên 
đầu sẽ được nhận thấy như đang tách ra thành những 
phân tử nhỏ bé rõ rệt. Ke đến, suy xét lông trên thân, 
lông là địa đại và không phải là một cá nhân con người 
hay một thực thể sống gì cả. Lông cũng được thấy là 
đã rụng rời ra. Lại nữa nếu móng tay và móng chân 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 119 


được suy xét bằng trí tuệ minh sát, chúng cũng chỉ là 
địa đại (pathavĩdhãtu) và không phải là một con người 
hay một thực thể sống. Chúng ta hãy suy xét về răng. 
Răng tiêu biểu cho bản chất của sự cứng — một yếu 
tố của đất hay địa đại. Chúng cũng không phải là một 
chúng sanh, một người đàn ông, hay một người đàn 
bà. Nhìn vào da, thịt, gân, xưong, tủy, máu, ruột, gan, 
phổi, v.v... và rồi suy xét trên những thứ ấy xem. về 
bản chất, tất cả chúng đều là những yếu tố (đại chủng) 
chứ không phải là một chúng sanh hay một thực thể 
sống gì cả. Việc chia chẻ thân vật chất này ra thảnh 
từng phần cũng tương tự nhu khi phá cái gò mối ra 
thành từng mảng vậy. Đó là lý do vì sao trí tuệ phát 
sanh trong tiến trình quán và ghi nhận cũng sắc bén 
như một lưỡi xẻng. Như vậy câu hỏi: “Ý nghĩa của cái 
xẻng ở đây là gì? Nó chính là trí đang làm việc quán 
với chánh niệm.” 

Để trả lời cho câu hỏi tiếp theo “Bạch Đức Thế 
Tôn, nói ‘đào liên tục’ có ý nghĩa là gì?’, đó là “Kim 
abhikkhanarii”, Đức Thế Tôn đã đưa ra câu trả lời sau: 

“Abhikkhanamti kho bhikkhu vĩriyãrambhasattam 
adhivacanarh.” 

Nghĩa là: “Này Tỳ-kheo Kassapa! Cách diễn 
đạt ‘đào liên tục’ không dừng nghỉ muốn nói rằng sự 
nỗ lực hay tinh tấn không ngừng phải được áp dụng. 
‘Đào liên tục có cùng ý nghĩa nhu “áp dụng tinh tấn 





Mahasi Sayadaiv 


liên tục và không ngừng nghỉ để có thể quán và ghi 
nhận một cách liên tục.” Khi đào với một cái xẻng, 
điều cần thiết là phải nắm chắc cái xẻng. Cũng vậy, 
khi quán đuợc thực hiện, nó phải đuợc thực hiện với 
sự áp dụng không ngừng của nỗ lực cao nhất. Do đó 
tinh tấn phải đuợc thực hiện một cách liên tục không 
lơi lỏng mỗi lần thực hiện việc quán và ghi nhận, 
chẳng hạn ghi nhận liên tục các hiện tuợng đang xảy 
ra nhu “phồng và xẹp”, hay “ngồi” hay “chạm”, hay 
“thấy”, hay “nghe”, hay “co” hay “duỗi”, v.v... Nếu 
tinh tấn trở nên lơi lỏng, sự luời biếng sẽ lẻn vào, làm 
cho suy yếu sức mạnh của sự tập trung và ghi nhận. 
Sự nỗ lực gọi là “sammãvãyãmo” hay chánh tinh tấn 
này cực kỳ quan trọng. Neu nói duới dạng chánh cần 
(Sammappadadhãnam), có bốn loại tinh tấn, đó là: 
tinh tấn ngăn ngừa sự sanh khởi các pháp bất thiện; 
tinh tấn dập tắt các pháp bất thiện đang hiện hữu; tinh 
tấn làm cho các pháp thiện chua sanh sanh khởi; và 
tinh tấn để duy trì hay giữ gìn những pháp thiện đã 
sanh. Vì vậy, với chánh tinh tấn, các pháp bất thiện đã 
khởi lên truớc đây có thể bị đẩy lùi và những pháp bất 
thiện mới cũng không có cơ hội xuất hiện. Ke tiếp, 
thiện pháp minh sát chua có sẽ có ở từng sát-na quán 
và ghi nhận. Vì thế điều này có nghĩa rằng tinh tấn 
đuợc thực hiện để thảnh tựu thiện pháp minh sát đạo 
(vipassanã-magga kusala). Mỗi lần có sự ghi nhận, 
không chỉ thiện pháp đã có sẽ đuợc duy trì hay giữ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 121 


nguyên như chúng đang là, mà thiện pháp minh sát 
chưa sanh cũng sẽ sanh khởi liên tục. Do đó, sự nỗ lực 
được gọi là Chánh tinh Tấn này này thực tế rất giống 
như việc “đào liên tục với cái xẻng”. Vì thế, câu hỏi: 
“ ‘Đào’ có nghĩa là gì?” đó chính là áp dụng liên tục 
sự tinh tấn không lơi lỏng” vậy. 

Ke tiếp, chúng ta sẽ đến vấn đề cái “then cửa”. 
Khi minh sát với sự trợ giúp của lưỡi xẻng sắc bén, 
liền xuất hiện cái “then cửa”, đó là một thanh gỗ để 
cài cửa. Câu hỏi được đặt ra là: “Cái then cửa (langhĩ) 
là gì?” . Đức Phật trả lời: “Langhiti kho bhikkhu 
avijjãvetam ãdhivacanam”. 

Câu trả lời trên có thể được giải thích như sau: 
“Này, Tỳ-kheo Kassapa! “cái then cửa” chính là vô 
minh (avijjã), không hiểu biết về phương pháp thiền 
kammatthãna. “Avijjã” có nhiều loại khác nhau tùy 
theo từng trường hợp khác nhau và nó được loại trừ 
bằng Minh Sát (vipassanã) và bằng cách áp dụng trí 
thuộc Thánh Đạo (ariyamagga). Avijjã là không hiểu 
biết về Tứ Thánh Đe. Tuy nhiên, avijjã trong trường 
hợp này không lên đến mức đó. Nó chỉ là dạng vô 
minh phải được đoạn trừ bằng trí văn (sutamaya) và 
trí tư (cintamaya) hay trí tuệ phát sanh do nghe và trí 
tuệ phát sanh do tư duy. Như vậy vô minh ở đây chỉ 
đơn thuần là không hiểu biết về phương pháp thiền 
minh sát mà thôi. 





Mahasi Sayadaiv 


122 


Neu không hiểu biết về phương pháp hành 
minh sát, thì cũng không biết cách áp dụng việc hành 
thiền. Cũng giống như khột người không biết cách làm 
thế nào để nấu cơm, hay, làm thế nào để cày ruộng do 
thiếu sự hướng dẫn cần thiết của người hướng dẫn vậy. 
Tôi muốn giải thích thêm về điều này vì thấy phương 
pháp rất quan trọng. 


Sự QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 


Khi còn là một vị Bồ-tát, thái tử Tất Đạt Đa đã 
từ bỏ các lạc thú trần gian và đi vào rừng tìm kiếm 
Chân Lý, con đường tận diệt tham ái, nhân sanh khổ 
trong kiếp sống này và vòng tái sanh luân hồi. Lúc đó 
ngài mới chỉ hai mươi chín tuổi. Chúng ta biết, ngài 
kết hôn với công chúa Yasodarã Devĩ (Da-du-đà-la) 
năm mười sáu tuổi và có một thời gian mười ba năm 
sống trong nhung lụa xa hoa như một ông hoàng giữa 
những cuộc liên hoan đình đám, và giữa những phù 
hoa, tráng lệ của cung đình. Khi còn đang đắm chìm 
trong những lạc thú trần gian như vậy, trong một 
chuyến du hành ra bốn cổng thành, ngài đã thấy bốn 
dấu hiệu (nimittas), đó là, một người già, kế đến một 
người bịnh, rồi một người chết, và cuối cùng là một vị 
sa-môn với đầu cạo nhẵn và tấm y vàng giản dị quanh 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 123 


người. Trên đường trở về hoàng cung, suy tư sâu lắng 
về những sự kiện ấy, ngài cảm thấy ghê tởm các dục 
lạc và muốn thoát khỏi những thống khổ và lo lắng 
của kiếp nhân sinh. Với ý nghĩ cao thượng vốn kết tinh 
thành một quyết tâm không những để tự cứu bản thân 
mình mà còn cứu cả nhân loại thoát khỏi cái khổ của 
tử sanh luân hồi này, ngài đã âm thầm rời bỏ hoàng 
cung trong đêm trường tĩnh lặng và xuất gia sống đời 
không gia đình để tầm cầu chánh Pháp. Khi ra đi, ngài 
không có chút kinh nghiệm hay kiến thức nào về con 
đường giải thoát khỏi sự trói buộc của những dục vọng 
vốn dẫn một người đến sanh, già, bệnh, chết và luân 
hồi. 

Sau khi đi đến khu rừng, ngài bắt đầu sống đời 
sống của một người tu sĩ, và trên bước đường đi tìm 
chánh Pháp, ngài được nghe nói về một bậc thánh có 
tên là Ãlãra Kãlãma. Đại sư Ãlãra lúc ấy đang dạy 
thiền cho ba trăm người đệ tử tại một thiền đường ở 
vùng ngoại ô Vesãli, một thành phố của nước Vajjĩ. 
Trong số tám thiền chứng đại sư Ãlãra có được bảy, 
nghĩa là chỉ ngoại trừ Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasannã-nãsannãyatana). Mong muốn được học 
hỏi dưới sự chỉ dạy của Ãlãra, đức bồ-tát đã đến gặp 
vị này, ngài nói, “Hiền giả Ãlãra, ước gì tôi có thể ở 
lại đây để học phương pháp thiền của ngài.” Ãlãra trả 
lời, “Này bạn Gotama, phương pháp thiền của chúng 
tôi cực kỳ tinh tế. Neu một người thông minh như bạn 





Mahasi Sayadaiv 


124 


hành thiền này, này Gotama, chắc chắn bạn sẽ đắc 
được tất cả trí mà vị thầy biết. Quả thực, phương pháp 
này là vô cùng cao cả.” 

Điều thiết yếu là người học trò phải biết Pháp 
(dhamma) mà thầy mình biết và có. Neu không, pháp 
mà người học trò đắc được có thể đi chệch hướng và 
nó không thể là chỗ dựa bảo đảm như pháp thực. Neu 
người học trò không biết được loại trí đích thực của 
thầy mình họ có thể nghĩ lầm rằng thầy mình có đầy 
đủ những năng lực về thần thông. Khi đã tin rằng thầy 
mình có các năng lực thần thông người học trò chắc 
chắn sẽ kính trọng và dựa vào thầy mình chỉ để tìm 
kiếm những lợi ích do thần thông đem lại, cái mà vốn 
thầy mình thực sự không có. Một số trong họ còn cố 
gắng để kiếm cho bằng được một hòn đá tạo vàng^. 
Điều này thật nực cười. Ngày nay những trường họp 
như vậy không hiếm. 

Những trường họp tương tự như vậy có thể thấy 
rất nhiều trong lãnh vực tôn giáo. Tất nhiên niềm tin 
mù quáng mà những người mê tín này ấp ủ được 
truyền từ đời cha ông họ theo truyền thống. Điều này 
có vẻ không thỏa mãn lắm. 


^ A philosopher’s stone: đá tạo vàng là hòn đá mà giới luyện đan thời 
trung cố cho rằng có khả năng biến mọi kim loại thành vàng. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 125 


Pháp của Đức Phật lô-gic một cách hoàn hảo. 
Pháp này có thể được thảnh tựu bằng sự thực hành 
nhiệt tâm của mỗi người. Nó không phải là Pháp chỉ 
một mình Đức Phật biết và thảnh tựu. Nó cũng không 
phải trí dành riêng trong tầm với của các bậc Tôn giả 
như Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, hay các bậc thánh A- 
la-hán. Pháp này là chung cho tất cả, nghĩa là bất kỳ 
ai thực hành một cách đúng đắn và chân chánh đều có 
thể thành tựu. Nó cũng giống nhu việc nếm muối, bất 
cứ người nào muốn cũng có thể đến và nếm được vị 
của nó. Cũng vậy, lời tuyên bố của Ãlãra rằng hãy để 
người khác biết được những gì ông chứng đắc được 
xem là rất đáng khen ngợi. Đó là lý do vì sao đức Bồ 
Tát đã chấp nhận phưong pháp (của ông) với sự hài 
lòng và thực hành một cách siêng năng cần mẫn. 
Không lâu sau đó ngài đắc cả bảy thiền chứng giống 
như Ãlãra đã đắc. Sau đó đức bồ tát đi gặp Ãlãra và 
giải thích những gì ngài đã thành tựu và đạt đến trạng 
thái Vô Sở Hữu Xứ thiền (ãkincannãyatana) nhu thế 
nào.Tiết lộ việc chứng đắc này, ý đức bồ tát muốn hỏi 
xem bản chất sự chứng đắc của ngài có giống như 
pháp Ãlãra chứng đắc hay không. Ãlãra trả lời rằng 
thiền đó là nhu vậy và bày tỏ sự ngạc nhiên không hiểu 
vì sao chỉ trong một thời gian ngắn Gotama có thể 
thành tựu được thiền này, và xác nhận trí tuệ của 
Gotama quả thực là phi thường. Sau đó ông sẵn lòng 
mời Gotama, ông nói rằng ông sẽ đặt ngài vào địa vị 





126 


Mahasi Sayadaiv 


ngang bằng với ông và ủy thác cho ngài công việc 
hướng dẫn một nửa số đệ tử của ông, như người lãnh 
đạo và người thầy của một nhóm, trong khi bản thân 
ông sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn nửa còn lại gồm 
một trăm năm mươi vị đệ tử. Gotama đã ở lại trung 
tâm thiền của Ãlãra một thời gian, có lẽ là vài ngày, 
nhưng thấy không đáp ứng được những đòi hỏi cấp 
thiết trong lòng ngài. Ngài ngẫm nghĩ Pháp mà ngài 
đạt được này không phải là pháp giải thoát cho ngài 
khỏi già, bệnh, và chết. Sau khi chết nó sẽ chỉ giúp 
người ta đạt đến cảnh giới của Vô Sở Hữu Xứ 
(ãkincannãyatana). Đây là cõi của các Phạm Thiên Vô 
Sắc (Arũpabrahmaloka). Nó là loại pháp mà những 
phưong tiện của khoa học hiện đại không thể thẩm tra 
và biết được. Do đó, nếu ai suy xét rằng pháp này 
không có sự tương hợp với khoa học, điều tốt nhất sẽ 
là đừng quan tâm đến nó vì nó không thể tin được, vậy 
thôi. Kiến thức của khoa học hiện đại chỉ có thể áp 
dụng trong lĩnh vực vật chất hay sắc (rũpa), chứ 
không phải trạng thái phi vật chất hay vô sắc (arũpa). 
Nói chung, cõi chỉ có tâm hiện hữu hay cõi ở đây chỉ 
có tâm trú chứ không có sắc vật chất được xem là khá 
kỳ lạ đối với mọi người. 

Thọ mạng trong cõi Vô Sở Hữu Xứ lên đến sáu 
mươi ngàn Kappa (kiếp). Một kappa là một giai đoạn 
thời gian mênh mông không thể tính kể được. Ngay cả 
trong Kiếp này, bốn vị Phật đã xuất hiện, và vị Phật 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 1^7 


thứ năm, Đức Phật Metteya (Di Lặc) vẫn chưa xuất 
hiện. Khi thọ mạng chấm dứt, một vị Phạm Thiên sẽ 
quay trở lại cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên. Vì vậy 
sự luân hồi sẽ tiếp tục không ngừng, và nếu vị ấy may 
mắn có cơ hội làm bạn với những bậc giới đức, vị ấy 
có thể tiếp tục được tái sanh vào cõi người hay cõi trời 
nhờ thực hiện các thiện nghiệp. Trái lại, nếu vị ấy thân 
cận bạn xấu, vị ấy sẽ không có cơ hội tạo phước và 
nhận được sự hướng dẫn để đi trên chánh đạo. Hậu 
quả sẽ là vị ấy phải trầm luân trong bốn cõi khổ vì đã 
tin theo ngoại đạo và làm các nghiệp phi công đức. 

Suy xét đến những hậu quả mà ngài có thể phải 
chịu do chấp vào pháp của Ãlãra, đức bồ tát đã từ bỏ 
Ãlãra và tiếp tục lên đường đi tìm pháp mới. Sau đó 
ngài nghe nói về một vị thánh mới có tên là Rãma, 
người nổi tiếng vì sự chứng đắc tám thiền chứng của 
mình. Ông sống trong một khu rừng gần thành Vương 
Xá của nước Magadha với bảy trăm người đệ tử. Vì 
thế đức bồ tát lại tìm đường đi đến với Udaka, một 
người học trò của Rãma và thưa: “Hiền giả Udaka, tôi 
muốn được học và thực bảnh theo phương pháp của 
bạn.” Nghe như vậy, Udaka sau khi giải thích những 
đức cao quý của pháp, đã truyền pháp cho ngài. Áp 
dụng phương pháp này, không bao lâu ngài phát triển 
được trí tăng tiến về pháp và đạt đến Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ Thiền (nevasannãnãsannãyatana 
jhãna). Sau khi thấy rõ những chứng đắc của đức bồ 





128 


Mahasi Sayadaiv 


tát, Udaka, do chỉ là một học trò của Rãma, đã tôn đức 
bồ tát lên làm thầy của mình, trong khi bản thân vị ấy 
thừa nhận chỉ đứng ở địa vị thứ hai như một người học 
trò. Vào thời điểm đó, có vẻ như rằng đạo sĩ Rãma nổi 
tiếng như đã nói có thể không còn sống nữa. Bồ tát, 
Đức Phật sẽ thành trong tương lai, lúc đó cũng suy 
nghĩ như trong trường hợp kinh nghiệm đầu tiên của 
ngài với Ãlãra rằng sự chứng đắc trí về Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ Thiền này sẽ chỉ đem lại cho ngài 
những hệ quả giống như trước, nghĩa là ngài sẽ được 
tái sanh vào cõi Phạm thiên vô sắc với thọ mạng lên 
đến tám mươi ngàn Kappa (kiếp). Khi chấm dứt thọ 
mạng trong cõi đó, tái sanh chắc chắn sẽ xảy ra, do 
không thể thoát khỏi vòng luân hồi, nên không thể giải 
thoát khỏi những khổ đau của già, bịnh và chết. Do đó 
ngài cũng từ bỏ pháp này và tiếp tục cuộc hành trình 
đi tìm chân lý của mình. 

Sammãsambuddho, Bậc Chánh Đẳng Giác là 
bậc hiểu biết một cách chân chánh và toàn diện Tứ 
Thánh Đe bằng chính nỗ lực tự thân và trí tuệ siêu việt 
của mình không có bất kỳ sự trợ giúp và hướng dẫn 
của một ai. Đức bồ tát băng qua xứ Ma-kiệt-đà đến 
vùng Uruvela và tại đây ngài dừng lại trong một rừng 
cây, chọn chỗ ngồi dưới gốc cây Bồ-Đe, và nhờ vận 
dụng hết nỗ lực của mình để hành thiền, ngài đắc Túc 
Mạng Minh (pubbenivãsananarii), trí biết được các 
kiếp sống trước. Sau đó, lúc nửa đêm, với trí tuệ minh 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 129 


sát của mình ngài thực hành và đắc chứng Thiên Nhãn 
Minh (dibbacakkhu). Trong canh cuối, sau khi suy xét 
về pháp duyên sanh (paticcasamuppãda dhamma), 
pháp tóm tắt những nguyên nhân chính của sự hiện 
hữu, ngài tiếp tục quán trên sự sanh và diệt của năm 
thủ uẩn (pancupãdãnakkhandhã) vốn đua ngài đến sự 
chứng đắc lần luợt bốn thánh đạo trí (ariyamagga 
nãụa), và cuối cùng đạt đến sự Giác Ngộ viên mãn, trở 
thành Phật Toàn Giác. 

Sau khi thảnh Phật, ngài dành bảy ngày tại mỗi 
trong bảy nơi khác nhau để huởng quả của Lạc Giải 
Thoát (vimutti sukha). Đen ngày thứ năm muơi, ngài 
suy xét xem mình nên thuyết bài pháp đầu tiên đến ai 
và sẽ chọn ai là nguời có khả năng nhanh chóng hiểu 
đuợc pháp. 

Điều đuợc xem là thích đáng khi thuyết bài 
pháp đầu tiên là làm sao thính chúng có thể hiểu đuợc 
nó một cách nhanh nhất. Cũng nhu trong truờng họp 
dạy học, điều quan trọng là phải có đuợc sự tham dự 
của những học sinh giỏi có năng khiếu. Neu nhóm học 
sinh giỏi đuợc khéo dạy và có thể nhanh chóng nắm 
bắt những kiến thức truyền đạt, nguời thầy sẽ có danh 
tiếng. Trong những ngôi truờng thuộc tu viện cũng 
vậy, nếu họ có những học sinh xuất sắc đã thành công 
trong các kỳ thi, tu viện ấy sẽ đuợc nhiều nguời mến 
mộ và trở nên nổi tiếng. Theo cách tuơng tự, các trung 





130 


Mahasi Sayadaiv 


tâm thiền cũng cần giành được những thiền sinh có 
đức tin, lòng nhiệt thành, siêng năng và thông minh. 
Chỉ lúc đó, với phương pháp giảng dạy đúng, trung 
tâm thiền ấy sẽ có được danh tiếng. Neu những thiền 
sinh có đủ các đức như vậy đạt được những bước tiến 
bộ trong việc hành thiền, nó cũng sẽ kích thích những 
người khác thích thú hành thiền nữa. 

Vì vậy, Đức Phật đã suy nghĩ xem ngài nên 
thuyết bài pháp đầu tiên của mình đến ai trước. Khi 
suy nghĩ được thực hiện, vị thầy đầu tiên xuất hiện 
trong tâm ngài. “Vị thánh giả này, với sự thảnh tựu các 
thiền chứng, đã gột sạch những bất tịnh của tâm và đã 
đoạn trừ những bụi nhơ của phiền não. ông ta cũng là 
người lương thiện. Neu ông ta lắng nghe những lời dạy 
của ta chắc chắn ông sẽ nhanh chóng nắm bắt được 
Pháp này.” Trong khi ngài đang suy nghĩ về Ãlãra, vị 
thầy đầu tiên, như vậy thì một vị chư thiên xuất hiện 
và nói với ngài, “Bạch Đức Thế Tôn, Ãlãra đã từ trần 
bảy ngày trước rồi.” Vị chư thiên biết được tâm của 
phàm nhân chứ không biết được tâm của bậc Thánh. 
Bằng cách vận dụng thiên nhãn trí Đức Phật biết rằng 
Ãlãra quả thực đã chết bảy ngày trước, và tái sanh vào 
cõi Phạm thiên vô sở hữu xứ, cõi vô sắc thứ ba trong 
bốn cõi vô sắc. Vô sắc là cõi chỉ có tâm hiện hữu chứ 
không có sắc. Vì cõi này không có sắc, nên không có 
mắt và tai, vì thế cũng không có khả năng nghe pháp 
mà Đức Phật sẽ thuyết. Neu vị này có đủ may mắn tiếp 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 131 


tục sống ở cõi người ông ta chắc chắn sẽ đắc pháp. 
Nhưng ông đã bỏ lỡ cơ hội quý giá này, và chịu một 
sự mất mát vô cùng to lớn, đó là ông phải ở trong cõi 
vô sở hữu xứ đó với thọ mạng 60 ngàn kiếp. Sau khi 
mạng chung nơi cõi ấy, có thể ông sẽ đi xuống cõi 
người. Nhưng lúc đó sẽ không có Đức Phật, nên ông 
không có cơ hội nghe pháp, và kể nhu ông bị tước mất 
cơ hội chứng đắc Đạo Quả. Neu, dưới những hoàn 
cảnh bất khả kháng nào đó, ông phạm vào những ác 
nghiệp, ông có thể đi xuống bốn cõi khổ. Như vậy, 
suýt soát chỉ có bảy ngày Ãlãra đã bỏ lỡ cơ hội bằng 
vàng để nghe bài Pháp đầu tiên của Đức Phật. Thực 
sự đó là một sự tổn thất không thể cứu vãn được. Đức 
Phật hiểu rõ sự kiện này, nên ngài đã than 
“Mahãjaniyo Ãlãro Kãlaro”, nghĩa là “Đạo sĩ Ãlãro 
Kãlama đã chịu một sự tổn thất to lớn quá”. Xét sự 
việc này, chúng ta nên rút ra bài học từ nó và cố gắng 
hành thiền trước khi cái chết đến với chúng ta. Cái chết 
có thể tới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điểm quan trọng 
là, nếu không có phương pháp để giúp bạn biết cách 
hành thiền nhu thế nào, việc bảnh thiền cũng không 
mang lại kết quả tốt đẹp. Đạo sĩ Ãlãra không biết sự 
kiện rằng ông có thể thảnh tựu trí tuệ minh sát bằng 
cách quán và ghi nhận bản chất có tính hiện tượng của 
danh và sắc. Chỉ khi một vị Phật xuất hiện người ta 
mới có thể biết được phương pháp này. Ke tiếp, Đức 
Phật nghĩ đến việc thuyết bài Pháp Đầu Tiên cho 





132 


Mahasi Sayadaiv 


Udaka. Rồi ngài cũng nhận ra rằng vị đạo sĩ này đã 
mất lúc canh đầu đêm hôm qua, Đức Thế Tôn cũng 
than “Mahãjaniyo Udaka Rãmaputto.” (nghĩa là “Đạo 
sĩ Udaka Rãmaputto đã chịu một sự tổn thất to lớn 
quá.” Thực vậy, tổn thất mà đạo sĩ Udaka Rãmaputto 
phải chịu còn tệ hon cả Ãlãra vì chỉ suýt soát một đêm 
thôi ông đã bỏ lỡ mất cơ hội cực kỳ hiếm đuợc nghe 
pháp của Đức Phật, bài pháp mà nếu còn sống chắc 
chắn sẽ giải thoát cho ông khỏi những trói buộc của 
phiền não (Kilesas), và vòng luân hồi nhu hệ quả của 
nó. 

Do lẽ đó bài kinh nói rằng vô minh (avijjã) làm 
mù mắt một nguời không cho họ thấy đuợc phuơng 
pháp thiền cũng giống nhu cái ‘then cửa’ khóa chắc 
cánh cửa lại vậy. Neu một nguời bị cấm không cho ra 
khỏi cửa, anh ta không thể thấy đuợc trời sáng bên 
ngoài. Cũng vậy, nếu không hiểu biết phuơng pháp 
hành thiền Minh Sát, dù bạn có muốn hành thiền nhiều 
bao nhiêu cũng không hành đuợc và nhu vậy cuối 
cùng là bạn sẽ bỏ lõ co hội đạt đến đạo quả và Niết- 
bàn. Điều này đã giải thích ý nghĩa của cái then cửa 
vốn biểu thị cho vô minh hay không hiểu biết phuơng 
pháp hành thiền. 

Vì lợi ích của nhân loại, Đức Phật, bằng 
phuơng pháp thiền minh sát, đã tháo bỏ cái “then cửa” 
và mở rộng cánh cửa ra. Tuy nhiên, do vẫn còn những 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 133 


người, hoặc không có đức tin, hoặc chưa hiểu được 
Pháp, nên ngài phải làm cho sáng tỏ thêm. Cũng vậy, 
tôi đã dạy pháp để giúp mọi người biết cách bảnh thiền 
và quán các hiện tượng danh và sắc mồi lần chúng xuất 
hiện tại sáu săn môn. Neu quán và ghi nhận như vậy, 
chắc chắn sẽ có niệm, định và tuệ minh sát. Rất nhiều 
người đã thực hành, nhưng vẫn có một số người chưa 
chịu thực hành. Trước khi bị ai đó cài then và đóng 
cánh cửa lại, điều thiết yếu là bạn phải cẩn thận giữ 
cho cánh cửa mở. Tôi đã giữ cho cánh cửa mở bằng 
cách tháo bỏ “Then Cửa” và hướng dẫn rất nhiều 
người theo khả năng của mình, thúc giục họ quán và 
ghi nhận các hiện tượng danh và sắc đang sanh, đặc 
biệt là ghi nhận “đi, đi” khi bạn bước đi. 





134 


Mahasi Sayadaiv 


TRƯỞNG LÃO LEDISAYADAWPAYAGYI 

NGƯỜI HÊN PHONG TRONG VỆC 
GIẢNG GĨẢĨ T HIỀN MINH SẮT 

"Dối với đất nước Miến Điện, Trưởng Lão Ledi 
được xem là người tiên phong trong việc giảng giải về 
pháp thiền minh sát. Ke tiếp, Trưởng Lão Monhyn 
Sayãdawpayagyi xếp thứ hai trong việc giảng dạy 
pháp thiền minh sát. Bản thân chúng tôi (Mahãsi 
Sãyadaw) là người thứ ba đi theo những bước chân 
của các vị Sãyadaw nổi tiếng ấy giống như người đang 
đi mót lại những nhánh lúa rơi trên cánh đồng lúa sau 
vụ gặt, và vì vậy, đó là một công việc rất dễ làm. Sự 
giải thích về Pháp của Trưởng Lão Ledi có thể được 
tìm thấy trong tập sách gọi là “Anatta Dĩpanĩ” (Vô 
Ngã Tường Giải). Đe làm cho nó được chính xác hơn 
đúng như những gì chứa đựng trong văn bản, tôi đã 
trích ra một phân đoạn, và tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. 

“Trong oai nghi đi, mỗi lần bước một bước, 
tâm phải được tập trung trên chân và bước đi, ghi nhận 
“tôi đi” “tôi đi”. Không một bước chân nào bước mà 
không có chánh niệm (ghi nhận)”. Đây là cách Trưởng 
Lão Ledi giải thích. Tập sách “Anatta Dĩpanĩ” này 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 135 


được viết vào năm 1263 BE (Miến Lịch?). Đó là 
khoảng thời gian xưa lắm rồi. Năm đó thậm chí tôi còn 
vẫn chưa được sanh ra. Chúng tôi đã hành theo 
phương pháp giải thích của Ledi Sayadaw. Tất nhiên 
không phải trực tiếp từ Sayadaw mà chúng tôi học 
phưong pháp đó từ Trưởng Lão Mũla Mingun 
letavum. Vì vậy, chúng tôi phải trình bày một cách rõ 
ràng là “Gacchantova gacchãmiti pajanati” (khi đi, tuệ 
tri tôi đang đi), theo kinh điển PãỊi, và đây là phần giới 
thiệu được đưa ra ngay lúc bắt đầu quán và ghi nhận 
mỗi lần bước một bước khi đi. 

Theo quy luật văn phạm PãỊi, có ba loại đại từ: 
“amhayoga”, “tumhayoga” và “namayoga”. Neu khi 
nói “gacchãmi” dùng một đại từ, mặc dù ở đây tiền tố 
“aham” hay tôi bị lược bỏ, thì từ Tôi hay Chính Tôi 
cũng sẽ phải được chèn vào và dịch là “Tôi Đi” hay 
“Chính Tôi Đi”. Nếu khi nói “gacchasi”, dù từ “tvam”, 
nghĩa là “Anh” không bao gồm, nó cũng sẽ phải được 
chèn vào và dịch là “Anh Đi”. Tuy nhiên, nếu khi nó 
được viết hay nói như “gacchati” dùng namayoga, một 
chủ thể khác sẽ phải được chèn vào và dịch như là, 
“Nó Đi”, “Tâm Đi”, “Thân Di Chuyển”, v.v... theo 
như được đòi hỏi ngoại trừ chữ “Tôi” và “Anh”. Vì 
vậy, chữ “gacchami” dùng kết họp với “amhayoga”, 
phải được dịch là “aham gacchami” hay “tôi đi” và 
tuân theo quy luật văn phạm PãỊi này, Trưởng Lão 





136 


Mahasi Sayadaiv 


Ledi đã nói rõ là “Tôi Đi” “Tôi Đi” với một lời đáp lại 
là “tâm phải được tập trung trên chân và bước đi.” 

Trong cách diễn đạt này, sự nhấn mạnh được 
đặt trên “phải được tập trung trên chân”, bởi vì sự 
chuyển động của chân được thể hiện rõ ràng nhất. Tất 
nhiên, sự chuyển động của các thân phần khác cũng 
có thể được quán, nếu nó thích họp. Ke tiếp, sự hướng 
dẫn “không một bước đi nào được thực hiện mà không 
có chánh niệm”, là cách diễn đạt thực sự chính xác và 
nghiêm ngặt. Đặc biệt ngài Trưởng Lão Ledi đã vứt 
bỏ cái then (cửa) và giữ cho cánh cửa luôn được mở. 
Bất chấp sự thực là cánh cửa đã được mở và sự giải 
thích rõ ràng đã được đưa ra, khoảng bốn năm trước 
một cuốn sách Pháp (Dhamma) xuất bản ở Syriam 
(một tỉnh nằm bên kia sông Rangoon), vốn nối tiếng 
về tính cách gièm pha mang tính côn đồ của nó, đã cài 
then và đóng lại cánh cửa mà Trưởng Lão Ledi đã mở 
ra. Cuốn sách đã chỉ trích cách hướng dẫn thiền mà 
ngài đưa ra, như “Tôi Đi” “Tôi Đi”, nói rằng điều đó 
là sai và không nên quán như vậy bởi vì “Tôi” là chế 
định pháp đã được thêm vào. 

Tuy nhiên, tôi ủng hộ Trưởng Lão Ledi 
Sayãdaw và tiếp tục giữ cho cánh cửa mở. Tôi đã giải 
thích điều này trong Kinh Ariyãvãsa, đon giản là vì 
nếu tôi giữ thái độ tự mãn hoặc làm ngơ với lời chỉ 
trích ấy, thì từ quan điểm của Phật Pháp tôi sẽ cảm 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


137 


thấy đắc tội, hay nói khác hơn tôi sẽ bị Đức Phật quở 
trách, nếu nhu ngài còn sống. 

Sự KHIỂN TRÁCH CỦA ĐỨC PHẬT 

^hời Đức Phật, liên quan đến Diệt Thọ Tuởng 
Định (nirodhasamãpatti), có lần Truởng Lão Xá-lợi- 
phất thuyết rằng một vị Tỳ-kheo đã thảnh mãn Giới, 
Định, và Tuệ chắc chắn có thể trở thảnh một vị Phạm 
Thiên (Brahma) gọi là thân do ý 
sanh “manomayãkãya ” mặc dù lúc sanh thời có thể vị 
ấy vẫn chua đắc đạo quả A-la-hán. Lúc bấy giờ 
Lãludãyi, một vị Tỳ-kheo phàm tục đã đua ra ý kiến 
phản đối điểm thuyết giảng này. Lãludãyi là một vị su 
ua thích chỉ trích dù ông chẳng hiểu pháp học 
(pariyatti) cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì về pháp 
hành (patỉpattỉ). Truởng Lão Xá-lợi-phất nhấn mạnh 
quan điểm này lần thứ hai cho rằng đó là điều có thể. 
Tuy nhiên, vị su đó cũng lặp lại sự phản đối nhu truớc. 
Truởng Lão Xá-lợi-phất giải thích lại đến lần thứ ba 
nhung cũng chỉ gặp sự bài xích của vị ấy. Trong suốt 
cuộc tranh luận ấy, không một vị su thông thái nào 
trong số thính chúng tham dự nói lời ủng hộ Truởng 
Lão Xá-lợi-phất. 





138 


Mahasi Sayadaiv 


Trong trường hợp như vậy, Trưởng Lão chỉ còn 
cách mang vấn đề đến Đức Phật và kể lại chi tiết sự 
việc xảy ra giữa ngài và vị sư đã nói. Ngay cả khi ở 
trước mặt Đức Phật vị sư Lãludãyi cũng vẫn giữ sự 
cương quyết phản đối lời tuyên bố của Trưởng Lão 
Xá-lợi-phất của mình đến ba lần liên tiếp. Cuối cùng 
Trưởng Lão Xá-lợi-phất phải giữ thái độ im lặng. 
Thấy như vậy, Đức Thế Tôn than trách và nói lên lời 
không tán thảnh của mình “atthi nãma Ananda therarh 
vihesiyãmãnarh ajcupakkhissatha.” 

Ý chính của lời khiển trách này là: Trong sự 
thất vọng, Đức Phật đã nói lên lời khiển trách Tôn giả 
Ãnanda về tình trạng đáng tiếc này và về cách mọi 
người đã giữ thái độ tự mãn không can thiệp vào hành 
động ngỗ ngược tro tráo (của Lãludãyi) đối với vị 
Trưởng Lão xuất chúng trong sự hiện diện của họ. 

Mặc dù lời này chủ yếu nhằm khiển trách 
Trưởng Lão Ãnanda, nhưng thực sự đó là một lời quở 
trách và chỉ trích nhắm vào tất cả các vị sư có mặt 
trong hội chúng hôm ấy. Nói cách khác, Đức Phật đã 
trách rằng đối với lối hành xử không ai ưa của một kẻ 
chẳng ra gì như Lãludãyi, đã chống đối một cách ngớ 
ngẩn và sai lầm lời tuyên bố chính xác do Xá-lợi-phất, 
một vị Trưởng Lão vô cùng cao quý và nổi tiếng, lẽ ra 
các vị Tỳ-kheo thông thái có mặt hôm đó không nên 
nhắm mắt làm ngo không bênh vực cho người đúng 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 139 


như vậy. Đây quả thực là một lời quở trách đáng sợ. 
Tôn giả Ãnanda bị lời quở trách này làm cho chấn 
động và sợ hãi đến nỗi sau đó đã thỉnh cầu tăng chúng 
rằng trong tương lai nếu có bất cứ điều gì được nói 
trước mặt Đức Phật điều đó trước tiên phải được báo 
cho Tôn giả Upavana^. Như vậy, trách nhiệm của bậc 
trí là phải tán thảnh những gì được xem là đúng. Nhận 
thức được gánh nặng trách nhiệm này, trong bài giảng 
Kinh Ariyavãsa Sutta tôi đã giải thích những chỉ trích 
của tờ báo vừa đề cập đối với Sãyadaw Ledi cho mọi 
người hiểu rồi. 

Trong bài kinh do Trưởng Lão Xá-lợi-phất 
thuyết, nghĩa chính xác của câu nói “manomayã” (do 
ý hóa sanh) là “rũpabhramaloka” tức thế giới của các 
vị phạm thiên hữu sắc, do tâm thiền sanh. Trái lại, 
Lãludãyi thì nghĩ đó là “arũpaloka” (vô sắc giới), hay 
thế giới của các vị phạm thiên vô sắc do ý hóa sanh 
(manomaya). Rõ ràng ông đã làm phiền Trưởng Lão 
Xá-lợi-phất do không có chút kiến thức nào về Pháp 
và rằng ông đã không thể chứng minh được sự phản 
đối của ông là đúng. Điều này thực rất đáng lo lắng, 
tôi sẽ làm sáng tỏ thêm. 

Từ “manomaya” hay “ý hóa sanh” để chỉ các 
bậc thánh như Bất Lai và A-la-hán đã đạt đến cõi Tịnh 


^ Tôn giả Upavana lúc đó đang là thị giả của Đức Phật. 





140 


Mahasi Sayadaiv 


Cư thuộc Phạm Thiên sắc Giới 
(Suddhavãsarũpabrahmalola), xuất phát từ tâm thiền. 
Các bậc thánh Bất Lai và A-la-hán có các thiền chứng 
như vậy có thể nhập vào Diệt thọ Tưởng Định 
(Nirodhasamãpatti). Tuy nhiên, Lãludãyi lại tưởng 
lầm rằng nó là do ý hóa sanh (manomaya), xem nó như 
một cõi của phạm thiên vô sắc (arũpabrahma loka), 
nơi đây các cư dân không có sắc thân mà chỉ sáng ngời 
với trí tuệ. Diệt thọ tưởng định thường không xảy ra ở 
cõi phạm thiên vô sắc. Vì lý do đó vị ấy đã phản đối 
ngài Xá-lợi-phất và bày tỏ ý kiến của mình cho rằng 
lời tuyên bố của ngài là vô lý. 

Neu Trưởng Lão Ledi Sayadaw còn sống, chắc 
chắn ngài sẽ dập tắt cái quan điểm dị thường đang khởi 
sanh ấy và mở lại cánh cửa bằng cách tháo bỏ then cài 
của nó đi. Trong bài giảng Kinh Ariyavãsa tôi đã bày 
tỏ sự ủng hộ quan điểm của Sayãdaw bởi vì nó liên 
quan đến chúng ta mặc dù sự thực rằng Sayadaw giờ 
không còn nữa. Trong bài giảng ấy tôi cũng giải thích 
và ủng hộ những điều Sayadaw đã đưa ra, như “tôi đi” 
vì từ PãỊi “gacchãmi” được lấy ra từ lời dạy của Đức 
Phật — “gacchantovã gacchãmitĩpạịãnãti, khi đi tuệ 
tri tôi đi”. Neu ai cho điều này là sai có nghĩa rằng 
người ấy đã bác bỏ kinh điển PãỊi. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 141 


HÃY GIỮ CHO CÁNH CỬA MỞ 


“Do lẽ đó, tôi luôn dạy mọi người hãy quán và 
ghi nhận “đi” trong khi đi, v.v... Theo pháp quán thân 
(kãyãnupassanã), mọi hoạt động của thân phải được 
quán giống nhau. Đối với quán tâm, quán thọ và quán 
pháp cũng áp dụng cùng một phưong pháp như vậy, 
và điều này được giải thích theo tinh thần bài kinh 
Niệm Xứ (Satipatthãna) trong PãỊi. Đây là cách làm 
thế nào để mở cây then cửa và đi ra khỏi Luân Hồi. 
Trong số quý vị có thể có người nguyện hoặc có thể 
có người không nguyện giải thoát khỏi những trói 
buộc của vòng Luân Hồi này nhưng nếu quý vị ước 
muốn tìm một con đường để thoát khỏi tình trạng hồn 
độn của thế gian, có lẽ quý vị không thể tìm đâu được 
một lối thoát nếu có kẻ đê tiện nào đó đã cố gắng cài 
cây then cửa lại. Quý vị cần phải đặc biệt quan tâm tới 
vấn đề này. 

Trong thời Đức Phật, một biến cố như vậy đã 
xảy ra bất chấp sự kiện là Đức Phật đã giữ cho then 
cửa mở. Hành động đóng cửa này được thực hiện bởi 
Ác Ma (Mara). Có lần khi các vị thánh A-la-hán ni 
đang bảnh thiền trong khu rừng Ãndha, Ác Ma xuất 
hiện và nói, “Này, các vị đang làm gì ở đây thế? 
Không có cái gọi là Niết Bàn đế quỷ vị có thế thoát 





142 


Mahasi Sayadaiv 


khỏi đại dương luân hồi đâu đẩy, thiền làm gì vô ích. ” 
... Đây là một cố gắng thâm độc của Ác Ma để cài 
then đóng cửa lại. 

Có lần, Mara xuất hiện trước một vị Tỳ-kheo ni 
có tên là Soma và dụ dỗ: 

“Yam tam esĩti pattabbam, thanam 
dhurabhisambhavum. Na tam dvimgula pannãya, 
sakkã pappotu mitthiyã.” 

Câu trên có nghĩa rằng: Niết Bàn là pháp chỉ có 
thể được thành tựu bởi các bậc Trưởng Lão cao quý 
nhất và kiệt xuất nhất chứ không phải bởi những nữ 
nhân với trí tuệ kém cỏi. Có thể nói nôm na như thế 
này “Làm thế nào nữ nhân như các người — với trí 
tuệ chật hẹp hay trí tuệ nghèo nàn — lại có thế đắc 
Niết Bàn được chứ? Các người không thế đắc được 
đâu. ” Điều này có nghĩa là Ma Vương đang đóng cửa 
lại. Tuy nhiên may mắn là Ma Vương không thể cài 
then được vì các vị Tỳ-kheo ni ấy đã đắc A-la-hán. Do 
đó, hãy thận trọng cảnh giác và luôn giữ cho mình 
được tỉnh táo, nếu không, quý vị có thể gặp rắc rối. 
Đen đây tôi xin nhắc lại. 

“Then Cửa có ý nghĩa gì?” Nó có nghĩa là 
không hiểu biết về phương pháp quán và ghi nhận với 
chánh niệm . Chú giải nói: “Do có học phương pháp 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 143 


thiền và hỏi những câu hỏi liên quan đến những điểm 
tối nghĩa, ‘vô minh’ (avijjã) đuợc xua tan. Nhu vậy, 
vô minh là nhân khiến môt nguời không hiểu biết về 
phuơng pháp thiền, ở đây chúng tôi đang dạy cách 
loại trừ vô minh hay không hiểu biết về cái then cửa. 


CON CÓC PHÌNH TO MÕI LÀN BỊ CHẠM VÀO 

í^âu hỏi kế tiếp: “Con cóc trông có vẻ phình to 
mỗi khi bị chạm vào ý muốn nói tới điều gì?” Đức 
Phật trả lời câu hỏi này nhu sau: 

“Uddhumãyikãti kho bhikkhu kodupãyãsasetam 
adhivacanam” 

Đoạn văn kinh PãỊĩ trên muốn nói: “Này Tỳ- 
kheo Kassapa! ‘uddhumãyikã’ có nghĩa là trương 
phồng lên mỗi khi bị chạm tới, điều này chỉ ra sự nóng 
giận hay sân hận. Sau khỉ loại bỏ cái then cửa, và tiếp 
tục đào gò moi, con cóc được tìm thấy. ” Sự nóng giận 
rất giống nhu cách phản ứng của con cóc. Mỗi lần một 
cảm giác sân hận hay căm ghét phát sanh, mức độ 
nóng giận tăng cao. Cũng vậy, những cảnh sắc không 
vừa ý hay những âm thanh khó chịu có thể khiến cho 
sự giận dữ phát sanh. Cảm giác tức tối này cũng có thể 





Mahasi Sayadaĩv 


144 


khởi lên từ sự tiếp xúc khó chịu hay từ ý những nghĩ 
không hài lòng. Nói chung, một cảm giác nhu vậy 
thuờng khởi lên cùng với sự xúc chạm hay khi nghe 
một điều gì đó. Hãy tuởng tuợng truờng họp một 
nguời thình lình nổi giận ngay lúc nghe những lời nói 
khó chịu hay lỗ mãng xem. Mới đầu thì chỉ sự biểu lộ 
khó chịu trên khuôn mặt là rõ nét, nhung sớm muộn 
gì sự tức giận cũng có thể lan tỏa khắp toàn thân khi 
phải nghe đi nghe lại nhiều lần, sự việc khiến cho họ 
không kềm chế đuợc lời nói của mình, và cuối cùng là 
bằng hành động của thân. Tất nhiên, điều này có thể 
dẫn tới sự công kích hay đả thuong nguời khác. Vì lý 
do vừa nói, sự so sánh giữa cách truơng phồng của con 
cóc và cơn giận vốn có khuynh huớng càng lúc càng 
trở nên mãnh liệt hơn quả thực là một sự so sánh rất 
thích họp. 


PHÁP HẠ LỆT 


lần, u Pan Maung, một nhân vật đuợc nhiều 
nguời mến mộ, điều hành nhà in Thudhammawati đã 
thuật lại một câu chuyện ngắn. Khi đuợc thông báo 
rằng một bài “Pháp Hạ Liệt” sẽ đuợc phát trên đài phát 
thanh. Hoàn toàn do sự hiếu kỳ mà tôi tình cờ đuợc 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 145 


nghe bài pháp ấy. Ý chính bài nói chuyện của ông ta 
là phiền não có thể ập tới do một nguyên nhân vặt vãnh 
nào đó và vì thế ông khuyên mọi nguời hãy phớt lờ, 
đừng để ý đến bất cứ điều gì với lý do rằng nó chỉ là 
một vấn đề vặt vãnh. Tựa đề của câu chuyện nghe có 
vẻ hiện đại và hấp dẫn. Câu chuyện nhu sau: 

Có hai vị su kia sống với nhau rất thân thiết. Có 
lần một vị trong họ đang tắm, vị kia đùa giỡn đem dấu 
đôi dép của vị ấy đi. Sau khi tắm xong, vị su này thấy 
mất dép, vội đi tìm. Không tìm thấy dẹp, vị này biết 
bạn mình đã trêu mình đem dấu đôi dép chứ không ai. 
Vì thế vị ấy cũng nhẹ nhàng nói giỡn, “Hầy, không 
biết con chó nào tha đôi dép tôi đi đâu mất tiêu rồi”. 
Lời nói đùa này mặc dù không có gì quan trọng nhung 
đã làm cho lòng tự ái của vị su giấu dép bị tổn thuơng 
rất nhiều. Dĩ nhiên, lời nói ấy đuợc nói ra không với ý 
định làm tổn thuơng lòng tự ái của vị su kia. Thực sự, 
nó chỉ là lời nói đùa phổ biến giữa mọi nguời với nhau. 
Nhung vị su kia cảm thấy rất trầm trọng và tức giận 
đến nỗi đã ném một hòn gạch vào đầu bạn khiến vị 
này chết ngay lập tức. Bất chấp sự thực rằng lời nói 
đùa chỉ là một chuyện vặt vãnh, và vị su nói câu nói 
đùa một cách nhẹ nhàng ấy đã phải trả giá đắt bằng 
mạng sống của mình. Vị su lấy gạch ném vào đầu bạn 
cũng bị buộc tội sát nhân. Đó là một tội hình sự. Có 
thể xem đây là một ví dụ điển hình về truờng hợp trong 
đó một nguời có thể vuớng vào rắc rối chỉ vì một lời 





Mahasi Sayadaiv 


146 


nói vặt vãnh, u Pan Maung còn khuyên mọi người hãy 
để ý đến cách nói của nhau. Câu chuyện này có thể 
xem như một bài học đáng ghi nhớ. Bạn nghĩ như thế 
nào về nó? Nó chính là lúc con cóc đã trương phồng 
lên vậy. Từ một lời nói rất ư là đơn giản “Không biết 
con chó nào tha đôi dép tôi đi đâu mất tiêu rồi ” chang 
có gì có thể làm hại hay tổn thương đến thân thể của 
người khác. Không gây hại chút nào cả — ngay cả tồi 
tệ như bị nó ném vào bằng một hạt cát cũng không. 
Vậy mà, nó đã tác động một cách nghiêm trọng đến 
lòng tự ái của người khác để rồi khơi dậy trong họ một 
sự giận dữ ghê gớm đến mức phải trả đũa lại bằng một 
đòn chí mạng. Đây là một con cóc đang phồng lên với 
một cú chạm giống như con cóc trong kinh phồng lên 
mỗi khi bị có ai đó chạm vào vậy. 


CHUYỆN NỮ GIA CHỦ VEDEHIKA 


'7hời Đức Phật có một trường họp tương tự như 
vậy, và chính Đức Phật đã đưa ra lời khuyến giáo bằng 
cách viện dẫn một câu chuyện liên quan đến một vị 
Tỳ-kheo có tên là Phagguna. Đây là câu chuyện thực 
sự đáng để suy gẫm và ghi nhớ. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 1^7 


Xưa có một nữ gia chủ giàu có trong kinh thảnh 
Sãvatthi tên là Vedehikã. Hành vi cư xử, dáng điệu đi 
đứng và cách nói năng ngọt ngào của cô đều rất tinh 
tế, khéo léo và vô lồi, cô nhận được sự tán đồng của 
mọi người nơi cô sinh sống. Câu chuyện này rất có giá 
trị và sẽ đem lại lợi ích cho mọi người. 

Sự tế nhị của Vedehikã được bạn bè và láng 
giềng của cô tán dương như vầy: gia chủ 

Vedehika là người hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là 
người nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là người không 
bao giờ sân hận, và có lòng bi mẫn đoi với tất cả mọi 
người; nữ gia chủ Vedehikã thực sự là người thánh 
thiện." Cùng sống chung với nữ gia chủ này là một nữ 
tỳ tên Kãlĩ. Nữ tỳ Kãlĩ có lần suy nghĩ: “Nữ chủ của 
ta được hầu hết mọi người sống nơi đây ca tụng rất 
mực, ước gì ta có thế biết được nữ gia chủ của ta có 
thực sự không sân hận hay không, hay chỉ vì bà ta 
không có cơ hội đế nối sân do bận rộn với những công 
việc trong gia đình. ” Sau khi suy xét như vậy, cô bắt 
đầu thực hiện cuộc điều tra bí mật theo cách riêng của 
cô. Có thể nói, cho đến lúc này Kãlĩ vẫn là một người 
nữ tỳ siêng năng, cô quán xuyến hết mọi công việc 
trong nhà nhu quét dọn, nấu ăn, và hàng ngày phải 
gánh nước tưới cây từ lúc trời còn sớm tinh mơ. 
Nhưng từ ngày hôm đó cô không thức dậy sớm nữa 
mà tiếp tục ngủ. 





148 


Mahasi Sayadaiv 


Bà chủ Vedehikã thức dậy như mọi ngày và 
quan sát tình trạng trong nhà. Bà để ý thấy rằng không 
có dấu hiệu gì chứng tỏ là người nữ tỳ đã làm các công 
việc hàng ngày của cô ta nhu bình thường. Sau khi 
thấy mọi việc không được làm nhu mọi ngày, nữ chủ 
nghĩ rằng chắc Kãlĩ khó ở trong mình hay bị bệnh gì 
đây. Cảm giác sân hận lúc đó không khởi lên trong 
tâm bà. Con cóc vẫn chưa bị chạm đến. Thậm chí bà 
còn có sự thương cảm với người nữ tỳ, và nghĩ cô này 
chắc bị bệnh nên quyết định đi đến thăm cô để xem 
người nữ tỳ này có cần giúp đỡ gì không. Neu người 
nữ tỳ thực sự ốm, có thể bà sẽ cho thuốc hay gọi lương 
y chăm sóc. Với thiện ý như vậy, bà đến gần phòng 
ngủ của Kãlĩ và khẽ gọi “Này, Kãlĩ”. 

Khi nghe tiếng trả lời của Kãlĩ: “Dạ, có chuyện 
gì vậy thưa bà?”, nữ chủ Vedehikã hỏi “Giờ này 
ngươi vẫn chưa thức dậy sao? Ngươi có ốn không?” 
Lúc đó Kãlĩ trả lời, “Dù con vẫn còn trên giường 
nhưng con hoàn toàn khỏe, thưa bà chủ. ” Câu trả lời 
này làm cho nữ gia chủ Vedehikã cảm thấy tức tối, 
mặt của bà hơi khó chịu. Bà lấy làm sửng sốt, “Nữ 
nhân này không dậy như mọi hôm đế làm những phận 
sự trong nhà, dù nó nói là không có chuyện gì xảy ra 
với nó. Nó bắt đầu cứng đầu cứng co roi đây. ” Kãlĩ, 
đóng vai trò như một nhà điều tra, là người phán xét 
nhân cách rất sắc sảo. Cô quan sát nữ chủ của mình 
một cách bí mật. Cô nhìn thấy nữ chủ của mình đang 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 149 


biểu lộ sự khó chịu trên khuôn mặt. Vì thế cô nghĩ, 
“Hừm, khả năng nối sân của nữ chủ nhân là có thế 
xảy ra; nhưng đế hoàn toàn chắc chan, ta sẽ tiến hành 
các bước điều tra thêm nữa. ” Thế là sáng sớm hôm 
sau cô lại cố ý nuớng lại trên giuờng lần nữa. 

Nữ gia chủ Vedehikã đúng giờ đi ra khỏi phòng 
ngủ nhu thuờng lệ. Con cóc bị chạm vào ngày hôm 
truớc, mới chỉ hơi phồng lên một tí thôi. Nhung khi, 
vào ngày hôm đó, đã đến giờ thức dậy bà thấy nữ tỳ 
của mình vẫn còn nằm cuộn mình trên giuờng nhu cũ, 
con cóc liền phồng lên. Do đó, bằng giọng ra lệnh bà 
hỏi Kãlĩ, “Này, Kãỉĩ! Ngươi vẫn chưa thức dậy sao? ” 
Và rồi, cuộc đối thoại của họ xảy ra nhu sau: 

Thưa bà chủ, con vẫn chưa ra khỏi giường 
ạ. 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? ” 

- Không có chuyện gì đặc biệt cả, thưa bà 
chủ. ” 

“Hừm, Kãlĩ! Ngươi sẽ biết ta là ai ” 

Lúc đó không chỉ biểu lộ vẻ lạnh lùng và cay 
nghiệt, mà những lời nói giận dữ cũng đang phun ra 
từ miệng bà ta. Kãlĩ liền nghĩ, “ồ! Nữ gia chủ của ta 
thực sự có khả năng noi sân đây này. Nhưng đế xác 
định rõ hơn, ta sẽ tiến hành điều tra thêm. ” Với ý nghĩ 
này trong tâm, lần thứ ba cô cố tình ngủ dậy trễ hơn 





Mahasi Sayadaĩv 


150 


vào sáng hôm sau. Con cóc đã bị chạm vào hai lần, trở 
nên phồng to hơn khi bị chạm phải lần thứ ba. 

Vedehikã thức dậy sớm và hỏi (bằng giọng 
phẫn nộ): 

- Này, Kãlĩ, ngươi vẫn còn ngủ? chưa thức 
dậy sao? 

“Van chưa, thưa bà chủ” 

“Có chuyện gì với ngươi vậy? ” 

“Không có chuyện gì cả, thưa bà chủ. ” 
“Neu không có chuyện gì, vậy thì, ngươi sẽ 
biết bộ mặt thật của ta. ” 

Nói vậy xong, bà ném mạnh cái then cửa về 
phía người nữ tỳ. Nó trúng vào đầu Kãlĩ khiến cô bị 
lủng đầu. Lúc này con cóc đã trương phồng hết cỡ. 

Sau khi bị một vết thương trên đầu, với máu đổ 
ra từ vết thương, người nữ tỳ chạy qua nhà của những 
người láng giềng và kêu ca: “Hãy nhìn tình trạng 
khủng khiếp của tôi xem, hãy tưởng tượng cái cách mà 
nữ chủ Vedehikã, người được mọi người khen là nữ 
chủ hiền thục, nữ chủ có lòng khoan dung, nữ chủ có 
lòng thương người đối xử tệ bạc với tôi xem! Một mình 
tôi làm hết mọi công việc hàng ngày trong nhà này, 
vậy mà các người thử nhìn vào tôi và nghĩ xem cái 
cách mà nữ chủ Vedehikã đã trừng phạt tôi vì cái tội 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 151 


không thức dậy sớm? Tôi bị bà ta ném cho một cái 
then cửa lủng cả đầu rồi đây này. ” Những người láng 
giềng quây quanh cô và nhận xét, “ôi, quả thực 
Vedehikã độc ác như thế nào! Bà ta thô lỗ, liều lĩnh 
và nhẫn tâm quả mức. Bà ta không có lòng thương 
cảm đối với người con gái khốn khố này tỉ nào!” 
Những lời trách móc chất đống lên Vedehikã nhiều 
hơn những lời khen ngợi mà trước đây người ta tuôn 
trên bà. Bản chất của con người là vậy, khi nói về 
những lỗi lầm của người khác họ có vẻ thích thú nhiều 
hơn khi nói những đức hạnh của người ấy. Người ta 
thường làm tăng trọng thêm khi nói xấu kẻ khác. Trái 
lại, khi một người đáng được ngưỡng mộ hay khen 
ngợi, người ta lại thường miễn cưỡng tán dương. 
Chính vì thể rất khó để nhận được một lời chỉ trích 
đúng mực và một sự kính trọng thực sự cho những 
phẩm chất hay những thành tựu nổi bật của mình. Một 
khi thanh danh đã được ban tặng cho một người nó 
phải được giữ gìn không để sứt mẻ trong suốt cuộc đời 
người ấy. Nó là một thử thách thực sự, vì một khi 
thanh danh và lòng kính trọng đã bị ảnh hưởng và phai 
tàn do vô tình hay cố ý phạm phải một sai lầm nào đó, 
mọi thứ sẽ ra đi vĩnh viễn. 

Câu chuyện trích dẫn ở trên cho thấy rõ sự 
tương đồng giữa “sân hận” và “con cóc” vốn có 
khuynh hướng trương phồng lên mỗi khi bị chạm vào 
như thế nào. Đen đây tôi sẽ giải thích một câu chuyện 





152 


Mahasi Sayadaiv 


khác mà về mọi phương diện có liên quan đến nam 
giới hơn thay vì nữ giới như trên. 


ĐÈ TÀI THẢO LUẬN VÈ NHẪN NẠI (KHANIĨ) 

Khoảng ba hay bốn năm trước, một trong 
những tờ Nhật Báo ở Miến có đề cập đến một sự việc 
xảy ra ở Thanbyuzayat, một thị trấn nằm trong Huyện 
Moulmein. Tình cờ ở tại một căn nhà nọ, bốn hay năm 
vị bô lão đang ngồi tán gẫu với nhau về một đề tài tôn 
giáo. Đó là cách mà theo phong tục người Miến trong 
những ngôi làng hay những khu dành cho các vị bô lão 
thuộc lớp người am hiểu việc đời tụ tập cùng nhau bất 
cứ khi nào có một cơ hội, nhu các buổi hội họp tôn 
giáo hay xã hội, hay trong những buổi ma chay. Họ 
thường bàn luận về những đề tài tôn giáo trong lúc 
uống trà ăn bánh. Thỉnh thoảng, khi những cuộc thảo 
luận đến hồi sôi nổi, những người tham dự cãi vã lẫn 
nhau về một điểm tranh cãi nào đó, đã trở nên kích 
động hay phẫn nộ và hành hung lẫn nhau để rồi kết 
thúc trong việc bị nhân viên công lực bắt phải ngưng 
lại. Biên tập viên của tờ báo đã đưa ra lời bình luận, 
rút ra sự kết luận của mình liên quan đến sự việc xảy 
ra tại Thanbyuzayat, rằng các vị bô lão có liên quan đã 
bị cảnh sát bắt giam, và rằng “Đây là một điều nghịch 
lý vì đề tài thảo luận (của các vị) là về sự nhẫn nại 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 153 


(khantĩ)”. Biên tập viên tờ báo tất nhiên có đủ khôn 
ngoan để đánh đúng vào vấn đề.” Tính nóng giận là 
điều tồi tệ nhất khi đề tài được đem ra thảo luận là sự 
nhẫn nại, một đức tính cần phải được tu tập như Đức 
Phật mong muốn. Sự phẫn nộ thình lình này giống như 
con cóc - Uddhumãyikã, vốn đem lại nhiều phiền 
muộn và do đó nó thực sự cần phải được quăng bỏ. 

Sự cãi nhau thường xảy ra giữa những người 
bạn thân thiết và điều này phù hợp với câu tục ngữ: 
“Thân quá hóa nhờn” hay “Thương nhau lắm cắn nhau 
đau” (“Pamiliarity breeds contempt”). Nó cũng giống 
như lưỡi với răng, vốn tiếp xúc với nhau thường xuyên 
nhưng lại luôn luôn va chạm nhau. Neu sự nhẫn nại và 
khoan dung không được tu tập và áp dụng trong cuộc 
sống, nhất là trong cách đối nhân xử thế giữa bạn bè 
hay thân quyến, hay giữa những thảnh viên trong gia 
đình, hoặc hàng xóm láng giềng với nhau, nó có thể 
tạo ra rất nhiều phiền phức và bất hạnh. Thường thì 
giữa anh em hay chị em với nhau luôn có những bất 
đồng nhưng khi hoạn nạn phát sanh trong bất kỳ 
trường họp khẩn cấp nào họ lại dễ nương tựa vào nhau 
giống như những gì tục ngữ nói: “Một giọt máu đào 
hơn ao nước lã” (“Blood ỉs thicker than water”). Điều 
đó thường xảy ra như vậy vì “con cóc” được gọi là 
“sân hận”. Chính “con cóc” này đã làm nảy sanh 
những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới. 
Do đó, đừng bao giờ chấp nhận con cóc này. Nó cần 





154 


Mahasi Sayadaĩv 


phải được loại bỏ bằng cách suy xét đến những hậu 
quả của nó hoặc nếu có thể, bằng phương pháp quán 
và ghi nhận. Đen đây chúng ta hãy lập lại: 

“Con cóc xấu xa có nghĩa là gì? Nó không có 
nghĩa là gì ngoài “sân hận”. 


NGÃ BA ĐƯỜNG 


"Kq tiếp, một giao điểm nơi đây hai con đường 
gặp nhau hay ngã ba đường đã được tìm thấy. Nội 
dung câu hỏi: “Ko dvedhapatho?” hay “Ngã ba đường 
là gì?” 

Câu trả lời Đức Phật đưa ra là: “Dve dhapathoti 
kho bhikkhu vicikicchayetam adhuvacanam”, ý ngĩa 
của câu trả lời này là: “Này Kassapa, tên gọi ‘Ngã Ba 
Đường ’ có nghĩa là vicikicchã, tức hoài nghi hay sự 
không chắc chan.’’’’ 

Xin đưa ra đây một ví dụ: Giả sử có người 
thương buôn kia đang đi trên đường vì một công việc 
mua bán nào đó. Chắc chắn ông ta sẽ mang theo bên 
mình một số tiền lớn. Một băng cướp muốn cưóp đoạt 
số tiền của ông ta, trước đó, từ những tay do thám, 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 155 


chúng đã có được thông tin về thời gian và lộ trình 
người thương buôn sẽ đi qua. Hành động theo thông 
tin này, những tên cướp nằm mai phục sẵn chờ ông ta 
đi đến để đuổi bắt. Thấy nhóm cướp đuổi theo, sợ bị 
tóm bắt ông ta vội vã chạy nhanh hơn. Trong khi 
phóng chạy như vậy, bất ngờ ông gặp một ngã ba 
đường. Chưa từng đi trên con đường này bao giờ, do 
đó ông do dự không biết nên theo nhánh bên trái hay 
nhánh bên phải của con đường tại ngã ba này. Chính 
do thái độ lừng chừng ấy mà ông bị băng cưóp đuổi 
kịp, chúng bắt và giết chết ông sau khi đã cướp hết tài 
sản của ông. Lẽ ra ông ta đã thoát khỏi tay bọn cưóp 
nếu như ông không phải cái gặp ngã ba đường, khiến 
cho ông phải do dự. 

Tương tự, trong quá trình hành thiền, nếu như 
do dự hay hoài nghi phát sanh, phiền não (kilesas) 
chắc chắn sẽ tóm bắt bạn. Vì vậy, phương pháp hành 
thiền đã được đưa ra. Theo đó, bạn phải thận trọng và 
ghi nhận mồi lần các hiện tượng thân tâm xảy ra. Khi 
đi ghi nhận là “đi”. Khi đứng, ghi nhận đứng”. Khi 
nằm, ghi nhận “nằm”. Khi ngồi ghi nhận “ngồi”. Khi 
co ghi nhận “co”, khi duỗi ghi nhận “duỗi”. Khi bụng 
phồng lên, ghi nhận “phồng”. Khi bụng xẹp xuống, 
ghi nhận “xẹp”. Mồi lần tâm tưởng tượng hay suy nghĩ 
cũng phải ghi nhận “tưởng tượng”, hay “suy nghĩ” 
theo từng trường hợp. Đây là cách quán và ghi nhận 
trong tâm khi bảnh thiền. Phương pháp thiền này được 





Mahasi Sayadaĩv 


156 


gọi là quán tâm (cittanupassanã), theo lời dạy của Đức 
Phật thì: “Sarãgamva cittam sarãgamcittanti 
pajãnãti” (“Tâm có tham biết có tham ”). Và mỗi lần 
cảm giác một cảm thọ (vedanã), nó cũng cần phải 
được ghi nhận. Như trong kinh đề cập: “Sukham vã 
vedanam vedayamano sukham vedanam vedayamĩti 
pajãnãti” và “Dukkham vã vedanam vedayamano 
dukkham vedanam vedayamĩti pajãnãti” (cảm giác 
lạc thọ vị ấy tuệ trí ta đang cảm giác một lạc thọ, hoặc 
cảm giác khố thọ vị ấy tuệ tri ta đang cảm giác một 
khổ thọ Chúng tôi đã đưa ra những hướng dẫn hành 
thiền mỗi lần các cảm thọ khởi lên, và mỗi lần thấy, 
nghe, ngửi, v.v... cũng vậy. Tuy nhiên hoài nghi vẫn 
có thể sanh khởi trong tâm hành giả trong lúc hành 
thiền. Đây là điều không thể tránh được; nhưng khi 
những hoài nghi như vậy phát sanh, điều quan trọng 
là phải biết xua tan và loại trừ nó. 


KINH NGHỆM CÁ NHÂN VỀ HOÀI NGHI 


^rước khi Tôi (đây là lời bộc bạch của thiền sư 
Mahasĩ Sayadaw) thọ trì pháp hành thiền, đầu tiên tôi 
được nghe về phương pháp áp dụng niệm trong tứ 
niệm xứ để quán và ghi nhận như “đi” khi đi, hoặc như 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 157 


“ngồi” khi ngồi, vv... tôi luôn có một số hoài nghi về 
tính đúng đắn và chính xác của nó, vì lẽ nó không có 
gì liên quan đến hành động phân biệt và phân tích 
Danh và sắc (nãma-rũpa) theo thực tại tối hậu 
(Paramattha) trong tiến trình ghi nhận, cũng nhu theo 
tuyên bố của Chú Giải. 

Lúc đó tôi suy nghĩ rằng thầy mình — ngài 
Mingun letavum Sayãdawgyi, là một nguời tinh thông 
kinh điển, và tự thân ngài cũng đã hành thiền, cũng 
nhu sau đó tôi có kiểm tra lại phuong pháp quán này 
với Kinh Điển PãỊi, tôi thấy rằng nó rất chính xác. Do 
đó, vì thấy nó hợp với Kinh Điển PãỊi nên tôi xem đó 
là phuơng pháp đúng. Nghĩ nhu vậy nên tôi thọ trì 
pháp hành thiền này duới sự huớng dẫn của vị 
Sayãdaw ấy. Thực tình mà nói tôi vẫn nuôi duỡng một 
số hoài nghi trong lúc hành thiền. Chỉ sau này, tôi mới 
biết rằng, do kinh nghiệm tri thức, tôi đã hoài nghi và 
suy xét theo cách đã nói. Thực tế tôi đã hiểu lầm “hoài 
nghi” là “tri kiến”. Nó có thể làm cho một nguời đi 
lầm đuờng thực sự. Sự hoài nghi này đã lẻn vào, theo 
cách nhu đã nói trong Chú Giải nitthi nhu: 
“ubhayapakkha samtorana mukhena vicikicchã 
vanceti ”, nghĩa là Nó có khả năng đánh lừa bằng cách 
mang lấy một đặc tính giả nhu thể nó là một sự hiểu 
biết có vẻ nhu đã đuợc cân nhắc và suy xét trên mọi 
góc độ với sự thẳng thắn. 





158 


Mahasi Sayadaiv 


HOÀI NGHI GIỐNG VỚI sự LỪA ĐẢO 


7rong cuộc đời này, có những người biết cách 
giả dạng thế này thế nọ để đánh lừa người khác. Một 
kẻ ‘lừa đảo’ sẽ phải nghĩ ra đủ loại thủ thuật hay mánh 
khóe để làm cho người khác tin mình. 

Có lần, một vị vua nọ cho gọi một người có 
tiếng xấu là kẻ lừa đảo đến, và hỏi anh ta: “Ngươi có 
tài đánh lừa người khác phải chăng?” Hắn trả lời, 
“Tâu Đại Vương, đúng vậy. ” Khi ấy, Đức Vua nói, 
“Neu ngươi có tài như vậy, hãy thử đánh lừa trẫm xem 
nào. ” Người ấy nói, “Tâu Đại Vương, thật hơi khó 
cho hạ thần đế đảnh lừa một vị Đe Vương quyền quỷ 
và uy nghiêm như ngài. Làm sao có thế đánh lừa được 
một vị đế vương với cách ăn mặc bình thường như hạ 
thần hiện nay chứ, hạ thần chỉ có thế đảnh lừa nếu 
được mặc đầy đủ Long Bào giong như đức vua mà 
thôi. ” Nghe thế Đức Vua ra lệnh “Vậy! Hãy đem cho 
hẳn một bộ long bào và những biếu tượng của hoàng 
gia đi. ” Thế là hắn được vua ban cho một bộ long bào. 
Sau khi nhận được biểu chương và y phục của vua, 
hắn nói, “Tâu Đại Vương, hạ thần không thế đánh lừa 
bệ hạ ngay lúc này được. Hạ thần sẽ đến và chơi trò 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 159 


lừa đảo với ngài vào ngày này, ngày này. ” Và hắn ấn 
định ngày cho vua. Tới ngày đã định, đức vua chờ hắn 
trong tu thế sẵn sàng và suy nghĩ “Cái gã này hôm nay 
sẽ đến, không biết hẳn sẽ giở trò gì với ta đây! ” Từng 
giờ, từng giờ trôi qua và ngày cũng sắp hết; vậy mà 
chua có dấu hiệu gì cho thấy có sự xuất hiện của gã 
lừa đảo cả. Đức vua liền ra lệnh cho sứ giả đi điệu gã 
về diện kiến vua. Vua hỏi gã, “Hừm, này gã kia! 
Ngươi hứa với ta là ngươi sẽ đến đế chơi trò đánh lừa 
ta vậy mà cuối cùng ngươi lại không đến. Lý do vì sao 
ngươi lại làm như vậy? ” 

Hắn trả lời tỉnh bơ, “Tâu Đại Vương, thần đã 
lừa ngài rồi mà! ” 

“ơ hơ, này gã kia! Ngươi lừa ta khi nào và lừa 
ra sao chứ?”, Đức Vua thốt lên. 

“Tâu Đại Vương, thần đã đánh lừa Đại Vương 
ngay từ cái ngày đầu tiên và thậm chỉ còn nhận được 
đầy đủ biếu chương và long bào từ nơi ngài đẩy thôi, ” 
gã lừa đảo nói. 

Đức vua điếng nguời, “Ah, chỉnh xác thật! Quả 
đúng thực là vậy. ” 

Theo cách tuơng tự, mặc dù hoài nghi 
(vỉcỉkỉcchã) đuợc nói là đã đánh lừa chúng ta nhung 





Mahasi Sayadaiv 


biểu hiện của nó không thể thấy rõ. Người ta thường 
hiểu lầm nó như là một loại “kiến thức”. Do đó điều 
đáng sợ là hoài nghi, dưới lốt một: “kiến thức”, có thể 
lừa đảo bạn. Cái then-cửa, như đã nói ở trước, có liên 
quan đến hoài nghi. Mục đích chúng tôi nói thêm về 
điều này là để giúp quý vị loại bỏ cây “Then Cửa” và 
giữ cho cánh cửa được mở, nhờ vậy hoài nghi mới có 
thể bị xua tan. Bằng không, nó có thể hủy diệt đức tin 
của bạn. Đây là điều rất đáng quan ngại, khi hoài nghi 
sanh khởi, nó phải được loại bỏ bằng cách ghi nhận nó 
(hoài nghi) với sự quán thích họp. Dần dần, khi bạn 
tiếp tục công việc quán và ghi nhận này, bạn sẽ nắm 
bắt được sự thực của Pháp (dhamma). Khi bạn tiến 
hành quán và ghi nhận các hoạt động của thân, bạn sẽ 
hiểu rõ toàn bộ tiến trình từ đầu đến cuối. Neu chánh 
niệm có mặt khi ghi nhận các hiện tượng xảy ra ở từng 
sát-na thấy, nghe, ngửi, ăn, xúc chạm, co, duỗi, chuyển 
động, suy nghĩ, dự định,... thời sẽ không có hiện 
tượng nào bị bỏ ra. Neu bạn duy trì liên tục việc quan 
sát, bạn sẽ đi đến chỗ biết một cách thuyết phục bản 
chất thực của mỗi hiện tượng từ đầu đến cuối khi nó 
xảy ra. 

Ví dụ như một hàng kiến đang di chuyển. Bạn 
có bao giờ thấy hàng kiến như vậy chưa? Neu nhìn 
thoáng qua, nó sẽ xuất hiện như thể đó là một hàng 
kiến dài, thẳng tắp và liên tục. Nhưng nếu quan sát kỹ, 
bạn sẽ thấy chúng tách biệt nhau, con này đi theo sau 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 161 


con kia trong hàng kiến. Chúng không nối liền với 
nhau. Nghĩa là con kiến này cách xa con kia khi di 
chuyển, chứ không phải là một hàng kiến nối sát nhau. 
Tất nhiên chỉ nhờ quan sát gần và kỹ chúng ta mới 
thấy đuợc sự thực này. Theo cách tuơng tự, khi các 
hiện tuợng danh và sắc đuợc quán và ghi nhận trong 
từng sát na sanh của chúng, những hiện tuợng này sẽ 
đuợc thấy là sanh lên và biến mất từng hiện tuợng một 
trong những phần nhất định nào đó chứ không nhu 
một chuỗi dài của vật chất (sắc) hay ý nghĩ (danh). 
Tiến trình sanh - diệt của các hiện tuợng thân - tâm là 
cực kỳ nhanh và biểu lộ rõ tính chất vô thuờng. Và 
tính chất vô thuờng này chỉ có thể đuợc biết một cách 
rõ rệt bằng minh sát trí của mỗi nguời. 

Ví dụ khác: giả sử chúng ta treo một bao cát 
trên một cái móc rồi chọc thủng một lỗ ở duới đáy bao. 
Cát trong bao sẽ chảy ra khỏi cái lồ ấy nhu thể nó là 
một hàng cát dài vậy. Neu chúng ta đẩy cái bao về phía 
truớc, hàng cát chảy ra cũng có vẻ nhu đang di chuyển 
về phía truớc. Khi kéo cái bao lại thì nó cũng có vẻ 
nhu đang di chuyển về phía sau. Điều này cũng sẽ xảy 
ra y nhu vậy khi bạn di chuyển cái bao cát theo bất cứ 
huớng nào. Trong thực tế, không phải là hàng cát di 
chuyển mà chỉ có những hạt cát nhỏ li ti đang san sát 
nhau rơi xuống. Tuong tự, nếu các hiện tuợng danh và 
sắc đuợc quán và ghi nhận ở từng sát na chúng xảy ra, 
bạn sẽ nhận ra sự sanh diệt liên tục của các pháp. 





162 


Mahasi Sayadaiv 


Chúng ta sẽ ôn lại những gì vừa nói: “Ngã ba 
đường là gì?”. Nó chỉ đơn thuần là sự tưởng tượng — 
“cảm giác hoài nghi đã phát sanh.” 

“Cái Xẻng” là “Kiến Thức”. “Đào” là sự “Nỗ 
Lực”, ở đây sự nỗ lực chính là Chánh Tinh Tấn 
(sammappadhãnaviriya) vốn có bốn loại. Cái ‘Then 
Cửa’ được so sánh với ‘Vô Minh’, hay sự không hiểu 
biết về phương pháp hành thiền. Con “Cóc” tiêu biểu 
cho “Sân Hận”, vốn phải được quán và xua tan trong 
lúc hành thiền, nếu có thể. Còn không, nó phải được 
loại trừ sau khi quán và ghi nhận. “Ngã Ba Đường” là 
tà kiến hay sự ‘hoài nghi’. 


LÝ DO CHÍNH CỦA 2 PHÚT HÀNH THIỀN 


'701 có thể giảng rộng phương pháp thiền thêm 
chút nữa ở đây để giúp quý vị biết cách thực hành. 
Theo phương pháp được mô tả trong Kinh Đại Niệm 
Xứ, thân hành hay các hoạt động của thân phải được 
quán mỗi khi chúng xảy ra. Lúc đó nó sẽ được biết 
từng phần, từng phần một, theo cách đặc trưng nhất. 
Điều này cũng giống như trường hợp bạn quan sát một 
tia chóp, khi ánh sáng của tia chóp vừa lóe lên liền 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 163 


được nhận biết ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối 
của nó vậy. Theo cách tưong tự, nếu việc quán được 
thực hiện ở ngay sát na sanh khởi của thân hành, nó sẽ 
được biết một cách rõ ràng bằng kinh nghiệm cá nhân 
chứ không đon thuần bằng kiến thức sách vở. 

Chỉ bằng cách niệm thầm những từ nhu “Sắc 
(rũpa) là vô thường”, dù về thuật ngữ là đúng, nhưng 
bạn sẽ không hiểu rõ được vô thường là gì nếu không 
quán với tâm định. Những gì bạn sẽ biết lúc đó chỉ là 
chế định (paMatta). Thực sự bạn chỉ đang tưởng 
tượng ra tên gọi của sắc và tên gọi của vô thường mà 
thôi. Điều này có thể dẫn bạn đến quan niệm sai lầm 
cho rằng đó là thực tại tối hậu (paramattha). Tuy 
nhiên, nếu bạn quán và ghi nhận các hiện tượng như: 
“phồng”, “xẹp”, “ngồi”, v.v... bạn sẽ biết được chính 
xác đặc tính thực của nó. Sự thấy đúng chỉ thực sự đến 
qua việc thực bảnh thiền quán và ghi nhận sự xuất hiện 
của các hiện tượng thân và tâm sanh khởi nơi sáu căn 
môn ở từng sát-na mà thôi. Đây là cách tự nhiên nhất. 
Do đó Đức Phật đã dạy là: “gacchanto vã gacchãmĩti 
pạịãnãti” (tức “khi đi tuệ tri tôi đi”). 

Vì thế, hãy quán và ghi nhận những gì được 
thấy mỗi khi bạn thấy một đối tượng. Cũng vậy, mồi 
khi nghe, ngửi, xúc chạm, co, duỗi hay cử động chân 
tay, bạn ghi nhận những gì được nghe, ngửi,..., hay 
những gì bạn đang làm. “Phồng” và “xẹp” cũng được 





164 


Mahasi Sayadaiv 


kể trong xúc giác. Do đó, hãy ghi nhận chuyển động 
phồng và xẹp của bụng. Mỗi lần một ý nghĩ hay cảm 
thọ sanh cũng nên quán và ghi nhận nó. Lúc mới bắt 
đầu thực hành, bạn sẽ không thể theo dõi và quán đuợc 
hết mọi hiện tuợng sanh khởi. Vì thế, bạn nên bắt đầu 
bằng việc ghi nhận sự chuyển động phồng và xẹp của 
bụng. Tuy nhiên, khi định lực đã có đủ sức mạnh, bạn 
thấy việc theo dõi sẽ dễ dàng hơn, thậm chí bạn có thể 
quán đuợc từng hoạt động nhắm hay mở của mí mắt 
hoặc nháy mắt. 

Ghi Nhớ: “Hãy quán và ghi nhận ngay vào lúc các hiện 
tuợng sanh với chánh niệm và tỉnh giác.” 

Do vậy, bất cứ khi nào một cảm thọ nảy sanh 
bạn cũng cần phải quán và ghi nhận nó đúng nhu thực. 
Toàn thân chúng ta, từ đỉnh đầu đến các ngón chân 
bao gồm các loại sắc cần phải đuợc quán. Dĩ nhiên, ở 
bất cứ noi nào trên thân, nếu một sắc nào dễ nhận ra 
nhất, bạn nên quán sắc ấy truớc. Đối với những nguời 
có đủ ba-la-mật, chỉ cần nghe một bài pháp, họ có thể 
trở thảnh một bậc Thánh Nhập Luu. Tuy nhiên, cũng 
có những nguời trở thảnh Thánh Nhập Luu sau khi 
hành thiền với sự chuyên cần. 

Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên — Kinh 
Chuyển Pháp Luân, chỉ một vị trong nhóm năm đạo 
sĩ, đó là Tôn Giả Kiều Trần Nhu đắc đạo quả Nhập 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 165 


Lưu. Bốn vị còn lại, chỉ sau khi hành thiền, mới thấy 
được Pháp và đạt đến giai đoạn ấy. Tôn Giả Vappa 
mất một ngày, Tôn Giả Bhaddiya hai ngày, Tôn Giả 
Mahãnãma ba ngày, và Tôn Giả Asaji bốn ngày, để trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu. Do đó, rõ ràng rằng bảnh 
thiền là điều cần thiết để thảnh tựu giai đoạn nhập lưu. 
Các vị đạo sĩ này được xem là những vị có trí tuệ xuất 
chúng, vậy mà Đức Phật vẫn yêu cầu họ phải bảnh 
thiền, cho nên việc bảnh thiền hiển nhiên lúc nào cũng 
phải được áp dụng. Vì, nếu chỉ do nghe Pháp mà các 
vị có thể đạt đến Nhập Lưu có lẽ Đức Phật đã thuyết 
pháp liên tục thay vì yêu cầu họ phải miệt mài bảnh 
thiền rồi. 


LÀM SÁNG Tỏ THÊM VÈ HOÀI NGHI 


Có một số người thường nói: “Thấy mới tin”, 
nghĩa là, họ sẽ chỉ tin sau khi đã có được kinh nghiệm 
cá nhân. Họ không tin vào bất cứ điều gì trừ phi điều 
đó đã được họ thử nghiệm nhu cách các nhà khoa học 
làm vậy. Nói khác hơn, họ không tin bất cứ điều gì 
một cách mù quáng. Điều đó không xấu. Chính vì các 
thế hệ xưa đã chấp nhận những điểm giáo lý một cách 
mù quáng mà ngày nay những bất đồng về đức tin phát 





166 


Mahasi Sayadaĩv 


sanh. Chắc chắn kiến thức cá nhân có được bằng kinh 
nghiệm thực hành là kiến thức thực tế và tự nhiên nhất. 

Giáo Pháp của Đức Phật cũng vậy, có thể được 
kinh nghiệm một cách thực tiễn và đáng tin cậy. Tuy 
nhiên, sẽ là không khả thi nếu như một người chỉ khư 
khư chấp nhận và tín nhiệm những gì mình biết và đạt 
được bằng kinh nghiệm cá nhân của mình. Có những 
điều được nói ra bởi các vị đã tự mình chứng ngộ 
thông qua kinh nghiệm thực tiễn về Pháp. Vì vậy, 
những điều mà một người đã tự thân hành thiền 
nghiêm túc nói ra cũng cần phải được chấp nhận nếu 
như bạn không có chút kinh nghiệm riêng nào của 
mình. 

Pháp của Phật được nói là “Thiết Thực Hiện 
Tại” “Sanditthika”, tức Pháp này chắc chắn sẽ đưa đến 
sự chứng ngộ với kết quả tức thời nếu thực hành cần 
chuyên, ở đây Đức Phật đã đưa ra lời bảo đảm rằng 
pháp của ngài chắc chắn sẽ được mỗi người tự chứng 
nếu họ thực hành nó với chánh tinh tấn. Chỉ có hai 
hiện tượng — danh và sắc, không có ‘người’ hay ‘tự 
ngã’ và cũng không có cái gọi là linh hồn hay một thực 
thể sống, hay ‘Atta’ nào cả. 

Vì vậy, từ chối chấp nhận một lời dạy chỉ vì lý 
do rằng tự thân chưa từng hành thiền, không phải là 
một sự biện minh chính đáng. Đe tôi dẫn ra đây một 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 167 


ví dụ. Neu một người đi xe lửa từ Monywa, chắc chắn 
anh ta sẽ đến Mandalay. Điều này là hiển nhiên đối 
với những người đã thực hiện cuộc hành trình như vậy 
trước đây. Tuy nhiên, giả sử một người chưa từng có 
một kinh nghiệm nào về cuộc hành trình bằng xe lửa, 
và cũng chưa từng sống ở Mandalay được một người 
lữ hành có kinh nghiệm bảo là, “Này hạn, bạn sẽ đến 
Mandalay nếu bạn đi chuyến xe lửa này. ” Và nếu 
người ấy trả lời, “Tôi không thế tin ông được, và vì tôi 
chưa bao giờ đi du lịch bằng xe lửa trước đây, nên tôi 
không thế nghe theo lời khuyên của ông”, liệu anh ta 
có thể đến được Mandalay mà không thực hiện cuộc 
hành trình bằng xe lửa không? Chắc chắn là không rồi. 
Sở dĩ điều này xảy ra là vì anh ta không tin noi những 
gì người khác nói. Đưa ra một lựa chọn khác, nếu anh 
ta được khuyên là nên đi bằng xe hơi nhưng vẫn cứ 
hoài nghi và nói, “Tôi cũng không tin, bởi vì tôi chưa 
bao giờ đi du lịch bằng xe hơi trước đây. ” Thử hỏi 
anh ta có đến được Mandalay hay không nếu cứ từ 
chối lời khuyên của người khác? Nhất định không. 
Hoặc có ai đó bảo anh ta nên đi đến Mandalay bằng 
tàu thủy, và anh ta vẫn cứ tiếp tục giữ thái độ tiêu cực 
như trước, chắc chắn anh ta sẽ không đến được 
Mandalay. Sự tình là như vậy thì rất có thể anh ta cũng 
sẽ từ chối đi bằng máy bay từ Monywa đến Mandalay 
nữa. Trừ phi anh ta biết chấp nhận lời khuyên của 
người khác, anh ta mới có thể đến được Mandalay. 





168 


Mahasi Sayadaĩv 


Tương tự như trường họp vừa nêu, đối với pháp 
thiền minh sát, Đức Phật đã khuyên dạy là: “Hãy tinh 
tấn thực hành, chớ có dễ duôi Như trong Kinh Đại 
Niệm Xứ tuyên bố: “Ekayano magga ... ”, “Đây là 
con đường độc nhất đế thành tựu thảnh đạo — ariya 
magga — và chứng đắc Niết Bàn Lời chỉ dẫn này 
của Đức Phật cần phải được tin và chấp nhận nếu 
chúng ta muốn hết khổ. Phương pháp thực hành cũng 
đã được Đức Phật mô tả rõ ràng trong bài kinh ấy như: 
“gacchanto vã gacchamĩti pạịãnãti, v.v...” có nghĩa 
là “khi đang đi hãy ghi nhận với sự tỉnh giác như “ta 
đang đi”. Neu ngồi, ghi nhận “ngồi”, đứng ghi nhận 
“đứng ”, nằm ghi nhận “nằm Khi co hay duỗi chân 
tay, ghi nhận như: “co”, và “duỗi” tùy theo từng 
trường họp. Trong hành động đi, đặc tính cứng và lực 
đẩy thể hiện rõ rệt. Tuy nhiên những hướng dẫn này 
không được đưa ra như: “cứng” hay “đẩy”, hay như 
“di chuyến” hay “đưa tới trước”. Kinh chỉ nói ghi 
nhận “đì ” mà thôi. 

Trong khi quán cái đi như “đi”, sự cứng của các 
khóp, sự chuyển động và lực đẩy cũng sẽ được ghi 
nhận. Neu có người nói rằng trừ phi họ có kinh nghiệm 
tự thân trong thiền, bằng không họ không thể tin vào 
lời dạy ấy, những loại người như vậy sẽ rơi vào nhỏm 
những người từ chối du hành bằng xe lửa, tàu thủy, 
hay máy bay đã mô tả ở trước. Họ sẽ chẳng bao giờ 
đến được nơi họ cần đến và thành tựu được mục tiêu 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 169 


của họ. Sẽ là không họp lý khi bác hết mọi lời đề nghị 
hay lời khuyên của người khác đưa ra không chịu thử 
nó. Cũng sẽ là không thích họp để từ chối chấp nhận 
những lời khuyên ấy một cách hoàn toàn. 

Nói cách khác, một người bịnh không nên từ 
chối uống thuốc mà bác sĩ, người có kinh nghiệm 
trong việc điều trị bịnh ấy, đã kê toa. Neu người bịnh 
từ chối uống thuốc, họ sẽ không có cơ hội để bình 
phục. Pháp của Đức Phật cũng giống như thuốc có thể 
chữa lành bịnh vậy. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã 
kêu gọi mọi người “hãy tự mình đến và thay” bằng 
cách thực bảnh phương pháp Tứ Niệm Xứ. Một khi 
việc thực bảnh đã được thử, nhất định họ sẽ tự mình 
thấy được chân lý. Neu bạn thực hành, quán và ghi 
nhận, bạn sẽ thấy sự sanh và diệt không ngừng của 
danh và sắc. 

Những gì Trưởng Lão Ledi Sayadaw nói trong 
phần đầu của “Tứ Oai Nghi” là: “Yathã yathã vã 
panassa kãyo panihito hoti, tatthã tatthã nam 
pajãnãti. ” (Thân thế được bo trí như thế nào, vị ấy 
biết nó là như vậy.) Có thể nói ý nghĩa của đoạn văn 
kinh đơn giản này đúng chính xác như những gì chúng 
tôi đã giải thích và được chấp nhận. Khi những hoạt 
động của thân như cử động chân tay theo bất cứ cách 
nào hay theo cách của dáng đi trong bảnh động đi và 
nhấc chân lên, nó cần phải được quan sát với chánh 





170 


Mahasi Sayadaiv 


niệm. Điều này có nghĩa rằng sự quán với chánh niệm 
phải đuợc thực hiện trên tứ chi và các bộ phận khác 
của thân có liên quan. Trong đoạn PãỊi trên, sự nhấn 
mạnh đuợc đặt trên những chuyển động hay trong 
những gì đang xảy ra của thân hành và tâm hành vốn 
bao gồm trong bốn oai nghi chính — đi, đứng, ngồi, 
nằm. ở đây sự nhấn mạnh không đặt trên việc quán 
toàn thân nhu sự tập họp của tứ đại. Nói khác hơn, 
thân phải đuợc nhận biết theo đặc tính của thân hành. 
Sau khi dạy quán bốn oai nghi chính — đi, đứng, ngồi, 
nằm, ghi nhận “đi” trong khi đi, “đứng” trong khi 
đứng, “ngồi” trong khi ngồi, và “nằm trong khi nằm. 
Đức Phật dạy một cách quán thân khác, đó là thân hiện 
hữu theo các đặc tính thế này, thế này và bằng các đặc 
tính ấy thân đuợc nhận biết. 

Trong phuơng pháp quán thứ hai đã nói ở 
Truông Bộ Kinh, sự nhấn mạnh đặt trên “thân” là chủ 
yếu. Không có gì quan trọng đuợc thêm vào phần 
Quán Tứ Oai Nghi. Các nhả Chú Giải nói rằng bốn oai 
nghi chính đã đuợc bao gồm ở đây một cách tự động. 
Khái niệm này có tính triết lý cao, nguời bình thuờng 
khó có thể hiểu đuợc. Điểm chính ở đây là “thân” hiện 
hữu, hay có “Thân” đây. Thân ấy cần đuợc biết rõ (tuệ 
tri). Iriyabhũta (oai nghi hiện đang có) không đòi hỏi 
phải đuợc biết. Do đó, nó có thể đuợc giải thích nhu 
đã bao quát hết mọi hoạt động của thân. Hoạt động của 
những oai nghi chính, không đòi hỏi, nên không cần 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 171 


phải xem xét ở đây. Điều này có nghĩa là sự nhấn 
mạnh được đặt trên ‘thân’ chứ không phải ở các oai 
nghi. 

Có thể giải thích thêm như vầy: trong khi đang 
ngồi, bất cứ phần nào của chân tay, dù đang chuyển 
động hay đang giữ yên, nếu thân phần có liên quan ấy 
được quán, thì có nghĩa là tâm bạn đang trú trên các 
đặc tính của sự hiện diện của nó trên thân. Oai nghi 
ngồi kể như cũng tự động được bao gồm trong đó. Vì 
vậy, nếu hoạt động “phồng và xẹp” của bụng được 
quán trong khi ngồi, oai nghi hiện hữu gọi là “ngồi” 
cũng tự động được bao gồm, và được xem như đã hoàn 
thành trong chuỗi liên tục không gián đoạn. Chính vì 
thế lời tuyên bố của Trưởng Lão Ledi: “Yathã yathã 
vã panassa kãyo panihito hoti, tatthã tatthã nam 
pajãnãti. ” (Thân thế được bổ trí như thế nào, vị ấy 
biết nó là như vậy) sẽ được giải thích như đã bao gồm 
tất cả những hoạt động chi tiết của thân, và điều này 
phù hợp với sự giải thích về phương pháp thứ hai của 
Trường Bộ. Chúng tôi cũng đang giảng theo cách ấy. 
Có lẽ như vậy là vừa đủ để bạn hiểu rõ vấn đề. 





172 


Mahasi Sayadaĩv 


SựTHẺHỆN (PACCUPPATraANA)CỦAHIỆN 
TƯỢNG CŨNG CẦN PHẢI Được QUÁN 


“Ke tiếp tôi sẽ giải thích cách làm thế nào để 
quán ngay giai đoạn đầu của thiền minh sát. Thanh 
Tịnh Đạo tuyên bố 'Hakkhanarasadivasena 
pariggahetabba”, có nghĩa là phải quán đặc tính 
(lakkhana) và nhiệm vụ (rasa) của các pháp. Đe hiểu 
biết rõ sự thực của pháp liên quan đến Danh và sắc, 
nhất thiết phải tìm ra bốn yếu tố, đó là, đặc tính, nhiệm 
vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Nhu đã nói, 
khi quán “các đặc tính, nhiệm vụ, v.v...” trong số bốn 
yếu tố này, thì hai yếu tố còn lại — sự thể hiện 
(paccuppatthãna) và nhân gần (padathãna) hiến nhiên 
cũng phải đuợc quán bởi vì cách diễn đạt “và v.v...” 
đã đuợc nối vào đoạn văn kinh ấy. 

Vì vậy, hãy ghi nhớ rằng tất cả Danh và sắc 
phải đuợc quán cùng với đặc tính, sự thể hiện và nhân 
gần của chúng. Cách quán này hiện nay chúng tôi đang 
huớng dẫn và trong quá khứ Truởng Lão Ledi 
Sayadaw, cũng nhu các vị Truởng Lão nổi tiếng khác 
ở Miến Điện cũng đã huớng dẫn. Sự biện minh cho 
việc quán này đuợc trình bày trong bộ Thanh Tịnh 
Đạo cũng nhu trong Dĩgha Nikãya, Mahãvagga 
Atthakathã và Samyutta Nikãya, v.v... Năm thủ uẩn 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 173 


(upãdãnakkhandha) được quán như thế nào cũng đã 
được mô tả trong đó. Có một số người nói rằng thiền 
minh sát không phải quán như cách vừa nói ở trên. 
Những người này, có thể nói là đã đi sai đường vì 
những quan điểm không ai tán thành của họ đi ngược 
lại với các bản Chú Giải. Thậm chí họ còn lập đi lập 
lại những điều ngớ ngẩn của họ khi nói rằng sắc (rũpa) 
đang hiện hữu là sắc chế định (pannatta). Chú giải 
Thanh Tịnh Đạo và Dĩgha đã bác bỏ khái niệm sai lầm 
về pannatta này. Và thậm chí trong Chú giải 
Mahãvagga điều này còn được làm cho sáng tỏ một 
cách thuyết phục hơn. 

Paccuppatthana hay sự thể hiện ở đây muốn nói 
tới sắc (rũpa) chứ không phải danh (nãma). Điều này 
ngầm ý muốn nói tới sắc uẩn (rũpakkhandha) và hoàn 
toàn chưa nhắc tới danh, sắc hay thân dễ thấy hơn 
danh. Thực sự nó là đối tượng để minh sát trí quán. 
Nói cách khác, đặc tính của sự cảm giác chính là sự 
thể hiện (paccuppatthana). sắc là một sự thực hay 
thực tại tuyệt đối và là pháp chân đế (paramattha). Nó 
thực sự hiện hữu và được phản chiếu trong ‘trí’ chứ 
không phải là pháp chế định. 

Do đó, dù cho quán được thực hiện trên sắc hay 
danh, theo Vipassanã, nó phải được quán cùng với 
những đặc tính và nhiệm vụ của nó, cũng như với sự 
thể hiện và nhân gần của nó, nếu có thể được. Đen đây, 





174 


Mahasi Sayadaiv 


câu hỏi có thế phát sanh là khỉ một người đang quán 
“khỉ đi tuệ tri (tôi) đi” (gacchanto vã gacchãmĩtỉ), 
thực sự cái gì được quán? Câu trả lời là Gió hay 
Phong Đại (vãyodhãtu) là cái được quán. Phong đại 
đuợc nhận biết nhu thế nào? Neu quán trên bản chất 
của Sắc và Danh ở từng sát-na sanh khởi của chúng, 
hành giả sẽ thấy chúng xuất hiện trong những đặc tính 
riêng của chúng, trong nhiệm vụ của chúng, và trong 
cách chúng đang hiện hữu — paccuppatthãna (tức 
trong sự thể hiện của chúng). Chẳng hạn, nhìn vào tia 
chớp xuất hiện trên bầu trời, dấu hiệu phóng điện của 
nó rất rõ ràng. Đặc tính này là thực chất của tia chóp. 
Thực chất tia chóp chỉ là ánh sáng chói lòa. Tia (sáng) 
đuợc phát ra là ánh sáng hay điện tích đuợc phóng ra 
chứ không có gì khác. Và một nguời nhìn thấy nó ngay 
lúc nó lóe lên, sẽ biết đuợc tia chóp sáng ấy là gì. Đây 
là biết đặc tính của nó. 

Vào lúc ánh sáng lóe lên, bóng tối biến mất. Cái 
khiến xua tan bóng tối đuợc gọi là ‘nhiệm vụ’ của tia 
chóp. Nguời đang quan sát khi tia chóp xuất hiện, sẽ 
biết đuợc sự biến mất của bóng tối. Cũng vậy, nguời 
đang quan sát vào lúc ánh sáng xảy ra, sẽ biết rõ bản 
chất của dòng điện đuợc phóng ra. Hình dạng; sự xuất 
hiện của nó dù những tia chóp ấy mờ hay sáng rõ, 
thuộc loại cực lớn hay tròn, hay dài hay ngắn, v.v... 
cũng sẽ đuợc tiết lộ. Đây là bản chất của tia chóp về 
mọi mức độ đuợc phản chiếu trong tâm hay ‘trí’ của 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 175 


người đang quan sát tia chớp khi nó lóe lên. Đây là ví 
dụ. Trong thực tế, nó không thể được nói là pháp chân 
đế (paramattha). 

Theo cách tương tự, nếu phong đại được quán 
vào lúc nó xuất hiện, yếu tố gió này sẽ được nhận biết 
qua những đặc tính của nó. Và nhiệm vụ cũng như sự 
thể hiện của nó cũng sẽ được nhận biết. Bản chất của 
phong đại là chất gió. Do đó nó có thể đẩy, hay nói 
theo cách nói thông thường, nó sẽ tạo ra sự cứng. Neu 
bạn duỗi tay ra, bạn sẽ thấy được sự cứng này. Mặc 
dù, xét về mức độ cứng, không có sự cứng nào được 
cảm nhận một cách rõ rệt, nhưng bạn vẫn phải nói nó 
ít cứng hơn hoặc cứng nhiều hơn, tùy theo từng trường 
hợp. Neu mức độ cứng giảm bớt, bạn sẽ nói nó đã dịu 
bớt đi một chút. 

Lấy một ví dụ khác là kéo ba sợi dây. Một trong 
ba sợi ấy được kéo thật căng, sợi thứ hai có thể kéo 
hơi căng một chút, và sợi thứ ba kéo chùng lại. Sợi dây 
thứ nhất so với hai sợi kia rõ ràng là căng nhất. Sợi thứ 
hai, nếu so với sợi thứ nhất có thể nói là ít căng hơn. 
Nhưng nếu so với sợi thứ ba, nó được xem là căng 
cứng. Như vậy nếu sợi thứ hai là sợi dây duy nhất, nó 
sẽ được xem là sợ dây căng và cứng. 

Lực đẩy, sự cứng, sự căng hay chùng là những 
đặc tính của phong đại (vãyodhãtu). Từ “lực đẩy” là 





176 


Mahasi Sayadaiv 


cách dùng theo nghĩa văn chưcmg. Còn “cứng” là cách 
dùng thông thường. Phong đại có khả năng chuyển 
động hay nói cách khác nó có lực đẩy. Chính phong 
đại đẩy chúng ta tới trước. 

Điều này cũng có thể được so sánh với chiếc xe 
và con bò. Chiếc xe tự nó không có khả năng cơ động. 
Chỉ có con bò di chuyển. Khi con bò di chuyển, chiếc 
xe di chuyển. Chính con bò đã làm cho chiếc xe di 
chuyển. Phong đại tự bản chất của nó đã có khả năng 
cơ động, hay chất gió tự nó luôn luôn chuyển động. 
Neu yếu tố gió này thổi hay chạm vào bất cứ vật gì, 
vật ấy sẽ chuyển động. Chính gió làm cho lá cây hay 
bụi lay động hoặc thay đổi vị trí của chúng và làm lắc 
lư những những cành cây hoặc những cây đang đứng. 
Vì vậy, nếu bạn co hay duỗi (tay, chân) và ghi nhận 
như “co”, hay “duỗi” bạn sẽ để ý thấy bản chất của sự 
chuyển động này. Neu bạn co hay duỗi những ngón 
tay của bạn cũng vậy, bạn sẽ thấy rõ sự chuyển động 
của nó. Đây là nhiệm vụ chuyển động (samudirana) 
của phong đại. Tương tự, trong khi quán: “đi”, “dở”, 
“bước”, “đạp”, bạn sẽ để ý thấy sự hoạt động của thân 
hay những đặc tính của phong đại nơi chân đang 
chuyển động một cách chậm rãi và tuần tự. Bạn có thể 
gọi nó là nhiệm vụ chuyển động của phong đại. Sự thể 
hiện (paccuppanna) chính là cái đặc tính đã được hiển 
lộ sau khi một vật trở thảnh đối tượng hay biết của trí 
hay tâm ghi nhận. Khi nó thể hiện nhu vậy, nó được 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 177 


nhận biết một cách chính xác. Trí phản ánh này không 
phải là cái trí biết giống như pannatta (chế định) , 
những khái niệm sai lầm. Nó được gọi là 
“paccuppatthãna” (sự thể hiện), vốn là pháp chân đế 
(paramattha). 

Ghi Nhớ : “Vãyodhãtu đẩy và mang về phía trước, đến 
chỗ nó muốn đến theo khuynh hướng của nó; ‘Này các 
Tỳ-kheo, đây là điều các ngươi cần phải biết và ghi 
nhận khi bảnh thiền quán.’” 

Sự giải thích trên mô tả cách Phong Đại phải 
được biết theo đặc tính, nhiệm vụ của nó, còn sự thể 
hiện và nhân gần, vì không quan trọng lắm, nên không 
được bao gồm trong bài kệ. Phong đại trong thân có 
thể được quán tại bất cứ nơi nào nó thể hiện, song điều 
quan trọng là phải biết (tuệ tri) nó cùng với ba yếu tố 
— đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện. Neu một trong ba 
yếu tố này được tuệ tri, người bảnh thiền được nói là 
đã nhận thức đúng. 

Hiện tượng phong đại xuất hiện ở bất kỳ nơi 
đâu trên toàn thân đều có thể được quán. Bất kỳ sắc 
nào thuộc Sắc Chân Đe (paramattha) — đất (pathavĩ), 
hay nước (ãpo), hay lửa (tejo) hay gió (vãyo) hoặc bất 
kỳ cảm thọ nào liên hệ đến sắc, cũng đều có thể được 
quán. 





178 


Mahasi Sayadaiv 


Sự thể hiện của bất kỳ sắc nào trong lúc đó đều 
có thể được quán. Có thể nói, quán bất kỳ danh và sắc 
nào dễ thấy nhất ở sát na nó sanh khởi đều đúng cả. 
Sở dĩ tôi nhấn mạnh trên những điểm này là để cho 
quý vị xua tan những hoài nghi ở cái ngã ba đường 
này, trước khi quý vị tiến đến giai đoạn minh sát. Quý 
vị vừa học về phương pháp, và tôi sẽ cố gắng giải thích 
đi giải thích lại nhiều lần để quý vị có thể xua tan hoài 
nghi và đạt được những tiến bộ trong thiền. 

về đề tài Phong Đại này tôi đã giải thích tương 
đối khá kỹ đủ để giúp quý vị hiểu. Bây giờ, Tôi sẽ tiếp 
tục giải thích về Danh (nãma) và trích dẫn một số ví 
dụ liên quan đến nó. 

“Ammmana vi jãnanaỉakkhanam vinnãnam” 
tâm biết (the knowỉng mind) có nhiệm vụ hay biết cảnh 
(đối tượng giác quan) hay cảm thọ. Tâm hay ý chỉ xuất 
phát từ sự tiếp xúc với cảnh. Do đó, nếu tâm được 
quán mồi lần nó sanh, người hành thiền sẽ biết rằng 
tâm đang nhận ra được cảm thọ xuất hiện. Khi cái thấy 
xảy ra, cảnh sắc sẽ được biết qua tâm. Điều này cũng 
xảy ra như vậy, nếu một âm thanh được nghe. Tâm 
chảy qua lỗ tai, giác quan từ đây âm thanh đi vào hay 
từ đây âm thanh được nghe. Neu có một mùi, mùi sẽ 
được cảm nhận và tâm đi đến chỗ mùi ấy, v.v... Nói 
chung khi có bất kỳ một đối tượng của giác quan nào 
xuất hiện, tâm lập tức chăm chú vào đó. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 179 


Trong trường hợp của sự “tưởng tượng” điều này thể 
hiện rõ ràng hơn. Từ nơi bạn đang ở, Monyvva chẳng 
hạn, nếu bạn tưởng tượng hay nghĩ về ngôi chùa 
Mahãmyatmuni ở Mandalay, khi ấy bức tranh toàn thể 
về ngôi chùa sẽ đến trong tâm bạn. Neu bạn nghĩ về 
những ngọn Núi Sagaing và cây cầu Ava, nó liền xuất 
hiện trong con mắt tâm của bạn. Đó là lý do người ta 
nói rằng tâm đi đến chỗ cảnh nằm. 

Lập lại: 

“Tâm có khuynh hướng tự nhiên là biết cảm thọ. 

Nó có khả năng dẫn dắt hay chỉ dẫn như một nhà lãnh 
đạo. ” 

Một người có những phẩm chất lãnh đạo là 
người có khả năng dẫn dắt mọi người hay có khuynh 
hướng tự nhiên lãnh đạo mọi người. Có thể nói bất cứ 
một công việc gì đòi hỏi phải được thực hiện bởi một 
nhóm người, đều cần phải có một người lãnh đạo. 
Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, luôn luôn phải có 
một người lãnh đạo để hướng dẫn cho mọi người biết 
họ cần phải làm gì. Ngay cả trong nghề nông, người 
lãnh đạo nhóm cũng đòi hỏi phải có. Những người còn 
lại chỉ việc làm theo những gì người lãnh đạo làm và 
hướng dẫn. Tương tự, tâm đi đến đối tượng của sự cảm 
giác và có được sự hay biết. Tâm này được theo sau 





Mahasi Sayadaiv 


bởi các tâm sở thích hợp (cetasikas). Xin dẫn chứng 
ra đây một ví dụ sinh động, lấy trường hợp của việc 
“thấy” một đối tượng. Sau khi thấy đối tượng, cảm thọ 
phát sanh. Neu đó là một cảnh khả ái, tham (lobha) sẵn 
sàng theo sau. Neu đối tượng được thấy là không vừa 
lòng hay đáng ghét, sân (dosa) sẽ phát sanh. Neu một 
người hay vật đáng tôn kính được thấy, niềm tin và 
lòng tốt sẽ xảy ra. Neu có một cái gì đó đáng hãnh diện 
về, ngã mạn (mãna) phát sanh. Cũng vậy, hỏn xẻn và 
ghen tỵ sẽ phát sanh nếu cảm giác dính mắc vào vật gì 
xuất hiện hay nếu cảm giác chua xót, đố kỵ với một 
người nào có mặt. Chính vì lí do này mà tâm được ví 
giống như một nhả lãnh đạo. Các tâm sở (cetasikas) 
theo sát sau tâm, cái vốn làm công việc lãnh đạo. Mồi 
lần tâm được quán, bạn sẽ biết những gì thích hợp theo 
sau. Neu tâm không được quán và ghi nhận đúng, 
tham và sân có thể phát sanh. Vai trò lãnh đạo vốn 
được xem là Nhiệm Vụ của tâm này, chỉ được biết trực 
tiếp qua thiền quán. Neu một hành giả duy trì liên tục 
công việc quán của mình mỗi lần tâm xuất hiện, các 
tâm sở thích họp theo sau sẽ được thấy một cách rõ 
ràng là có liên kết với tâm đã khởi sanh ấy. Trong khi 
ghi nhận như “phồng” và “xẹp”, và “ngồi”, hoặc 
“chạm ”, tâm tưởng tượng có thể xuất hiện và khi bạn 
ghi nhận là “tưởng tượng”, bạn sẽ biết những gì đang 
theo sát sau nó. Lúc đó bạn sẽ nhận ra chuỗi những 
tâm sở đang diễn ra rất sinh động, một cái gì đó giống 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 181 


như một xâu chuỗi hột, hột này di chuyển nối tiếp theo 
sau hột kia một cách nhanh chóng. Lúc mới hành 
thiền, tâm đôi khi phóng hết chỗ này đến chỗ kia hoặc 
nhảy từ nơi này đến nơi khác. Những điều đang xảy ra 
này ngay cả đứa bé mười, mười một tuổi cũng có thể 
biết rõ, nếu chúng quán và ghi nhận sự sanh khởi có 
tính hiện tượng của tâm. Bởi thế, người lớn rất dễ nhận 
ra chúng. Những đứa bé này thực sự là phi thường, 
thời Đức Phật từng có những đứa bé trở thảnh Thánh 
A-la-hán lúc mới có bảy tuổi. Có những đứa bé có thể 
kể lại vanh vách chuỗi sự kiện đã xảy ra trong tâm 
chúng. Những chuyện đã xảy ra trong tâm lập đi lập 
lại nhiều lần có thể cũng sẽ được quan niệm là đang 
xảy ra. Nó có thể xuất hiện liên tục, nhưng nó sẽ chấm 
dứt khi tâm quán với chánh niệm hoạt động, ở đây 
hoài nghi có thể phát sanh là liệu những điều xảy ra 
trong tâm này sẽ có lúc dừng lại. Cách trong đó tâm 
khởi lên đơn độc và không ngừng này được nói đến 
trong Pháp Cú như sau: 

“Dũramgamam ekacaram, 
asarĩrani guhãsayani; 
ye cittamsamyamessanti, 
mokkhanti mãrabandhanã.” 

"Chạy xa, sống một mình, 

Không thân, ẩn hang sâu 
Ai điều phục được tâm, 





182 


Mahasi Sayadaiv 


Thoát khỏi Ma trói buộc" 

Có nghĩa rằng tâm thường lang thang đến 
những nơi xa xôi. Dù quãng đường có xa đến bao 
nhiêu, nếu bạn chỉ cần nghĩ tới nơi ấy, tâm sẽ nhanh 
chóng đi đến đó hoàn toàn với sự tưởng tượng. Chẳng 
hạn, bạn chỉ cần nghĩ đến Tháp Shwedagon (một ngôi 
tháp noi tiếng của của Miến Điện), chưa đầy một tích 
tắc tâm bạn sẽ có mặt ở đó ngay lập tức. Neu bạn để 
cho tâm hay ý nghĩ của bạn đến thăm nhiều nơi ở 
những vùng đất xa lạ mà bạn đã từng sống. Tâm sẽ 
đến nơi đó không cần phải dùng máy bay hay trả bất 
cứ phí tổn nào. Neu bạn tưởng tượng đến một nơi mà 
bạn chưa bao giờ sống ở đó trước đây, bạn có thể thất 
bại. Do đó, tâm có thể đi trệch hướng hay chơi đùa đến 
một nơi xa xăm nào đó, và nếu sự tình này xảy ra, tâm 
được xem như đi không đúng chỗ. Mỗi lần chỉ một 
tâm sanh và sanh lên đơn độc một mình. Nghĩa là khi 
tâm này có mặt các ý nghĩ khác hay tâm khác không 
thể đồng thời có mặt. Nó cũng giống như những hột 
trong xâu chuỗi sẽ rơi thảnh một hàng, hột này nối tiếp 
hột kia, vậy. Điều này có vẻ rất khó tin. Tâm sanh khởi 
lúc còn trẻ, không phải là một với tâm vừa sanh hay 
với tâm hiện đang sanh. Tuy nhiên, người ta có thể 
nghĩ nó là một chuỗi những tư duy sanh khởi liên tục. 
“Mỗi lần chỉ một tâm duy nhất sanh”. Điều này dường 
như chỉ được mọi người chấp nhận do đức tin, họ tin 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 183 


vì nó đã được Đức Phật thuyết giảng và được nói đến 
trong các bản Chú Giải và Dĩghas mà thôi. Neu như 
bạn muốn biết có phải mỗi lần chỉ một tâm duy nhất 
sanh hay không, bạn phải bảnh thiền và tự thấy cho 
chính mình. Quán tâm (cỉttãnupassanã) đã được Đức 
Phật dạy như sau: “Sarãgam vã cỉttam sarãgam 
cỉttamĩtỉ pajãnãtỉ.” (“tãm có tham biết tâm có 
tham ”), ... nếu bạn quán và ghi nhận tâm mỗi lần nó 
sanh khởi nhất định bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là một 
chuỗi gồm các tâm, tâm này nối tiếp theo tâm kia cực 
kỳ nhanh. Tâm thứ nhất xuất hiện sẽ liền biến mất và 
ngay lập tức được theo sau bởi một tâm khác. Có thể 
nói nó vụt xuất hiện và vụt biến mất với gia tốc cực 
lớn. Khoảnh khắc một sự tưởng tượng hay một ý nghĩ 
sanh khởi được ghi nhận, nó bất ngờ biến mất hay trở 
thành không. Bạn sẽ tự thấy điều này nếu bạn quán và 
ghi nhận tâm ngay trong hiện tại. Mặc dù sự xuất hiện 
của tâm đầu tiên biến mất, tâm khác liền xuất hiện và 
thay thế vào chỗ của tâm trước đã diệt ấy. Nó sanh 
khởi và biến mất với một tiến trình không bao giờ 
chấm dứt - ad iníinitum (vô cùng, vô tận...). 

Tâm thường khởi lên đơn độc ấy vốn không có 
thực chất, chỉ có Sắc (rũpa) là vật chất. Đó là lí do vì 
sao người ta có thể chỉ ra sắc ở đâu. Nó có thể được 
sờ chạm, hay nắm bắt, hay trói cột, hay giam giữ trong 
một căn phòng. Tâm không có thực chất hay vật chất 
như vậy. Vì thế rất khó để chỉ được tâm ở đâu hay tâm 





184 


Mahasi Sayadaiv 


ẩn náu ở đâu. Chúng ta chỉ có thể nói rằng “Sự hay 
biết hay cái biết cảm thọ là tâm.” Khi đuợc hỏi tâm 
đuợc tìm thấy ở đâu chúng ta rất khó giải thích. Nó 
không thể chỉ ra đuợc. 

Tất nhiên, những gì đuợc xác định là khi cái 
“thấy” xảy ra, nó xảy ra hay đuợc phản ánh nơi con 
mắt. Khi một âm thanh đuợc nghe, cái “nghe” xảy ra 
ở tai. Khi ngửi, mùi đi qua mũi. Khi ăn, vị đuơc cảm 
giác trên luỡi. Khi một cái gì đó đuợc xúc chạm, nó 
đuợc cảm giác hay biết ngay tại cái điểm tiếp xúc ấy, 
chẳng hạn khi đầu đụng vào đâu đó, cảm giác đụng 
xuất phát từ đầu. Vì vậy, năm căn hay giác quan này 
đuợc biết một cách chính xác. Trong khi tâm tuởng 
tuợng, hay “dự định”, thì không thể biết rõ nó sanh lên 
ở đâu đuợc. Tuy nhiên, các nhà Chú Giải nói rằng nó 
sanh lên từ đáy của trái tim gọi là “Hadayavatthu, sẳc 
Ỷ Vật Có thể nói tâm nuơng sắc chất của trái tim vốn 
cũng chỉ là qủa tim để sanh khởi. 

Các bác sỹ Tây y có sự giả định riêng của họ. 
Họ cho rằng tâm khởi lên ở não bộ, cơ quan thần kinh 
là trung tâm của cảm giác và suy nghĩ. Neu quan điểm 
này đuợc suy gẫm, sẽ có lý do để nghĩ rằng tâm khởi 
lên trong đầu. Tuy nhiên, điều này không có gì chắc 
chắn, vì rất khó để nói rằng tâm chỉ khởi lên trong đầu 
nhu vậy. Trong bất kỳ truờng họp nào, khi có sự sợ 
hãi thì sự phập phồng của tim hay nói khác hơn nhịp 
đập của tim trở nên nhanh hơn. Khi một điều gì đó 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 185 


khiến bạn lo lắng hay hối tiếc, người ta thường nói nỗi 
đau ấy được cảm giác nơi trái tim. Từ những gì đang 
xảy ra này, các tác giả của bộ Dĩgha đã ủng hộ quan 
niệm được nêu ra ở Chú Giải (trải tim là căn cứ phát 
sanh ra các tư duy, dự định,...), Neu sự tình là vậy, 
ắt hẳn phải có một sự biện minh nào đó cho việc chấp 
nhận quan điểm cho rằng sự sanh khởi của những tư 
duy trước tiên phải xảy ra ở trái tim. 

Tuy nhiên, vẫn không dễ để xác định tâm xuất 
phát ở đâu hay sanh khởi ở đâu. Mặc dù tâm có thể 
được thể hiện ra, nhưng thấy được nó một cách sinh 
động là điều khó vì tâm không phải là vật chất có thể 
sờ chạm được. Tâm không thể bị nắm bắt. Nó không 
thể bị trói cột bằng dây và cũng không ai có thể giam 
giữ hay kiểm soát nó được. 

Neu việc quán được thực hiện trên tâm ngay 
sát-na nó sanh khởi, và nếu tâm thường xuyên được 
đặt dưới sự cảnh giác, kinh nói rằng người ta có thể 
thoát khỏi những trói buộc của phiền não. Phiền não 
(kilesa) thường được gọi là Ma (Mara). Mara có nghĩa 
là Kẻ Sát Nhân hay Đồ Tể. Do phiền não có mặt, hiện 
hữu mới hay sự tái sanh xẩy ra. Trong mỗi kiếp sống 
cái chết là điều tất yếu phải xảy ra. Điều này có nghĩa 
rằng các hữu tình chúng sanh bị giết chết bởi chính 
phiền não. Vì thế mà kinh nói rằng người ta có thể 
thoát khỏi những trói buộc của phiền não hay thoát 
khỏi Kẻ Sát Nhân. Neu bạn muốn thoát khỏi sự nắm 





186 


Mahasi Sayadaiv 


giữ của phiền não, bạn phải bảo trọng Tâm. Tâm 
không thể bị trói cột với sợi dây. Mà tâm phải được 
quán và ghi nhận với chánh niệm. 

Khái niệm này có vẻ phù họp với những gì đã 
được nói “Cần phải biết (tuệ tri) đặc tỉnh, nhiệm vụ 
và sự thể hiện Một chuỗi tâm tương tục liên kết với 
(tâm) đầu tiên khởi lên có thể xảy ra một cách liên tu 
và bất tận. Liên quan đến điều này, những gì cần phải 
được tuệ tri, đó là tâm sanh khởi liên kết với những ý 
nghĩ đã sanh hay những tâm đi trước nó. Điều này 
được người hành thiền biết (tuệ tri) rõ với minh sát trí 
của mình. Không cần phải học ở sách vở. Chỉ cần quán 
tâm mỗi khi nó sanh khởi. Tâm sanh đơn độc và tách 
biệt nhau. Sự thực này sẽ được tự thân mỗi người 
chứng nghiệm. Người hành thiền lúc đó hiểu rằng cái 
chết sẽ xảy ra trong mỗi kiếp sống. Sự thụ thai trong 
tử cung của người mẹ và sự tái sanh xảy ra trong mồi 
kiếp sống mới, và tiến trình có tính hiện tượng thực 
thụ này sẽ được người hành thiền hiểu rõ. 

Có thể giải thích sự việc theo cách này. Neu 
tâm được nhận biết ngay sát na nó xảy ra, sự ý thức 
của tâm sẽ được thấy là đang biến mất. Neu trạng thái 
biến mất này được tuệ tri với minh sát trí người hành 
thiền sẽ nhận thức được rằng: “Suy cho cùng chết có 
nghĩa là sự biến mất hay sự diệt mất của loại tâm ý 
thức đó ở sát-na cuối cùng trước khi chết mà thôi.” 
Tâm sanh khởi nối tiếp nhau, hết tâm này đến tâm 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 187 


khác, trong một chuỗi tương tục, và khi điều này được 
tuệ tri, người hành thiền sẽ hiểu rằng “sự diệt của tâm 
hiện tại chỉ để tạo điều kiện (làm duyên) cho một tâm 
mới trong một (hình thức) tái sanh khác, và nó không 
là gì ngoài sự hiện hữu mới.” Trí hiểu biết này là sự 
chứng nghiệm cá nhân về Chết - cuti, và Tái Sanh - 
patisandhi. 

Neu một người thực sự nhận thức được chết và 
tái sanh như đã nói ở trên, họ sẽ đoạn trừ được thường 
kiến (sassataditthi), loại tà kiến cho rằng cái ngã (atta) 
hay thực thể sống là vĩnh hằng. 

Trong thực tế, tâm sanh lên rồi diệt ngay lập 
tức. Tâm khởi lên trong kiếp sống mới tương tự như 
sự ý thức (sự hay biết) của tâm sanh khởi mới lại liên 
tục trong tiến trình thiền quán vậy. Tâm từ kiếp sống 
quá khứ không truyền sang kiếp sống hiện tại; và tâm 
đang sanh khởi ở kiếp sống hiện tại cũng không đi qua 
kiếp kế. Một người hành thiền nhận ra sự thực này sẽ 
loại trừ được tà kiến gọi là Thường Kiến, kiến chấp 
cho rằng thực thể sống hay “cái ta” đã được truyền 
sang kiếp sống mới trong tính toàn vẹn của nó, và sẽ 
tiếp tục cư trú trong một cái thân mới. Còn về Đoạn 
Kiến (ucchedaditthi), đó là niềm tin cho rằng “Không 
có gì còn lại sau khi chết. Neu thân xác này đem hỏa 
thiêu, nó sẽ hóa ra tro bụi và trở thảnh phân bón. Cái 
gọi là kiếp sống mới hay kiếp lai sanh hoàn toàn không 
có.” Quan niệm sai lầm này được gọi là Đoạn Kiến. 





188 


Mahasi Sayadaiv 


Trong thực tế, khi cái chết xảy ra trong một kiếp sống, 
tâm thức vẫn tiếp tục không gián đoạn như khi người 
ta còn sống, với điều kiện là các phiền não chưa bị 
tuyệt diệt. Đối với một người vẫn chưa giải thoát khỏi 
các phiền não, tâm tác động vào một cảm thọ. Lúc sắp 
chết, cảm thọ nổi lên sẽ luôn luôn được ghi nhớ, và 
không bao giờ bị quên hay xóa nhòa đi. Nó sẽ được 
tâm ngẫm nghĩ đến không ngừng. Do đó, bên bờ ranh 
cõi chết, một hành động (nghiệp) mà một người đã làm 
trong lúc sanh tiền, sẽ xuất hiện trong con mắt tâm của 
nó, và trong khi đang suy gẫm về hành nghiệp này, 
sức mạnh của ý thức trở nên yếu dần, yếu dần và mờ 
nhạt cho đến khi nó chạm tới điểm chấm dứt. Khoảnh 
khắc tâm ý thức cuối cùng này diệt, thức mới liền sanh 
cùng với kiếp sống mới. Tiến trình này là những gì 
chúng ta gọi là sự xuất hiện của một kiếp sống mới sau 
cái chết của một người trong kiếp hiện tại của họ. Nói 
khác hơn, có thể nói rằng ở khoảnh khắc này một 
người hay một vị thiên hay một con vật,... đi vào hiện 
hữu hay được sanh ra. Neu điều này được nhận thức 
một cách rõ ràng và hiểu đúng như vừa nói, một người 
có thể được bảo là đã thoát khỏi “Đoạn Kiến”, kiến 
chấp cho rằng dòng tưong tục sống sẽ chấm dứt hay 
kiếp sống ấy hoàn toàn bị hủy diệt sau khi chết. Như 
vậy tri kiến hiểu biết về sự thực này rất có giá trị. 

Neu tâm được quán khi nó đang xảy ra, người 
hành thiền có thể biết được tâm cùng với các đặc tính 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 189 


của nó, hay biết cảm thọ đặc trưng của nó. Người hành 
thiền cũng có thể biết được tâm một cách tách bạch 
theo nhiệm vụ, vốn là khả năng dẫn đầu của nó, và 
theo sự thể hiện (paccuppatthãna), vốn sanh khởi 
không ngừng và liên kết với tâm đi trước nó một cách 
liên tục. Neu tâm có thể được biết cùng với các đặc 
tính, nhiệm vụ, sự thể hiện của nó như vậy, hiển nhiên 
phần còn lại của các danh uẩn gọi là nãma khandha 
cũng sẽ được biết khi tất cả chúng được quán ngay 
khoảnh khắc sanh khởi của chúng. Trên đây tôi chỉ 
giải thích về quán tâm một cách tóm tắt để rút ngắn 
thời gian trích dẫn về Phong Đại (vãyodhãtu) trong số 
bốn đại của thân, với đặc tính, nhiệm vụ và sự thể hiện 
của nó, như một ví dụ để giúp quý vị có thể nếm được 
chút hương vị của Pháp. Những minh họa ở trên được 
giải thích trong Trường Bộ (Dĩgha Nikãya), các bản 
Chú Giải, Tương ưng Bộ (Samyutta Nikãya), ... và 
do đó không ai có thể bắt bẻ được. 

Đen đây có lẽ cũng đã khá rõ để quí vị biết 
những gì được đòi hỏi phải tuệ tri trong thiền minh sát. 
Vì vậy, nếu tất cả mọi hoạt động của thân được quán 
thì điều đó có nghĩa là sự thực bảnh Thân Quán Niệm 
Xứ. Nó củng cố cho trí hiểu biết về tính khả thi của 
phương pháp quán, như trong hành động đi biết “đi”, 
“dở”, “bước”, “đạp”. Tôi chắc rằng sẽ không có chỗ 
cho sự hoài nghi ở đây. Vì thế, từ lúc cánh cửa được 
mở ra và hoài nghi đã được xua tan, con đường đi đến 





Mahasi Sayadaiv 


190 


Niết Bàn được dọn sạch. Bây giờ vấn đề còn lại cho 
bạn chỉ là hành thiền nữa mà thôi. Chúng ta hãy đọc 
lại phương châm sau: 

Gò mối là thân vật chất; Tưởng tượng - Khói; Ngọn 
Lửa đang cháy - Hành Động hay sự Thực Hiện; Người 
Thầy - Đức Phật; Học Trò - Hành Giả. 

Lưỡi Xẻng là Kiến Thức; Đào - Tinh Tấn; Then Cửa 
-Vô Minh; Con Cóc - Sân Hận; và Ngã Ba Đường — 
Hoài Nghi. 


CÁI LỌC NƯỚC 


Cuối cùng là triền cái (nỉvarana) được nói 
giống như cái Lọc Nước. Trưởng Lão Kumãrakassapa 
đặt câu hỏi: “kim cingavarim” - “cái lọc nước” có 
nghĩa là gì? Câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi này 
như sau: 

“cingavarantiko bhikkhu pancanettam nivaranam 
adhivacanam. ” 

“Này Tỳ Kheo! Tên gọi ‘cải lọc nước ’ là đế chỉ 
cho năm triền cái. ” Cái lọc nước thường được dùng ở 
thời xa xưa, mặc dù ngày nay không ai dùng nó nữa. 
Cái lọc nước ở đây là một miếng gạc hay miếng lưới 
mịn và chất lỏng được đổ qua miếng lưới đó để lọc 
sạch những tạp chất. Thời xưa, nếu người ta cần xà- 
phòng giặt áo quần họ phải hòa tan chất xà phòng, có 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 191 


dạng như cát, trong nước và lược cái chất lỏng giống 
như xà-phòng ấy để lấy những hạt xà-phòng tinh tế 
còn lại. Miếng lưới có những lồ nhỏ li ti cho phép nước 
chảy qua một cách dễ dàng. 

Theo cách tương tự, một người bị lúng túng 
trong năm triền cái (nivaranas), những chướng ngại 
cho một đời sống tâm linh thảnh công, đó là dục tham, 
sân hận, hôn trầm - thụy miên, trạo cử - hối hận, và 
hoài nghi, sẽ không một thiện pháp nào ở lại với người 
ấy hoặc chí ít không thiện pháp nào còn nguyên vẹn. 
Nó cũng giống như nước phải chảy qua một cái lọc 
nước vậy. Cũng vậy, mọi thiện nghiệp sẽ bị chảy qua 
một cái lọc, đặc biệt là những thiện pháp thuộc thiền 
định và thiền tuệ, khiến cho chúng bị tắc ngẽn lại. Tuy 
nhiên những phước thiện bố thí và trì giới vẫn tồn tại. 
Phước thiện bố thí sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự có 
mặt của các triền cái bằng bất cứ cách nào. Và giới 
cũng sẽ không mất đi những tính chất cao quý của nó. 
Lý do là vì, nếu không phạm vào những điều xấu bằng 
thân hoặc bằng lời nói, những đức của giới sẽ không 
bị hủy diệt. Sự tưởng tượng có thể vẫn cứ tung hoành 
với những ý nghĩ tham dục và một cảm giác sân hận, 
ác ý vẫn còn nguyên không sứt mẻ. Triền cái hoàn toàn 
không thể ngăn được những phước thiện bố thí và giữ 
giới. Tuy nhiên, thực ra mà nói các triền cái chỉ có thể 
cản trở những phước thiện xuất phát từ định và tuệ. 





192 


Mahasi Sayadaiv 


Neu những cảm thọ liên hệ đến dục lạc được 
nghĩ đến, những phước thiện của định (samãdhi) 
không thể thành tựu nhờ quán được. Neu những ước 
muốn phàm tục như mong ước được giàu sang, được 
sống thọ, hay thuận lợi trong các công việc làm ăn 
buôn bán, ... khởi lên trong tâm, quán minh sát sẽ 
không đạt được chút tiến bộ nào cả. Những ước muốn 
và dính mắc vào các dục trần như vậy là những 
chướng ngại (triền cái) sẽ ngăn cản việc thực hiện các 
phước thiện tu tập (định và minh sát). 

Triền cái (nivarana), những chướng ngại đối 
với tiến bộ của thiền minh sát, được so sánh với cái 
lọc nước xà phòng. Neu ước muốn nhục dục 
(kãmachanda — dục dục cái) được phép thịnh hành 
hay nuôi dưỡng, không thành công nào có thể được 
thành tựu trong pháp hành thiền. Trong tiến trình thiền 
quán, lúc hành giả đang ghi nhận các hiện tượng như 
“phồng”, “xẹp”, “ngồi”, “chạm”, tâm rất thường 
phóng đi. Liên quan đến sự việc này, Đức Phật đã đưa 
ra một ví dụ rất ấn tượng khi so sánh tâm với một con 
cá bị quăng ra khỏi nước. 

NƯỚC VÀCÁ—NGŨDỤC VÀ TÂM 

Ví như con cá sống và tìm được sự an vui trong nước 
như thế nào, tâm con người cũng sống và tìm được sự 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 193 


hưởng thụ trong các dục lạc như vậy. Con người luôn 
luôn suy nghĩ và trù tính cách làm thế nào để họ có thể 
kiếm sống và thực hiện những phận sự của họ trong 
lĩnh vực hoạt động xã hội. Những hoạt động bằng thân 
và bằng tâm này được thúc đẩy bởi những khát vọng 
của con người. Đó là lý do vì sao kãma guna — ngũ 
dục, được nói là nơi an trú của tâm con người. Neu 
tâm bị đưa ra khỏi nơi cư trú ngũ dục của nó, nó cũng 
chẳng khác gì con cá bị quăng ra khỏi nước và vứt bỏ 
trên đất khô vậy. Đức Phật đã thuyết về ẩn dụ này dưới 
hình thức một bài kệ. Nó được xem là một bài kệ hoàn 
hảo, nhưng nếu bạn có được kinh nghiệm trong việc 
hành thiền hình ảnh này sẽ trở nên rõ ràng hon. 


Vãrijova thale khitto, 
okamokata-ubbhato; 
pariphandatidam cittarn, 
mãradheyyam pahãtave. 

Như cá quăng trên bờ 
Vứt ra ngoài thủ giới, 
Tâm này vùng vẫy mạnh 
Hãy đoạn thế lực Ma 

íiP^,lt7KỶt, 

íiiẼHỊÌ# 

Như ngư ly thủy tê 

Đầu ư lục địa thượng 

Dĩ thử chiến lật tâm 

Bãi thoát ma cảnh giới 

PC 34 











194 


Mahasi Sayadaiv 


Trong ngôn ngữ mộc mạc, câu kệ Pãli trên có nghĩa 
rằng “Một con cá mà von nhà của nó là nước, nếu bắt 
nó ra khỏi nơi sinh sống của nó và ném trên đất khô, 
sẽ run ray và vẫy vùng như thế nó đã bị đả thương gần 
chết, và chỉ khát khao được trở về ngôi nhà nước của 
nó. 

Trong nhân tính của một con người sẽ chỉ tìm 
thấy Khổ Đe (dukkha-sacca), tức năm uẩn, đó là, sắc 
(rũpa), thọ (vedanã), tưởng (sannã), hành (sahkhãra) 
và thức (vihnãna) vốn nằm trong cảnh giới của phiền 
não ma (mãra kilesas). Do những phiền não này mà 
sự hiện hữu có mặt. Nói cách khác, sự chết xảy ra là 
do sự có mặt của các danh và sắc uẩn này. Không có 
chúng sẽ không có cái chết nào xảy ra. Do đó, các uẩn 
nằm trong lãnh vực hay quyền lực của kẻ Sát Nhân 
Lớn thường gọi là Phiền Não này (Kiỉesa). Tất cả danh 
và sắc đều nằm trong tay của tên Sát Nhân này, vì thế 
chúng buộc phải đối diện với già, bệnh, chết dù chúng 
được sanh ra trong cõi người, hay trong cõi chư thiên 
hoặc phạm thiên. Bạn và thân xác này của bạn chắc 
chắn không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của các phiền 
não. Vì thế để thoát khỏi số phận này những gì bạn 
cần phải làm là đưa tâm vào lãnh địa của thiền định và 
thiền minh sát. Nghĩa là bạn phải thực hành thiền định 
và thiền minh sát. Bạn phải thiền quán liên tục trên các 
hiện tượng “phồng”, “xẹp”, “ngồi”, “chạm”, 
V.V...VỚÌ sự tập trung cao nhất. Rồi bạn sẽ thấy tâm 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 195 


mình thường xuyên suy nghĩ đến các dục lạc như 
thường lệ. Điều này cũng giống như con cá đang lăn 
lộn, vặn vẹo, run rảy muốn trở lại với căn nhà nước 
của nó vậy. Cái tâm lăn lộn và không yên này phải 
được trừ khử bằng cách quán và ghi nhận liên tục 
nhằm ngăn không cho nó suy nghĩ. 

CÁC TRIỀN CÁI NÀY 
ĐƯỢC XUA TAN NHƯ THẾ NÀO 

'%hư đã nói “Pa jaha cingavaram ” — hãy vứt 
bỏ cái lọc nước ấy đi. Điều này muốn nói rằng “pa 
jaha pancanivarane - hãy loại bỏ năm triền cái. ” Các 
triền cái cần phải được ghi nhận liên tục trong tiến 
trình thiền quán, và loại bỏ chúng. Cách loại trừ ở đây 
là ghi nhận “phóng tâm ”, khi tâm phóng trở về nhả 
trong lúc đang quán “phồng”, “xẹp”, “ngồi”, 
“chạm Neu nhu tâm phóng đi và nghĩ đến những 
công việc thường ngày của bạn, ghi nhận “nghĩ đến”. 
Neu sự tưởng tượng xảy ra, ghi nhận là “tưởng tượng” 
và vứt bỏ nó. Đây là một phương pháp loại trừ các 
triền cái rất hiệu quả. 





Mahasi Sayadaĩv 


196 


Lại nữa, cảm giác thất vọng, sân hận — 
“vyãpãda : Sân” có thể xuất hiện hay phát sanh. 
Những cảm giác này cần phải được quán, ghi nhận và 
vứt bỏ. Tóm lại, nếu “hôn trầm — thụy miên (thina- 
middha) xuất hiện, chúng cũng phải được ghi nhận 
qua sự quán và rồi trừ diệt. Neu “trạo cử — hổi hận ” 
xảy ra, hãy xua tan chúng bằng cách quán và ghi nhận 
đúng như nó là. Neu “hoài nghi” nổi lên trong tâm với 
đủ loại tưởng tượng, hãy quán và ghi nhận chúng, và 
rồi loại trừ chúng. Hoài nghi này là tâm dao động hay 
hoài nghi xảy ra trong lúc bạn đang hành thiền quán. 


TÂM TỊNH (CTITA-VISUDDHI) 


Neu năm triền cái này được quán và loại trừ sau 
khi ghi nhận chúng, bạn sẽ đạt đến giai đoạn Tâm 
Tịnh, ở đây tâm trở nên thanh tịnh. Neu bạn thực sự 
có khuynh hướng muốn hành thiền để đạt đến đạo quả 
(magga-phaỉa), điều bắt buộc trước tiên là bạn phải có 
đầy đủ những phẩm chất của giới — đây được gọi là 
Thanh Tịnh Giới (sĩỉa visuddhi). Sau đó, bạn được đòi 
hỏi phải có sự Thanh Tịnh Tâm. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 197 

DANH - SẮC PHÂN líCH TRÍ 
XẢY RA NHƯ THẾ NÀO 

‘Khi bạn đạt đến giai đoạn minh sát trí này, ở 
mỗi lần quán và ghi nhận, Tâm vốn là sự hay biết về 
cảm thọ và đối tượng cảm thọ được biết một cách tách 
bạch. Trí phân biệt được giữa danh và sắc này gọi là 
Danh sắc Phân Tích Trí (nãma rũpa parỉccheda 
nãna). Cách tuệ tri Danh và sắc này đã được Đức Phật 
thuyết giảng và giải thích minh bạch trong ví dụ sau. 

Cần phải có một viên đá quý gọi là “mắt mèo”. 
Mắt mèo là một loại đá quý có màu hơi xanh lục và 
trong sáng như pha lê. Một số người thường đeo vào 
ngón tay chiếc nhẫn vàng gắn viên ngọc quý này như 
một món đồ trang sức. Trong những bài pháp của Đức 
Phật viên đá quý đã được gán cho một ý nghĩa rất lớn. 
Vì thế, ở đây tôi cũng sẽ đề cập đến viên đá nổi tiếng 
ấy. Lấy ví dụ, một viên ruby (đá hồng ngọc), loại đá 
quý có mầu đỏ sẫm, sản phẩm của mỏ đá Ruby vùng 
Mogok Miến Điện, nổi tiếng trên thế giới ngọc quý và 
mọi người ai cũng biết nó. Người ta dùi một lỗ nhỏ 
trên viên đá ruby bé tí ấy để xâu nó với các viên đá 
quý nhiều màu khác — như màu vàng, xanh, 
trắng,...bằng một sợi chỉ. Rồi đem đặt nó trên lòng 





198 


Mahasi Sayadaiv 


bàn tay của một người có mắt sáng để được khảo sát 
một cách tỉ mỉ. Neu quán sát kỹ lưỡng, người ấy sẽ 
biết rõ ràng và minh bạch rằng viên đá quý và sợi chỉ 
hoàn toàn tách biệt. Viên đá và sợi chỉ lúc đó được biết 
một cách tách bạch. Người ấy cũng sẽ thấy được sợi 
chỉ mà người ta luồn qua cái lỗ bé xíu của viên ngọc 
ấy. Theo cách tương tự, người hành thiền đang quán 
và ghi nhận cũng sẽ biết một cách tách bạch giữa sắc 
(rũpa), đối tượng của sự quán và tâm biết trong lúc ấy. 

Xin đưa ra đây một ví dụ: Khi bạn ghi nhận 
“phồng”, liệu bạn có không thấy sự cứng và chuyển 
động nơi bụng của bạn không? Cũng vậy, tâm quán, 
tâm ghi nhận và biết sự “phồng” của bụng, sẽ không 
trở nên rõ ràng sao? Chuyển động phồng lên của bụng 
cùng với cảm giác căng cứng là bản chất cố hữu của 
Sắc (rũpa), và tâm biết là danh (nãma). Tính chất căng 
cứng và sự chuyển động của bụng là sắc được ví giống 
như viên đá quý trong khi tâm ghi nhận và hay biết là 
Danh giống như sợi chỉ vậy. ở mỗi lần ghi nhận, tâm 
làm việc ghi nhận đi nhanh về phía cảm thọ giống như 
sợi chỉ luồn qua cái lỗ nhỏ trên viên đá. Đó là lý do vì 
sao tâm ghi nhận đi đến đối tượng thọ được ví giống 
như sợi chỉ luồn qua viên đá quý nhỏ bé. Đây là ví dụ 
cụ thể được Đức Phật đưa ra để chỉ rõ cách nhận biết 
đặc tính của Danh và sắc bằng Danh sắc Phân Tích 
Trí (nãmarũpapariccheda nãna). Có thế nói đây là lời 
tuyên bố đáng tin cậy nhất đã được Đức Phật thuyết 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 199 


giảng và được xác chứng là phù hợp với những gì mà 
người hành thiền nhận biết rõ trong lúc thiền quán. 
Cũng vậy, có sự giống nhau trong trí biết hai phần rõ 
rệt (danh và sẳc) một cách tách bạch ở mỗi lần quán 
và ghi nhận những hoạt động của thân. 


CON RÙA—NGŨ UẨN 


■Khi danh và sắc được biết một cách tách bạch, 
bạn sẽ tìm thấy năm uẩn. Đây là những gì được tuyên 
bố như, “cái ỉọc nước và năm triền cái rất giong nhau 
như thế nào thì con rùa tinh quái và năm uấn cũng 
giong nhau như vậy. ” Do đó, trong chú giải có nói 
rằng nếu năm triền cái giống nhu cái lọc xà phòng này 
được quán và ghi nhận, tâm sẽ trở nên thanh tịnh. Khi 
tâm thanh tịnh, danh và sắc sẽ được biết một cách tách 
bạch ở mỗi lần quán và ghi nhận. Hai thành phần Danh 
và Sắc này không là gì khác ngoài năm uẩn. Một người 
hành thiền đang ghi nhận chuyển động phồng của 
bụng sẽ cảm nhận được sự căng cứng (của bụng khi 
nó phồng lên). Sự chuyển động của bụng lúc đó cũng 
sẽ trở nên rất dễ nhận ra. Bản chất của chuyển động 
phồng này là yếu tố gió hay phong đại, và cũng là đặc 
tính của Sắc uẩn (rũpa-khandha). Sự hay biết qua ghi 





200 


Mahasi Sayadaiv 


nhận là Danh uẩn (nãma-khandha). Sự hay biết xảy 
ra trong Danh uẩn khi đơn thuần nhận thức bản chất 
của Thọ được gọi là Thức uấn (vinnãna-khandha). Sự 
hoan hỷ và an lạc mà người hành thiền cảm giác trong 
lúc ghi nhận và biết được nó là thọ lạc (sukha-vedanã). 
Neu chỉ có cảm thọ trung tính xất hiện, không hỷ hay 
lạc, cảm giác ấy được gọi là Thọ Xả (upekkhã- 
vedanã). Tất cả thọ này được bao gồm trong Thọ uẩn 
(vedanakkhandhã). Biết bản chất của chuyến động 
phồng là Tưởng uẩn (sannakkhandhã). Định cùng 
sanh với chánh niệm (sự chú ý) để biết bản chất của 
“phồng” và “căng cứng”, và biết nó một cách tách 
bạch là Hành uẩn (sankhãrakkhandhã). Neu phân tích 
được như vậy, các nét đặc trưng của bốn danh uẩn sẽ 
trở nên dễ nhận ra và dễ biết. Do đó, mỗi lần hành giả 
thực hiện việc quán trên sự “phồng” của bụng, sự căng 
cứng là sắc uẩn trong khi tâm hay biết làm việc ghi 
nhận, tạo thảnh bốn danh uẩn. Như vậy có cả thảy năm 
uẩn. Mỗi lần bạn quán và ghi nhận, năm uẩn này sẽ 
được tìm thấy. Đây là những gì được nói trong bài 
kinh như “tìm thấy con rùa.” Thân của con rùa bao 
gồm hai tay, hai chân và cái đầu, tổng cộng là năm chi 
cả thảy. 

Lại nữa, năm uẩn sẽ được nhận ra mỗi lần bạn 
quán và ghi nhận như “xẹp ”, “ngồi ”, “chạm ”, “co ”, 
“duỗi”, v.v... Trong hành động co, nếu bạn ghi nhận 
như “co”, sự cứng và sự chuyển động xảy ra là sắc 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2ới 


(rũpa), trong khi sự hay biết có được do ghi nhận là 
Danh (nãma). Danh là bốn danh uẩn, và sắc bao gồm 
một sắc-uẩn, cộng lại là năm. Đối với các hiện tượng 
tâm vật lý khác, những đặc tính tương tự với ít nhiều 
thay đổi cần thiết cũng có thể được biết. Nhưng, chớ 
có đi tìm lạc trong năm uẩn vốn phải được quán, ghi 
nhận, và loại trừ này. Đây là điều thiết yếu. 

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là “ko kummo — hình 
ảnh con rùa muốn nói điều gì?” Câu trả lời là: 
“kummoti kho bhikkhu pancanneytam 
upãdãnakkhandhãnam adhivacanam. ” 

Ý nghĩa của câu trả lời trên là: “Này Tỳ-kheo 
Kumãrakassapa! Tên con rùa là cái tên gán cho “năm 
thủ uẩn Tên năm thủ uẩn chuyên chở ý nghĩa chấp 
thủ — upãdãna, mà chấp thủ có nghĩa là dính mắc vào 
các cảm thọ. Những cảm thọ này phải được xua tan và 
trừ diệt bằng Minh Sát Quán để loại trừ ái dục. 

Do đó, Đức Phật đã giải thích câu nói “pajaha 
kumman — con rùa phải được loại bỏ. ” có nghĩa là 
“Năm Thủ uấn phải được loại bỏ. ” Chú giải nói rằng 
ý chính của nó là loại trừ những chấp thủ của tham 
vào năm uẩn. Trong thiền minh sát, yếu chỉ tôi đưa ra 
là: 

“Cần phải quán cái gì đế có được minh sát trí? 





202 


Mahasi Sayadaiv 


Nhờ quán năm uẩn, có khuynh huớng bị chấp 
thủ hay năm thủ uẩn mà hành giả có đuợc trí ấy” 

Trong bài pháp này, “Con Rùa” là pháp liên hệ 
tới năm uẩn. Và năm uẩn này cần phải đuợc quán, ghi 
nhận và rồi loại trừ. 

Mặc dù năm uẩn là pháp cần phải đuợc quán và 
loại trừ song ở giai đoạn đầu của thiền, hành giả sẽ chỉ 
biết đuợc bản chất chính của năm uẩn mà thôi, ở giai 
đoạn này, sự sanh và diệt của các uẩn cũng nhu bản 
chất vô thuờng, khổ và vô ngã của chúng vẫn chua thể 
nhận ra đuợc. Khi quán chuyển động phồng của bụng, 
sẽ chỉ có đặc tính cứng và chuyển động đuợc biết. Vì 
vậy, hành giả chỉ hay biết đuợc những nét đặc trung 
của Danh và sắc. Khi định và minh sát trí trở nên 
mạnh mẽ và thảnh thục, tất cả pháp sẽ đuợc biết một 
cách tách bạch cả ở giai đoạn đầu lẫn giai đoạn cuối. 
Khi đó hành giả sẽ nhận ra rằng từ khoảnh khắc sanh 
lên của các hiện tuợng (pháp), chúng bắt đầu tan hoại 
dần để đi đến sự diệt hoàn toàn, và rồi biến mất. Minh 
sát trí xuất hiện cùng với sự nhận thức trực tiếp rằng 
chúng (các hiện tuợng) là vô thuờng. Do đó, các pháp 
cần phải đuợc quán để biết đúng nhu thực về sự xuất 
hiện có tính hiện tuợng của chúng nhu đã nói. Khi 
định đã trở nên mạnh mẽ, việc ghi nhận và thấy rõ bản 
chất vô thuờng, khổ, và vô ngã sẽ là điều cần thiết. Chỉ 
khi thành tựu đuợc sự thấy rõ này, bạn mới có thể thoát 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2Ớ5 


khỏi những cảm giác vừa lòng cũng như những ước 
muốn liên quan đến năm uẩn. 

Chính vì thế, các nhả Chú Giải nói “aniccam 
veditabbam — ‘vô thường 'phải được tuệ tri hay biết 
rõ. ” Aniccata veditabba — đặc tính vô thường phải 
được tuệ tri. Anỉccãnupassanã vedỉtabbã 
anỉccãnupassanã — tùy quán vô thường cũng cần 
phải được tuệ tri.” 

Bằng từ anicca (vô thường), ý các nhà chú giải 
muốn nói là “aniccanti khandha pancakam ”— anicca 
hay vô thường có nghĩa là sự kết hợp của năm uấn. 
Neu thân hay sắc (rũpa) được quán, bản chất sanh và 
diệt của nó chủ yếu được biết rõ là dựa vào thân. Đối 
với Danh cũng vậy, chỉ có thể được biết rõ và nhận ra 
đúng theo bản chất thực của nó. Chúng ta hãy lập lại 
câu phương châm: 

“Danh và sắc uấn (rũpa-nãma-khandha) khi 
nó sanh và diệt là đặc tính của vô thường.” 

Đặc tính ‘vô thường’ là hiển nhiên bởi vì tính 
chất thoáng qua của nó, nghĩa là sau khi sinh lên nó 
liền diệt, không kéo dài lâu. Nó cũng giống như một 
ánh chóp, lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Đây là bản 
chất vô thường. Bạn ghi nhận những gì đang xảy ra và 
bạn sẽ thấy các hiện tượng vừa xuất hiện liền được 





204 


Mahasi Sayadaiv 


theo sau bởi sự biến mất của chúng. Đây rõ ràng là bản 
chất của sự vô thường, không tồn tại bất biến dù chỉ 
trong một khoảnh khắc (sát-na). 

Chỉ khi bạn có kinh nghiệm tự thân trong pháp 
hành, đặc tính thực của vô thường này mới được nhận 
rõ. Chỉ lúc đó bạn mới có được trí hiểu biết về bản chất 
vô thường đích thực. Và điều này chỉ có thể được 
thành tựu bằng pháp quán đúng. 

Khi trí tuệ minh sát đích thực này được thảnh 
tựu, nó có thể dẫn bạn đến thánh đạo và thánh quả trí 
(ariyamagga-phala nãna). Hàng phàm nhân bình 
thường có thể nghĩ lầm rằng từ bé cho đến giờ, khi họ 
đã là một người trưởng thành, chỉ có sự tương tục của 
một cái tâm như vậy không gián đoạn. Đây là những 
gì kinh gọi là tính tương tục hay sự tiếp nối mãi mãi 
‘Santati’, tương tự như quan niệm sai lầm về một hàng 
kiến dài mà ở trên đã đề cập vậy. Đe loại trừ bức màn 
che dấu sự thực này, tâm phải được quán và ghi nhận 
mỗi lần nó khởi lên. 

Khi chánh niệm tiến triển nhanh hơn, tâm hay 
những ý nghĩ sanh khởi, sẽ trở nên rõ ràng, hết tâm 
này đến tâm khác, một cách tách bạch. Sau đó, hành 
giả sẽ nhận ra những gì có mặt trong tâm này vừa xuất 
hiện liền biến mất không ngừng một cách bất ngờ. Đó 
là đặc tính vô thường, và sự thực về vô thường và bản 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 205 


chất thoáng qua của nó này sẽ được thấy hết sức rõ 
ràng. 

Lấy trường hợp của các “cảm thọ — vedanã”. 
Bình thường, thọ khổ hay cái đau có thể được nghĩ là 
xuất hiện trong một thời gian lâu dài. Tuy nhiên, nếu 
quán và ghi nhận một cách cẩn thận, mỗi lần nó được 
ghi nhận như “đau”, “đau”, cảm giác đau này sẽ được 
thấy là xuất hiện và biến mất từng cơn một. Nó cũng 
giống như những con kiến tách biệt với nhau, con này 
cách con kia, trong hàng vậy. Cái đau xuất hiện và rồi 
biến mất, và tình trạng thay đổi này chỉ ra cho thấy 
bản chất vô thường của nó. Tất cả mọi hoạt động của 
thân xảy ra theo cùng cách thức như vậy. Khi “vô 
thường” được tuệ tri qua minh sát trí, khổ, và vô ngã, 
cũng sẽ tự động được tuệ tri. 

Thực ra “khổ” chính là do phải chịu “vô 
thường”. Và cái “khổ” nay tự nó là “vô ngã”, về cơ 
bản vô thường, khổ, và vô ngã thực chất chỉ là một 
pháp, dù chúng mang những cái tên khác nhau. Do đó, 
nếu vô thường được biết, thì khổ sẽ được hiểu và nếu 
khổ được biết, vô ngã cũng sẽ được hiểu. Đe giải thích 
đầy đủ cách trí hiểu biết về vô thường, khổ, và vô ngã 
xuất hiện như thế nào sẽ mất rất nhiều thời gian. Do 
đó ở đây chúng tôi sẽ chỉ đưa ra một sự giải thích ngắn 
gọn về nó mà thôi. 





206 


Mahasi Sayadaiv 


Nếu vô thường (anicca) được thấy rõ, khổ 
(dukkha) sẽ được thấy và biết. Neu khổ được biết, vô 
ngã sẽ được nhận ra. Khi vô ngã được nhận ra, Pháp 
Niết Bàn sẽ được thấy. Neu bạn muốn đạt đến Niết- 
bàn, hãy đi theo con đường này. Tuy nhiên, hãy nhớ 
rằng để đạt đến Niết Bàn một người cần phải được 
trang bị đầy đủ tri kiến thích họp và thảnh thục. Không 
phải chỉ đơn thuần nhận ra vô ngã một lần là bạn có 
thể đạt đến Niết Bàn. 

Neu vô thường, khổ và vô ngã thực sự được 
nhận ra mỗi lần quán các hiện tượng, điều đó có nghĩa 
là bạn đã loại trừ được năm uẩn gọi là con rùa. Neu 
bạn không quán, bạn sẽ không có được trí hiểu biết về 
những gì gọi là vô thường, khổ hay vô ngã này. ở mỗi 
khoảnh khắc thấy, nghe, xúc chạm, hay biết, khi chúng 
sanh khởi ở sáu cửa giác quan nếu bạn kinh nghiệm 
cảm thọ lạc, bạn sẽ tiếp tục nghĩ chúng là “thường”, 
“lạc”, “ngã”, “tịnh”, là “đàn ông” hay “đàn bà” và tim 
thấy sự thích thú trong chúng. Đây gọi là thích thú 
trong “con rùa”. Và do đó nó cũng có nghĩa là tìm thấy 
vị ngọt và sự thích thú trong năm uẩn. 

Đe tránh điều này Đức Phật đã khuyên chúng 
ta nên loại trừ nó. Phương pháp loại trừ là mồi lần các 
hiện tượng tâm vật lý xuất hiện bạn phải quán và ghi 
nhận sự xuất hiện của chúng, nếu quán được như vậy 
bạn sẽ có khả năng phân biệt giữa danh và sắc, hay nói 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2Ớ7 


cách khác bạn có được Danh sắc Phân Tích Trí. Khi 
bạn tiếp tục công việc quán và ghi nhận, bạn sẽ biết 
được sự sanh khởi và hoại diệt của chúng, điều này sẽ 
dẫn bạn đến sự chứng đắc trí về Pháp (dhamma) liên 
quan đến vô thường, khổ và vô ngã. Neu có được trí 
này, tham chấp sẽ không còn xuất hiện để khiến bạn 
xem chúng là thường được nữa. Trí này cũng ngăn 
không cho các phiền não sanh khởi. Neu không thì, 
bạn vẫn sẽ có quan niệm sai lầm cho rằng một người 
hay vật nào đó là đẹp, là tốt, là khả ái, hay có một 
“chúng sanh”, một “con người”... và bị dính mắc vào 
đó. 

ở đây, loại bỏ “con rùa” nghĩa là loại trừ năm 
thủ uấn (pancuppãdãnakkhandhã). Và do đó, mỗi lần 
năm thủ uẩn được quán khi chúng xảy ra, việc quán 
này hoàn toàn phù họp với lời tuyên bố mà bài Kinh 
đưa ra. 

Ke đến, câu hỏi có thể phát sanh là cho đến mức 
độ nào năm thủ uẩn gọi là “con rùa” này phải được 
quán và loại trừ? Câu trả lời là: Nó phải được quán 
cho đến giai đoạn Thận Thứ Trí (Anuloma Nãụa 
Thuận Thứ Trí, một loại trí minh sát nằm ở ngưỡng 
Thánh Đạo), trí sanh khởi nối kết với Chuyển Tộc Trí 
(Gotrabhũ hãna), Thánh Đạo Trí (Ariyamagga hãna) 
và rồi sự loại trừ năm thủ uẩn sẽ nối tiếp theo sau. Khi 
sự loại trừ này được thực hiện trong quá trình quán, sự 





208 


Mahasi Sayadaiv 


sanh và diệt của các hiện tượng tâm vật lý sẽ được tuệ 
tri vì thế các đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã sẽ 
hiển hiện rõ ràng. Khi thẩm sát trí (sammãsana nãnap 
trở nên mạnh mẽ hơn cái biết trong sáng và trọn vẹn 
về sự sanh và diệt của các cảm thọ từ đầu đến cuối của 
các tiến trình có tính hiện tượng trong lúc quán và ghi 
nhận mỗi lần chúng sanh khởi, sẽ xuất hiện. 

Trí hay cái biết chính xác về các hiện tượng 
luôn luôn thay đổi, tức sự sanh khởi và hoại diệt cực 
kỳ nhanh này được gọi là trí thấy sự sanh diệt của danh 
sắc hay Sanh Diệt Trí (Udayabbayanãna). Lại nữa, 
khi Sanh Diệt Trí này có được sự thảnh thục, mỗi lần 
ghi nhận, sự diệt cuối cùng của các cảm thọ thể hiện 
rõ ràng hơn và trở nên dễ nhận ra hơn sự sanh khởi 
ban đầu của chúng. Trí và sự hay biết về tiến trình diệt 
theo cặp của các đối tượng giác quan và tâm biết ở 
từng sát-na quán được gọi là trí thấy sự diệt của danh 
sắc hay Diệt Trí (bhanga nãna). Sau khi đã nhận ra 
rằng tâm biết và các đối tượng giác quan tan hoại và 
biến diệt không ngừng cả bên trong lẫn bên ngoài, sự 
tình này sẽ khởi lên nơi người hành thiền: “chẳng có 
gì đáng tin cậy cả và mọi thứ đều thực sự đáng sợ”. 
Đây là những gì gọi là trí thấy tình trạng đáng sợ của 
danh và sắc hay Bố úy trí (Bhayanãna). Khi cái biết 

'* sammãsana nãiỊ a - Tư Duy Trí, trí thâm sát hay tư duy vê 

vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2Ớ9 


về tình trạng đáng sợ như vậy xảy ra, mọi cảm thọ vốn 
là cái được biết và tâm hay biết đang nối tiếp nhau 
xuất hiện, sẽ được xem như lầm lỗi và không đáng 
mong ước về nhiều phương diện khác nhau. Đây là 
những gì gọi là trí thấy sự lỗi lầm của danh sắc hay 
Quá Hoạn Trí^ (ãdĩnava nãna). Neu, một trong số 
những lầm lỗi được trí nhận ra, lúc đó tư duy liên quan 
đến các cảm thọ lạc của ngũ trần được thực hiện, nó 
sẽ xuất hiện giống như lưỡi dao bén và cái thớt gỗ (để 
chặt thịt) vậy. 


DAO VÀ THỚT 

Vì vậy, liên quan đến câu hỏi: “ka-asỉsũnã, câu 
nói dao và thớt có nghĩ là gì? ” Đức Phật đã đưa ra 
câu trả lời sau: “Asisũnãti kho bhikkhu pancanneytam 
kãmagunãnam adhivacanam. ” 

Đại ý của câu trả lời trên là: “Này Tỳ-kheo 
Kassapa! Từ Dao và Thớt ở đây muốn nói tới 
pancakãma hay năm thứ dục lạc (pancakãma), đó là 
sắc, thinh, hương, vị, xúc. ” Khi miếng thịt muốn được 
cắt, nó phải được cắt bằng ‘Dao’ sau khi đã đặt nó trên 
một cái thớt gỗ. Theo cách tương tự, con Dao phiền 


^ Admava nan a — Quá Hoạn Trí, frí thấy sự nguy hiếm hay 

lầm lồi của danh sắc. 





210 


Mahasi Sayadaiv 


não đang cắt hay xắt lát tất cả hữu tình chúng sanh, và 
dùng năm cảm thọ lạc của Ngũ Dục (kãmaguna) như 
nền tảng (cái thớt) của nó. Điều này muốn nói rằng sau 
khi phiền não (kilesa) — tức tham muốn của con 
người, đã tìm thấy hỷ và lạc trong ngũ dục 
(kãmaguna), con người tự chuốc lấy ưu phiền và đau 
khổ. Cho dù có tìm được những cảm thọ khả lạc (hạnh 
phúc) con người cũng phải phấn đấu với nhiều gian 
khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi ra sức nồ 
lực nhu vậy, nếu họ phạm vào một ác nghiệp hay 
nghiệp xấu nào đó, họ sẽ phải đi xuống bốn đường ác 
sau khi chết. Điều này cũng tương tự nhu một người 
bị lưỡi ‘Dao’ của dục vọng hay những tham muốn xấu 
xa của con người, hành hạ và chặt cắt, sau khi nằm 
trên cái thớt của ngũ dục vậy. Ngay cả nếu có may 
mắn được tái sanh vào cõi người hay cõi chư thiên nhờ 
những phước nghiệp sự của mình, cuối cùng họ cũng 
phải đối diện với cái chết. Chết là điều chắc chắn sẽ 
xảy ra trong bất kỳ hình thức hiện hữu nào. Con người 
phải đối diện với tử thần do những khổ đau mà phiền 
não tạo ra. 

Tóm lại, ý nghĩa của câu nói: “hãy vất bỏ con 
“Dao ” và cái “Thớt” là hãy quán trên các cảm thọ lạc 
của ngũ dục với trí thấy sự lồi lầm của danh sắc hay 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2ii 


Quá Hoạn Trí^ (adinava nana) và dứt bỏ tâm tham ái 
đối với các dục lạc này. 

Một khi đã biết được tình trạng bất toại nguyện 
nhờ quá hạn trí này, sẽ không cảm giác thích thú nào 
sanh khởi trên các cảm thọ được quán và trên tâm đang 
(làm việc) quán cũng như trên mọi trạng thái suy tư. 
Thực sự là vậy, lúc này tâm đã trở nên nhàm chán và 
ghê tởm. Tâm biết rõ sự thực về các hiện tượng tâm 
vật lý đang xảy ra nhưng không còn cảm thấy thích 
thú nữa. Sự hay biết này gọi là trí hiểu biết về tình 
trạng nhàm chán và đáng ghê tởm của danh sắc hay 
Yếm Ly Trí ợ^ibbidãnãna — 

Trí này sanh lên như thế nào đã được Đức Phật 
thuyết như sau: 

“Rũpesupi nibbindati — sự nhàm chán (yếm ly) đã 
khởi lên đoi với cảnh sắc được thấy; cakkhuvihhãnepi 
nỉbbỉndatỉ — trở nên nhàm chán đoi với những gì 
được thấy và biết; dhammesupi nỉbbỉndatỉ — trở nên 
nhàm chán đoi với các pháp (cái biết của tâm tưởng 
tượng ra các cảm giác); manovinnãnepi nibbindati — 
nhàm chán đoi với ỷ thức về sự tưởng tượng và ghi 
nhận. 


® Admava nan a — Quá Hoạn Trí, frí thấy sự nguy hiếm hay 

lầm lồi của danh sắc. 





Mahasi Sayadaiv 


Khi người hành thiền trở nên nhàm chán theo 
cách đã nói, ước mốn từ bỏ hay ước muốn được giải 
thoát khỏi phức họp thân-tâm này sẽ khởi lên. Đây là 
trí mong muốn được giải thoát khỏi danh-sắc hay nói 
theo thuật ngữ là Dục Giải Thoát Trí 
(Muncitukamyatãnãna — Dù ước muốn 

được giải thoát này khởi lên, việc quán vẫn phải được 
thực hiện liên tục như thường lệ. Khi người hành thiền 
quán lại như vậy, cái biết đặc biệt sẽ xảy ra. Trí đặc 
biệt này gọi là Tỉnh Sát Trí hay phản Khán Trí 
(Patisankhãranãna —Khi trí này có được sự 
thành thục, trí vốn có thể nhìn các hiện tượng danh - 
sắc với thái độ xả sẽ phát sanh, trí này được gọi là 
Hành Xả Trí (Sankhãrupekkhãnãna — 

Trong số các Minh Sát Trí, trí này là tốt nhất (ngoại 
trừ Tuân Thứ Trí, Anuloma). Do đó, khi hành xả trí 
sanh, người hành thiền cảm thấy cảm giác lạc đang 
cung cấp cho vị ấy sự thích thú và khiến cho vị ấy có 
một sự ái lạc cực kỳ vi tế đối với pháp (dhamma-rãga, 
ái nhiễm pháp). Neu cảm giác tham muốn pháp 
này không thể loại trừ, thánh đạo và thánh quả trí sẽ 
không thể thành tựu. Vì vậy điều quan trọng nhất là 
làm sao để loại trừ sự ái nhiễm pháp này. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2i5 


NANDIRAGA (HỶ THÀM)—MỘT MỈÉN GTHỊT 


Trong số mười lăm câu hỏi khó hiểu được nêu 
ra, miếng thịt (mamsapesi) được xem là quan trọng 
nhất. Do đó để trả lời cho câu hỏi: ỷ nghĩa của “miếng 
thịt” ở đây là gì?, Đức Phật đã đưa ra câu trả lời: 
“Mamsapesĩti kho bhikkhu nandirãgasettam 
ãdhivacanam ”, có nghĩa là: 

“Này Tỳ-kheo Kassapa! Tên gọi “miếng thịt” là 
nandỉrãgasa (hỷ tham), rãga có khuynh hướng 
nghiêng về và dính mắc những điều khả lạc. ” Những 
người ăn thịt hay những người không ăn chay rất thích 
thịt. Các con thú như sư tử, cọp, dã can, và chim kên 
kên, quạ, cũng như một số loại chim săn mồi tương tự 
khác rất thích thịt. Nói chung, những chúng sanh nào 
thích thịt thường bâu quanh miếng thịt. Đặc biệt, 
những con quạ, con chó phải xua đuổi chúng mới chịu 
đi. Ruồi cũng bâu thảnh từng đám quanh miếng thịt để 
kiếm phần, vì chúng rất thích thịt. Cũng vậy con người 
ai cũng thích những cảm thọ lạc. Nhạc hay, những âm 
thanh du dương làm vừa ý mọi người. Người ta còn 
thích ngửi những mùi thơm và ăn những món ăn ngon. 
Họ tìm được sự thỏa mãn trong mùi thơm và vị ngon 
này. Họ cũng thích hưởng thụ những cảm giác xúc 
chạm khả ái, và tìm được niềm vui bằng cách đắm 





214 


Mahasi Sayadaiv 


chìm vào những mộng tưởng mê say. Khuynh hướng 
này của tâm được gọi là Hỷ Dục (nandỉrãga). Đối với 
họ cuộc sống thực sự thú vị. Ngay cả khi nghe thuyết 
pháp, họ cũng sẽ chỉ hiểu được lời pháp nếu hỷ dục 
(nandirãga), cảm giác thú vị của việc nghe xuất hiện. 
Họ muốn nghe những câu chuyện thích thú, hài hước, 
chứ không muốn nghe những lời dạy của Đức Phật. 

về văn học, họ dường nhu không thích đọc 
kinh điển vì chúng không khơi dậy sự thích thú trong 
họ. Đó là lý do vì sao những cuốn truyện tiểu thuyết, 
lãng mạng và những truyện hài hước thời nay được 
xem là best sellers, những cuốn sách bán chạy nhất. 
Người ta thích chúng và say mê đọc chúng với sự ham 
muốn tột độ, bởi vì tài năng của những nhà văn này đã 
đánh thức được hỷ dục trong họ. Ngay cả những câu 
chuyện bi thảm và xúc động cũng đem lại cho họ 
những cảm giác xót xa thương cảm, hay hỷ, nộ, ái, 0 
mặc dù họ dư biết rằng những câu chuyện ấy chỉ là 
những chuyện tiểu thuyết hư cấu. Bị kích thích và thôi 
thúc bởi nandirãga (hỷ dục), họ đã tốn rất nhiều tiền 
để mua những cuốn sách hấp dẫn này. Họ cũng khao 
khát được xem những vở kịch, những buổi hòa nhạc, 
những bộ phim, hay những bản nhạc đem lại cho họ 
niềm vui thích, thú vị mà trong thực tế chỉ là sự kích 
thích hỷ dục trong họ mà thôi. Một số người còn cảm 
thấy thích thú trong men rượu mà họ cho là đem lại 
cho họ sự vui vẻ và trí tưởng tượng phong phú. Hỷ dục 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 215 


đã thống trị họ trong cuộc sống trần tục. Đối với người 
hành thiền hỷ dục này là thô và phải được loại trừ ở 
giai đoạn đầu của minh sát. Hay nói khác hon nó phải 
được loại trừ trong tiến trình minh quán. Trong thực 
tế, nó đã được bao gồm trong sự loại trừ dục tham triền 
cái (kãmacchanda) ở giai đoạn định. Neu không loại 
trừ được hình thức thô của hỷ dục này ngay từ lúc ban 
đầu thì ngay cả việc đến chùa nghe pháp còn không 
thể huống nữa là hành thiền. 

Những người đi tìm niềm vui trong hỷ dục 
thường tránh đến chùa hay thiền viện. Thậm chí họ 
còn cảm thấy miễn cưỡng khi phải đi hành hương đến 
những nơi thiêng liêng như vậy để tạo phước. Tất 
nhiên, trong quá trình thiền quán cũng có những lúc 
hỷ dục cũng xuất hiện. Sự tình này có thể xảy ra, người 
hành thiền cảm thấy hoan hỷ khi suy xét đến những 
hiện tượng khác nhau sanh khởi đều có bản chất vô 
thường, khổ và vô ngã như đã nói ở trên, và vị ấy chỉ 
việc ghi nhận chúng đúng như thực. Trong khi quán 
và ghi nhận theo cách ấy, trạng thái sanh và diệt của 
các hiện tượng sẽ trở nên rất sinh động và rõ ràng. Lúc 
đó vị ấy sẽ cảm thấy thoải mái cả ở thân lẫn tâm và 
giữ được sự thăng bằng. Các cảm thọ dường như tự 
động sanh và cái biết cũng tự động làm việc ghi nhận. 
Vào cái khoảnh khắc khi mà việc quán và ghi nhận đi 
đúng theo trình tự, hào quang hay ánh sáng chói lòa 
có thể xuất hiện. Hành giả có thể cảm thấy như mình 





216 


Mahasi Sayadaiv 


đang nhảy múa trong hư không hay đang cỡi trên 
những con sóng. Tâm cũng trở nên sôi nổi với một 
cảm giác hỷ lạc. Vào lúc này, vị ấy có thể cảm thấy 
hạnh phúc và thỏa mãn với những gì đang xảy ra. Điều 
đó có nghĩa rằng vị ấy đang đi tìm hương vị của pháp 
với một cảm giác vui thích và thỏa mãn. Nó cũng là 
một loại dục hỷ (nandirãga), một miếng thịt nhỏ. Vì 
thế mới nói cần phải được loại trừ bằng cách quán và 
ghi nhận nó. Dĩ nhiên là điều này đã được bao gồm 
trong việc vứt bỏ con rùa. Như đã đề cập ở trước, sau 
khi trải qua giai đoạn này, minh sát trí của hành giả sẽ 
được phát triển và cuối cùng dẫn đến Hành Xả Trí 
(Sankhãrupekkhãnãna). 

Với sự chứng đắc hành xả trí, việc ghi nhận trở 
nên nhịp nhàng, tốt đẹp và có được một cách dễ dàng 
không cần nỗ lực, nói khác hon lúc này tâm ghi nhận 
trở nên nhạy bén và nó biết tất cả những gì đang xảy 
ra. Cái biết của tâm ghi nhận và sự sanh diệt của các 
hiện tượng tâm vật lý lúc này xảy ra gần như đồng 
thời, và sự ý thức của tâm xuất hiện liên tục trong năm, 
mười, hai mươi, ba mươi phút hoặc thậm chí một, hai, 
hoặc ba giờ không có bất kỳ dấu hiệu của sự không 
thoải mái nào của thân như căng cứng, đau, nhức, 
nóng hay mệt,... Hành giả sẽ cảm thấy thư giãn và 
thoải mái trong khi vẫn duy trì tư thế ngồi được xem 
là dễ chịu này. Loại thưởng thức với sự thỏa mãn tột 
độ đó cũng là hỷ dục. Hành giả cần phải tiếp tục quán 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 2i7 


và ghi nhận, và nếu trạng thái ấy vẫn tiếp tục, nó sẽ 
càng lúc càng trở nên tăng tiến nhanh hơn trong quá 
trình ghi nhận và hay biết. Nó là một cái gì đó giống 
nhu cách một tay đua vạch một vạch vào trụ đích trong 
cuộc chạy đua vậy. Tâm làm việc ghi nhận sẽ xuất hiện 
và biến mất trong một khoảnh khắc (sát-na) và cứ lập 
đi lập lại liên tục nhu vậy. Cuối cùng điều này sẽ dẫn 
đến trạng thái diệt hoàn toàn cũng nhu sự đoạn trừ 
hoàn toàn của tiến trình sanh và diệt của danh sắc có 
tính hiện tuợng. Rồi bất ngờ Niết Bàn đuợc thấy (xuất 
hiện ngắn ngủi) trong một tia chóp. Khi hành giả đạt 
đến giai đoạn này, sự chứng đắc thánh đạo và thánh 
quả — Niết Bàn xảy ra. Đó là cách đạo quả đuợc đạt 
đến sau khi loại trừ hỷ dục. 

Khi đạt đến đạo quả đầu tiên này, hành giả trở 
thành bậc thánh nhập luu, và nếu tiếp tục thiền quán 
hành giả sẽ đạt đến hành xả trí trở lại nhung hỷ dục có 
thể vẫn xuất hiện. Neu với Hỷ Dục sự huởng thụ 
huơng vị pháp xảy ra, tình trạng thỏa mãn đuợc cảm 
nhận. Tuy nhiên nếu hành giả tiếp tục quán, ghi nhận, 
và loại bỏ, hành giả sẽ đạt đến giai đoạn đạo quả của 
nhất lai (sakadãgãmi magga-phala). Sau đó, nhu một 
bậc thánh nhất lai, nếu hành giả tiếp tục quán và ghi 
nhận, các buớc tiến triển sẽ diễn ra, đó là hành giả sẽ 
đắc hành xả trí mà qua đó ái pháp (dhamma-rãga) sẽ 
đuợc nếm. Hành giả sẽ cảm giác một loại cảm thọ vô 
cùng thú vị. Neu hành giả cảm thấy hài lòng và thích 





218 


Mahasi Sayadaiv 


thú với cảm thọ này, hành giả sẽ không thực hiện được 
tiến bộ nào nữa trong tuệ minh sát. Tuy nhiên, nếu cảm 
giác thích thú của hỷ dục hay còn gọi là miếng thịt này 
được quán và ghi nhận cũng như được loại trừ, đạo 
quả bất lai sẽ được thành tựu. Lúc đó hành giả sẽ trở 
thành một bậc Bất Lai (anãgãmỉ). 

Khi đã trở thảnh bậc thánh Bất Lai, nếu hành 
giả chuyên cần quán và ghi nhận tiếp tục, hành giả sẽ 
đạt được tiến bộ theo từng giai đoạn. Như vậy, ở giai 
đoạn này khi hành xả trí được đạt đến, hương vị pháp 
sẽ cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Neu lúc đó hành giả cảm 
thấy hài lòng với hương vị thích thú xuất phát từ hành 
xả trí này, hành giả được nói là đã bị dhamma-rãga 
hay pháp dục^ tấn công. Neu dhamma rãga, còn gọi là 
miếng thịt ấy được quán một cách bình thường hành 
giả không thể loại trừ được nó và như vậy hành giả sẽ 
không thảnh tựu thêm được tuệ giác nào nữa. Sau khi 
chết hành giả sẽ tái sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên 
(Suddhavãsa), vì không đạt đến đạo quả A-la-hán 
trong lúc sinh tiền. Liên quan đến điều này, Đức Phật 
đã thuyết như sau: “Tenava dhamma rãgena tãya 
dhamma-nandiyã opapãtiko hoti tatthã parinibbãyi. 


’ dhamma-raga — pháp dục hay tham pháp, còn gọi là dhammanandi 
— pháp hỷ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 


Đoạn văn trên có nghĩa rằng do rãga - tham nhiễm đối 
với hành xả trí thuộc minh sát và do dính mắc vào sự 
thích thú, tái sanh xảy ra trong cõi Tịnh Cư 
(suddhavãsa). Tuy nhiên, sau khi trở thành một bậc A- 
la-hán trong cõi tịnh cư này, khi thọ mạng chấm dứt, 
vị ấy sẽ nhập vô dư Niết Bàn (parỉnỉbbãna). Lời dạy 
này của Đức Phật đã giải thích cho chúng ta thấy việc 
chứng đắc đạo quả A-la-hán bị trở ngại trong kiếp 
sống hiện tại do “miếng thịt nhỏ” gọi là hỷ dục này 
như thế nào. Do đó, nandirãga hay hỷ dục cần phải 
được loại trừ. Câu nói: “pajaha mamsapesim ” — vứt 
bỏ miếng thịt cũng có nghĩa là “pajãha nandirãgam ” 
tức vứt bỏ hay loại bỏ hỷ dục. Đây là sự giải thích của 
chính Đức Phật. Chú giải thì nói câu “Vứt bỏ hỷ dục 
— nandirãga ” ỷ muốn nói “việc vứt bỏ hoàn toàn hỷ 
dục được thực hiện bằng A-la-hản thánh đạo 
(Arahatta-magga). 

Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: “Cái gì là miếng thịt? 
Nó chính là hỷ dục (nandi rãga), hay lòng tham của 
con người.” 





220 


Mahasi Sayadaiv 


CON RỒNG (NAGA)—BẬC A-LA-HÁN 


Neu một hành giả đạt được tiến bộ trong quá 
trình minh sát, sau khi loại bỏ cảm thọ lạc này, vị ấy 
sẽ đắc đạo quả A-la-hán ngay lập tức và trở thành bậc 
Thánh A-la-hán, bậc giải thoát hoàn toàn khỏi Hỷ Dục 
(nandỉrãga). Khi đã trở thảnh một bậc Thánh A-la- 
hán, diệt tận mọi kiết sử, vị ấy coi đó như là đã gặp 
được ‘con rồng! ’, Vì thế để trả lời câu hỏi “kã nãgo ” 
— con rong nghĩa là gì? Đức Phật nói “Nãgoti kho 
bhikkhu khinãsavassetam ãdhỉvacanam. ” 

Ỷ chính của câu trả lời trên là: “Này Tỳ-kheo 
Kassapa! Từ ‘Nãgo’ — Con Rong, hàm ý một bậc 
Thánh A-la-hán, bậc đã diệt tận mọi lậu hoặc. ” Như 
vậy câu nói thấy con rồng, có nghĩa rằng vị ấy đã đắc 
đạo quả A-la-hán và trở thảnh một bậc Thánh A-la- 
hán. Vì vị ấy đã tự mình thấy được tông đồ ‘nãga’ 
trong khả năng của mình như một bậc Thánh A-la-hán 
giải thoát khỏi mọi phiền não, và Đức Phật cũng được 
vị ấy biết rõ là một bậc A-la-hán đích thực. Vì thế gặp 
Con Rồng Thiêng sẽ có giá trị nhu gặp Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác vậy. Bản thân vị ấy, sau khi đã đoạn 
tận mọi phiền não, biết chắc chắn và trở nên hãnh diện 
rằng Đức Phật đã thuyết bài kinh này với Trí Tuệ siêu 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 22i 


việt của ngài, trí tuệ mà ngài có được bằng kinh 
nghiệm tự thân như một Bậc Giác Ngộ vượt thoát khỏi 
mọi trói buộc của phiền não. Đây là cách Đức Phật 
hay Con Rồng Thiêng đã được thấy. Nhắc lại: “Con 
rong nghĩa là gì? Đó chỉnh là bậc Thánh A-la-hán, 
bậc đã diệt tận mọi phiền não lậu hoặc (ãsava), bao 
gồm dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. ” 

Đen đây, trước khi chấm dứt bài pháp, chúng 
ta hãy lập lại câu trả lời cuối cùng. “Điều cần nhớ là: 
nỉvãrana hay triền cái được vi giống như cái lọc 
nước; con rùa là năm uấn; kãma hay dục là cái thớt; 
Nadỉ (hỷ) là miếng thịt; và Con Rồng Thiêng liêng 
là bậc Thánh A-la-hán. ” 


ĐẢNH LỄ CON RỒNG 


Khi tìm thấy ‘con rồng’, vị thầy Bà-la-môn đã 
nói người học trò cần phải làm gì. Và đây là điều vị ấy 
nói: 

“Titthatu nãgo, mã nãgarii ghadesi, namo kãrohi 
nãgasa.” 





Mahasi Sayadaĩv 


222 


Có nghĩa là: “Hãy đế yên con Rồng. Chớ có 
quẩy rầy hay làm hại đến con rồng này. Con rồng có 
thế được tôn kỉnh và đảnh lễ. ” Nghĩa là, sau khi đã 
trở thảnh một bậc Thánh A-la-hán, (việc cần làm đã 
làm) không còn việc gì khác để làm thêm nữa hay 
không còn phiền não nào khác để đoạn trừ nữa. 


CÁCH ĐẢNH LỄ CON RỒNG 


Câu nói “Con rồng có thế được tôn kỉnh và 
đảnh lễ” muốn nói tới điều gì?” ớ đây câu này có thế 
hiếu là “Vì chỉnh vị ấy đã trở thành một bậc Thánh A- 
la-hán, nên vị ấy thực sự thấy được Đức Phật, một bậc 
A-la-hán và cũng là Con Rồng Thiêng. ” Do đó, vị ấy 
đảnh lễ Đức Phật, Bậc Nhất Thiết Trí, vì Đức Phật, là 
một bậc A-la-hán, đã tìm thấy Con Rồng Thiêng. Các 
bậc A-la-hán đảnh lễ Đức Phật với tâm tín thành và tự 
nguyện chứ không phải do nghe theo lời khuyên hay 
sự thuyết phục của ai cả. Chúng ta, những nguời đang 
hành thiền cũng vậy, có lòng tôn kính vô hạn đối với 
Đức Phật sau khi đã nếm đuợc huơng vị của Pháp 
(dhamma). Cách đảnh lễ Đức Phật nhu thế nào đã 
đuợc giảng giải trong Kinh Culasaccaka của Trung 
Bộ’ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 225 


“Buddho so bhagava bhodaya dhammam deseti” 

("Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác 
ngộ.") 

Đức Phật quả thực là bậc kỳ diệu, ngài là bậc 
đáng đảnh lễ và nuơng tựa, sau khi đã tự mình chứng 
ngộ Tứ Thánh Đe, ngài thuyết giảng cho chúng ta — 
tất cả chúng sanh, Sự Thực về Pháp cao quý ấy với 
lòng bi mẫn và nhất thiết trí của ngài. 

Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta biết con 
đuờng thoát khỏi luân hồi khổ bằng cách thuyết giảng 
chi tiết về Tứ Thánh Đe, mà tinh yếu của nó chúng tôi 
sẽ giải thích ngắn gọn ở đây. 

Trong từng sát-na, nguời bảnh thiền quán các 
hiện tuợng danh sắc sanh khởi ở sáu cửa giác quan, và 
sự sanh khởi của sáu tri giác, sáu thức (vinnãna), sáu 
xúc xứ và sáu thọ (vedanã). Đây là tinh yếu của Tam 
Tạng (Tipitaka) rút gọn lại. Sáu tri giác xuất phát từ 
sáu môn hay cửa giác quan, đó là cửa mắt, tai, mũi 
luỡi, thân và tâm phải đuợc quán. Mỗi ‘Môn’ (dvãra) 
hay cửa giác quan có năm thuộc tính theo thứ tự. Sáu 
(môn) nhân cho năm (thuộc tính) thảnh ba muơi. Neu 
ba muơi pháp này đuợc quán để tuệ tri sự thực của 
pháp, A-la-hán thánh quả sẽ đuợc đạt đến và cuối cùng 
dẫn đến sự chứng đắc Niết Bàn. Neu Đức Phật chỉ 





224 


Mahasi Sayadaiv 


thuyết giảng một cách tóm tắt như vậy có thể một số 
người không tài nào hiểu dược. Vì thế mà Tam Tạng 
có mặt. Vì lòng bi mẫn Đức Phật đã khổ nhọc thuyết 
giảng suốt quãng đời còn lại của ngài sau khi đắc đạo 
để cứu giúp nhân loại. Đây chính là tính cách mà các 
bậc A-la-hán đã đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng ta phải 
ghi nhớ trong tâm rằng chúng ta hiểu biết được sự thực 
của pháp là nhờ biết trân trọng và thực hành theo 
những gì đã được Đức Phật thuyết giảng, và nếu sự 
tình là vậy, chúng ta phải hết lòng thảnh kính đảnh lễ 
Đức Phật. 

Lẽ ra Đức Thế Tôn đã vơi được biết bao nghiêu 
phiền phức và lao nhọc nếu sau khi thảnh đạo ngài 
quyết định không đi thuyết giảng giáo pháp của ngài. 
Neu ngài chỉ an trú trong thiền và thánh đạo thánh quả, 
ngài sẽ có được sự bình yên và tìm được niềm hỷ lạc 
vô biên trong đó. 

Tuy nhiên, không tầm cầu hạnh phúc riêng cho 
mình bằng cách an trú trong thiền, ngài đã đi thuyết 
giảng giáo pháp trong suốt bốn mươi lăm năm vì sự 
an lạc và hạnh phúc của số đông, có thể nói cả ngày 
lẫn đêm, không ngơi nghỉ. Vì thế chúng ta nên tôn 
kính Đức Phật với lòng biết ơn vô hạn của chúng ta và 
lập lại như sau: 

“Buddho so bhagavã bhodãya dhammam desetV’ 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 225 


Trong tất cả những nơi Nưong Tựa mà con 
người đi tìm, Đức Thế Tôn là bóng mát bình yên và 
noi nương nhờ tối thượng. Sau khi đã tự mình chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh Đe, vì lòng bi mẫn và với tri tuệ 
vô biên ngài thuyết giảng chân lý ấy để giúp mọi người 
thấy được ảnh sáng của pháp chân thực. 

Có năm đoản văn tán dưong chúng ta cần ghi 
nhớ trong tâm để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, năm đoản 
văn đó là: 

(1) “Buddho so bhagavã bhodãya dhammam 
deseti.” 

(“Đức Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp đế giác 
ngộ. ) 

Nghĩa là sự giác ngộ đã đến với Đức Phật bằng 
nỗ lực tự thân của ngài không có sự trợ giúp của bất 
kỳ ai và Ngài, Bậc Chói Sáng, đã giúp cho mọi người 
hiểu được những Nguyên Tắc Phổ Quát của Pháp 
(chân lý). 

(2) “Danto so bhagavã damathãya dhammam 
deseti.” 

(“Đức Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp đế 
điều phục ”.) 





226 


Mahasi Sayadaiv 


Nghĩa là sau khi đã tự mình đoạn trừ những 
phiền não độc hại của lòng dục, Đức Phật đã điều phục 
những chúng sanh hữu duyên bằng cách thuyết pháp 
chỉ dạy cho họ cách làm thế nào để nuôi duỡng những 
tu duy chân chánh. 

(3) “Santo so bhagavã samathãya dhammam 
deseti.” 

(“Thế Tôn đã tịch tĩnh, Ngài thuyết pháp đế tịch 
tĩnh ”.) 

Nghĩa là sau khi đã đến trạng thái an tịnh của 
tâm, và với tâm hồn cao thuợng Đức Phật thuyết pháp 
giúp các chúng sanh có đuợc thành thạo, nhu nhuyến 
và an tịnh giống nhu ngài. 

(4) “Tinno so bhagavã taranaya dhammam 
deseti.” 

(“Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp đế vượt 
qua ”.) 

Nghĩa là sau khi đã thoát khỏi xoáy nuớc của 
đại duơng Luân Hồi, Đức Phật đã thuyết pháp để giúp 
các chúng sanh đuợc giải thoát khỏi những khổ đau 
của sự hiện hữu và đạt đến niết bàn, bờ bên kia của đại 
duơng luân hồi mênh mông. 

(5) “Parinibbuto so bhagavã parinibbãnãya 
dhammam deseti.” 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 227 


(“Thế Tôn đã chứng Niết-bàn, Ngài thuyết pháp đế 
chứng Niết-bàn ".) 


Nghĩa là, sau khi đã tự mình dập tắt hoàn toàn 
những ngọn lửa của tham dục — những phiền não 
(kilesas), Đức Phật thuyết pháp để giúp mọi nguời có 
thể dập tắt những phiền não thiêu đốt đang vây quanh 
họ trong cuộc sống trần tục. 

Một số giải thích để giúp quỷ vị hiểu rõ hơn: 

Đối với những nguời thực hành đúng theo lời 
dạy của Đức Phật, tu cách đạo đức và văn hóa của họ 
sẽ càng lúc càng trở nên tinh tế hơn, mức độ tăng 
truởng tuơng xứng tùy thuộc vào khả năng thực hành 
chuyên cần của họ. Đây là lợi ích xuất phát từ lối sống 
và cách ứng xử theo văn hóa Phật giáo. Hành vi cu xử 
và lời nói của nguời ấy cũng trở nên lịch thiệp, tao nhã 
và quý phái hơn. Việc giữ giới đối với nguời ấy sẽ xảy 
ra một cách tự nhiên, nghĩa là họ sẽ tự mình tránh xa 
việc sát sanh hoặc hành hạ các chúng sinh, về lời nói 
cũng vậy, họ sẽ tự mình tránh nói dối, tránh gây phiền 
muộn cho những nguời khác. Điều này sẽ làm cho một 
nguời trở nên có văn hóa và văn minh cao. Tuy nhiên, 
nó vẫn nằm trong phạm vi của Sĩla (giới). Khi đến giai 
đoạn định (samãdhi), nếu một nguời thực sự hành 





228 


Mahasi Sayadaiv 


pháp với toàn tâm toàn ý, lúc ấy sẽ không có bất kỳ co 
hội nào cho sự phẫn uất hay sân hận xảy ra. Trong 
phạm vi của tuệ (paũũã), nếu một nguời nghiêm túc 
thực hành với đức tin và lòng nhiệt thành, thậm chí 
những hạt giống ác của phiền não cũng không có cơ 
hội nảy mầm nói gì đến sự sanh khởi của tham và 
sân... 

Thuở xua, truớc khi Đức Phật xuất hiện, con 
nguời có thể đuợc nói là khá man rợ và cộc cằn, đơn 
giản là vì những dục vọng của con nguời không những 
không đuợc kiềm chế mà còn để cho buông thả. Theo 
những gì Chú Giải ghi lại thì Phật Giáo (Buddha 
Sãsanã) đuợc truyền đến Miến Điện trong thời kỳ vua 
Thi ri Dhammã Soka (tức Vua Pháp A-dục), 236 năm 
sau Đức Phật nhập diệt. Vào thời đó, khi các đoàn 
truyền giáo đuợc gởi đi hoang Pháp đến chín quốc gia 
và chín địa điểm, Suvannabhũmi là một trong những 
địa điểm mà các nhà truyền giáo đã đến thăm. Đa số 
mọi nguời đều có quan điểm cho rằng Suvannabhũmi 
là tỉnh Thaton của Liên Hiệp Miến. Nhung một số nhả 
trí thức thì nói rằng đó là Đảo Sumatra ở Indonesia. 
Tuy nhiên, một điều khá rõ ràng là Phật Giáo từng có 
thời kỳ phát triển hung thịnh ở Thaton. Cũng có thể 
Phật Giáo đuợc truyền đến Thaton, Miến Điện do hai 
vị Truởng Lão Sona và Uttara đến từ Sumatra. Và 
duờng như rằng Miến Điện đã thừa hưởng được nền 
văn hóa Phật Giáo từ đó. Trước kỷ nguyên Phật Giáo, 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 229 


từ quan điểm về văn hóa và văn minh, người Miến 
được xem là chậm phát triển. Do đó người ta cho rằng 
chỉ sau năm 236 Phật Lịch, Miến Điện mới được văn 
minh và cũng mới chỉ ở vùng hạ Miến mà thôi. Theo 
lịch sử Miến, khoảng năm 940 - 950 B.E (Buddish- 
Era), khi mà vùng thượng Miến đang nằm dưới sự trị 
vì của vua Anawrahtã nổi tiếng, Tôn giả Arahan đã 
được vua mời tới để hoang truyền Giáo Pháp (chỉ sau 
đó Phật Giảo mới xuất hiện ở Pagan). Có thế nói văn 
hóa Phật Giáo đã trở nên hưng thịnh ở Miến Điện từ 
đó. 

Vì thế, điều quan trọng cơ bản là làm thế nào 
để bảo vệ và giữ gìn nếp sống văn hóa Phật Giáo mà 
chúng ta đã thừa hưởng được từ Giáo Pháp của Đức 
Phật, nếp sống văn hóa vốn lưu truyền từ đời cha ông 
đến chúng ta đến nay. Neu chúng ta không thực bảnh 
Pháp của Đức Phật, nét văn hóa đẹp đẽ này sẽ bị xóa 
mờ và chìm vào lãng quên, con người, không còn biết 
gì về Phật Pháp, sẽ bị thối đọa và bất hạnh do đắm 
chìm trong những thói xấu và phạm vào những ác 
nghiệp. Neu hình dung sâu xa hơn, tình trạng suy đồi 
khủng khiếp này sẽ là điều thảm họa, đáng sợ không 
thể nghĩ bàn được. 

Khoảng năm năm trước, tôi có dịp đến 
Indonesia trong một chuyến hoang pháp. Phật giáo đã 
từng có lần hưng thịnh tại quốc gia này nơi mà những 





230 


Mahasi Sayadaiv 


dấu tích của văn hóa Phật giáo vẫn còn được tìm thấy. 
Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó với sự giới thiệu 
tín ngưỡng của những người Hồi Giáo cai trị đất nước 
ấy, Indonesia đã trở thành một Nhà Nước Hồi Giáo. 
Hiện nay còn rất ít Phật tử ở Indonesia. Trong thời 
gian ở đây, sau khi quan sát những sinh hoạt của người 
dân, Tôi bất chợt nhớ đến một câu Pháp ngữ như sau: 

“Buddho loke samuppanno hitãya sabba pãninarn.” 

(Đức Phật Xuất Hiện Trong Thế Gian Này Vì Lợi ích 
Của Tất Cả Nhân Loại.) 

ĐỨC PHẬT RA ĐỜI 
VÌ LỢI ÍCH CỦA TẤT CẢ NHÂN LOẠI 

Ngày nay, hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi 
qua, người dân ở đây được thấy là rất hăng hái hoạt 
động, nhưng dường như họ không còn chút hiểu biết 
gì về sự ra đời của một vị Phật. Nói chung, ngay cả 
những làng quê ở Miến Điện cũng vậy, mặc dù những 
cư dân ở đây đều là Phật tử, nhưng tôi nghĩ Giáo Pháp 
của Đức Phật trong những thôn làng ở Miến này có 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 25i 


thể một ngày nào đó sẽ chìm vào quên lãng. Và nếu 
điều này xảy ra, tình trạng sẽ thực sự đáng thuơng. 

Do đó, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và 
thận trọng để cứu vãn nếp sống văn hóa Phật giáo khỏi 
sự suy đồi và diệt vong. Phuơng pháp bảo vệ là mồi 
nguời phải tự mình thực bảnh Giới, Định và Tuệ. Đặc 
biệt cần phải nỗ lực thực bảnh thiền minh sát để đạt 
đến giai đoạn Nhập Luu. Điều cần thiết nữa là chúng 
ta phải cổ vũ và động viên các thế hệ tuơng lai — con 
cháu của chúng ta, tiếp nối công việc bảnh thiền để 
bảo tồn di sản cao quý của văn hóa Phật giáo này sao 
cho đuợc bền vững lâu dài. 

Đức Phật, bậc mà tất cả chúng ta quy nguỡng, 
đã tận diệt mọi phiền não và trở thảnh một con nguời 
trí tuệ và có nếp sống văn hóa cực kỳ cao, với cái nhìn 
thấu suốt và trí tuệ của mình ngài đã chỉ cho chúng ta 
con duờng để đuợc giải thoát khỏi những bất tịnh của 
phiền não giống nhu cách ngài đã thảnh công khi làm 
nhu vậy. 

Giải thích thêm về câu thứ ba: “Santo so 
bhagavã samathãya dhammam deseti.” (“Thế Tôn đã 
tịch tĩnh, Ngài thuyết pháp đế tịch tĩnh”). Đức Thế 
Tôn, bậc mà tất cả chúng ta nuơng tựa, sau khi đạt đến 
sự bình yên và tịch tĩnh của tâm nhờ gột rửa sạch 
những tham muốn và dục vọng của con nguời, và với 





232 


Mahasi Sayadaiv 


lòng bi mẫn mong muốn cho tất cả chúng sanh đều 
đuợc tâm bình yên và tĩnh lặng nhu ngài, đã thuyết 
pháp và chỉ dạy cho chúng ta thấy Chân Lý của Pháp 
bằng cách viện dẫn thánh trí của ngài nhu một nguời 
tiên phong. 

yề câu “Thế Tôn đã vuợt qua, Ngài thuyết 
pháp để vuợt qua” cũng cần phải hiểu nhu vậy, nghĩa 
là, Đức Thế Tôn sau khi vuợt qua Đại Duong sâu thẳm 
của Luân Hồi và đến đuợc bờ bên kia — Niết Bàn, đã 
thuyết giảng Chân Lý về Pháp với lòng đại bi và trí 
tuệ để giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau và vuợt qua 
đại duơng luân hồi. 

Tất cả chúng sanh đang trôi lăn trong biển khổ 
luân hồi. Dòng nuớc lũ của Luân Hồi này do bốn bộc 
luu (Ogha) tạo thành, đó là dục bộc luu (kãmogha), 
hữu bộc luu (bhãvogha), kiến bộc luu (dỉtthogha) và 
vô minh bộc luu (avijjogha). Dục bộc luu là dòng 
nuớc lớn của dục hay trận lụt của những tham muốn 
nhục dục. Dòng nuớc xoáy này có thể hút hoặc nhấn 
chìm một nguời và giết chết họ. Tai họa hay số phận 
loại này cũng có thể giáng xuống một nguời bị cuốn 
vào những vòng xoáy (hữu, kiến và vô minh bộc luu) 
còn lại. Neu một nguời có khả năng tạo trữ các thiện 
nghiệp nhu bố thí, giữ giới,....họ có thể đuợc giảm 
khinh nhờ tái sanh trong cõi trời hoặc cõi nguời. Bằng 
không, sau khi phạm những ác nghiệp nhu sát sanh, 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 233 


trộm cắp, tà dâm, lừa đảo, họ sẽ bị chìm xuống bốn 
cõi khổ. 

Những ai tạo trữ được các thiện nghiệp trong 
kiếp này sau khi chết sẽ tái sanh trong cõi chư thiên 
hoặc cõi người, nơi đây ngoài việc phải gặp và trải qua 
những loại khổ khác nhau của thân và tâm, họ còn phải 
trải qua tiến trình già, chết như trước. Đây gọi là trôi 
theo dòng sông dục (kãma) đến cõi vui dục giới (kãma 
sugati). Hữu Bộc Lưu (bhavogha) có nghĩa là tham 
chấp vào sự hiện hữu an vui của cõi Phạm thiên sắc 
giới (rũpabhava) và Phạm thiên vô sắc giới 
(arũpabhava). Trong những cõi này cũng vậy, cái chết 
cuối cùng rồi cũng phải xảy ra. Điều này có nghĩa là 
họ không thể chống lại nổi cái chết do chìm đắm trong 
dòng cuồng lưu của hiện hữu gọi là Hữu Bộc Lưu. 
Kiến Bộc Lưu (dựthogha) còn gọi là tà kiến 
(micchãditthi). Vô Minh Bộc Lưu (avijjogha) ngụ ý 
sự chấp nhận quan niệm sai lầm của thường (nicca), 
lạc (sukha), và hữu ngã (atta), thay vì có chánh kiến 
về bản chất của pháp như vô thường (aniccã), khổ 
(dukkha) và vô ngã (anatta). Do vô minh và tà kiến 
này, người ta sẽ phải đi xuống bốn cõi thấp cùng với 
những nỗi thống khổ đủ mọi loại đi kèm. Ngay cả 
trong cõi người và cõi chư thiên, người ta cũng sẽ phải 
gặp vô vàn khổ đau. Trong cõi Phạm thiên cũng vậy, 
cái chết là điều chắc chắn phải đến. Do đó, đây cũng 
chỉ là một hình thức giết người bằng cách nhấn chìm 





234 


Mahasi Sayadaiv 


họ vào dòng nước xoáy của vô minh và tà kiến mà 
thôi. 

Đức Phật đã thuyết bài pháp cao quý này để 
giúp mọi người thoát khỏi Đại Dưong Luân Hồi, sự 
tái sanh liên tục, trong đó con người trôi dạt lúc chỗ 
này lúc chỗ kia cho tới khi đến được vùng an toàn, hay 
Vùng Bất Tử gọi là Niết Bàn. Chính vì vậy, Đức Phật 
luôn khích lệ chúng ta — hãy giữ vững Chánh Pháp 
và thực hiện sự giải thoát cuối cùng của chúng ta với 
sự chuyên cần (không dễ duôi). 

về câu thứ năm: “Parinibbuto so bhagavã 
parinibbãnãya dhammam deseti.” 

(“Thế Tôn đã chứng Niết-bàn, Ngài thuyết pháp đế 
chứng Niết-bàn"). Đức Thế Tôn, Bậc thực sự xứng 
đáng để tất cả chúng ta tôn kính, sau khi diệt tận mọi 
tham ái, với lòng đại bi và trí tuệ ngài đã thuyết giảng 
và chỉ cho chúng ta thấy Ảnh Sáng của Chánh Pháp 
nhằm đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh giúp họ dập 
tắt được các phiền não (kilesa). 

Đen đây bài Pháp về Kinh Gò Mối (Vammika 
Sutta) đã hoàn tất trên mọi phương diện. Như bài kinh 
nói, Tôn giả Kumãrakassapa sau khi đạt đến Đạo Quả 
và diệt tận tham ái, đã trở thảnh một bậc Thánh A-la- 
hán. Một thời gian sau đó, nhân dịp Đức Thế Tôn ban 
tặng danh hiệu tối thắng Đệ Nhất (etadagga), Tôn giả 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 235 


Kumãrakassapa được Thế Tôn ca tụng là vị Tỳ-kheo 
đa văn, cao quý nhất trong số các đệ tử của ngài có thể 
thuyết pháp với phong cách vi diệu nhất và đặc biệt 
nhất (Thuyết Giảng Vi Diệu Đệ Nhất). Bây giờ tôi sẽ 
kết thúc bài Pháp bằng cách nhắc lại một vài điểm 
quan trọng. 

KÉT LUẬN 

“Thấy một Gò Mối lớn, ban đêm phun khói, 
ban ngày bắn ra lửa, vị thầy cao quý khuyên bảo người 
học trò thông minh của mình, hãy khám phá xem đây 
là việc gì, và khi đào gò mối ấy với lưỡi xẻng sắc bén, 
xuất hiện một cây then cài cửa, rồi sau đó một con cóc 
xấu xí, một ngã ba đường, một cái lọc nước-xà phòng, 
một con rùa xảo quyệt, một cây dao cùng với một cái 
thớt gỗ để chặt thịt, một miếng thịt cứng và một Con 
Rồng Thiêng, nhu vậy tổng công là mười lăm vấn đề 
bí ẩn theo tuần tự.” 

1. Gò mối —Thân người; Khói — Suy nghĩ; 
Lửa — Thực Hiện; Vị Thầy — Đức Phật; 
Học trò — Hành Giả; đây là những điều để 
bạn lưu giữ trong ký ức. 

2. Lưỡi Xẻng — Tri Kiến hay kiến thức; Đào 
— Tinh Tấn; Then Cửa — Vô Minh; Con 
Cóc — Sân Hận; Ngã Ba — Nghi; Và bạn 
phải tự mình biết về những vấn đề đó. 





Mahasi Sayadaiv 


3. Giống nhau là Triền Cái với Đồ Lọc Nước; 
Con Rùa với Năm uẩn; Ngũ Dục với Cái 
Thớt; Hỷ Tham với Miếng Thịt; Con Rồng 
Thiêng — bậc A-la-hán. 


QUẢ LỢI ÍCH CỦA THIỀN MINH SÁT 


Nếu vô thường (anicca) được thấy, suy tư 
về Khổ ịdukkha) tự động xuất hiện 

Nếu khổ được suy tư, tưởng về vô ngã 
ịanatta) trở nên sắc bén. 

Khi vô ngã hiển lộ ịtâm) lao vào dòng Niết 

Bàn 


Nếu đã thấy Niết Bàn, sự giải thoát khỏi khổ 
là điều chắc chắn. 

Cầu mong tất cả những con người hiền thiện 
và có đức tin tạo thành Hội Chúng này, do nhờ sự 
chú tâm lắng nghe bài Pháp nói về Kinh Gò Mối 
mà tôi thuyết giảng đây, được vĩnh viễn thoát khỏi 
mọi điều hiểm nguy, tai họa và có thể siêng năng 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 237 


Cần mẫn thực hành phương pháp thiền Minh Sát 
như đã được hướng dẫn trong bài Kinh này, và sau 
khi trải qua các giai đoạn tuệ Minh Sát khác nhau 
cuối cùng dẫn đến thánh đạo tmệ, nhanh chóng 
chứng đắc Lạc Tối Thượng của Niết Bàn — sự 
giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, khổ đau. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 





238 


Mahasi Sayadaiv 


PHU LUC 


Câu Hỏi 1: Sát na định hay nhất thòi định 
(khanỉka samãdhỉ) có giúp phát trìến Vìpassanã 
được không? 

Hãy nhớ là Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh 
bạch trong phần Dhãtu-manasikãra-pabba- rằng: do 
quán tứ đại, hay quan sát bốn yếu tố căn bản (đất, 
nuớc, lửa,gió) ngay sát-na chúng xảy ra, nguời hành 
thiền sẽ khơi dậy chuẩn bị định loại trừ tạm thời các 
triền cái. Còn Mahã-tika* hay phụ chú giải của bộ 
Visuddhimagga nói rằng, thực ra nó không phải 
chuấn bị định vì không có định thuộc các bậc thiền- 
(ịhãnic) cho nó dẫn đến. Tuy nhiên, nó được xem như 
vậy theo loi ấn dụ gọi là Sadisu-pacara, nghĩa là nó 
tương tự với bậc thiền thực sự dưới dạng khả năng 
loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy gọi là sát- 
na định hay nhất thời định (khanka samãdhỉ) trong 
trường hợp của thiền Minh Sát. Đó là lý do vì sao tôi 
luôn luôn gọi nó là Vipassanã Khanỉka Samãdhi (sát- 
na định Minh Sát). Có số nguời, không thể hiểu đuợc 
điều này, đã lý luận rằng sát-na định không thể 
giúp đưa đến Minh Sát được, vì nếu nó làm được 

8 Mahãtika 1-436. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 239 


như vậy, những người hành thiền ắt hẳn có thể tạo ra 
tuệ Minh Sát. 

Tôi đồng ý với họ về điểm này, nếu các thiền 
sinh đã tu tập định đủ mạnh để thoát khỏi các triền cái, 
do quan sát các hiện tượng tâm-vật lý hiện tại họp với 
tinh thần kinh Đại Niệm Xứ (Mahã-sãti-patthãna 
Sutta). Trong thực tế, rõ ràng là định được đề khởi 
bằng cách suy luận, xét đoán, hay phân tích những con 
số thống kê mà thiền sinh đã học thuộc lòng, không 
cách nào thoát khỏi năm triền cái, và rằng thực sự họ 
cũng hoàn toàn không quan sát tâm và thân hay danh 
-sắc hiện tại. Vì thế những người ưa thích lý luận này 
hẳn phải là những người có ít hay không có kiến thức 
về cách tiến hành Minh Sát thực sự. Trong Thanh 
Tịnh Đạo, sát-na định được nói đến như Khanika 
Cittekaggatã, tức sát-na tâm nhất cảnh tánh, và trong 
phụ chú giải của bộ luận, sự định nghĩa được đưa ra 
là Khana-matta-thitiko samãdhi, tức định kéo dài từ 
sát-na này đến sát-na khác. Dựa trên căn bản của chú 
giải và phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, tôi gọi 
nôm na nó là sát-na định — Khaụika samãdhi, loại 
định thường được gọi theo lối ẩn dụ là cận định 
(Upacãra Samãdhi). Tuy nhiên cũng không nên lúng 
túng nếu gọi như thế không họp. 

Định khởi lên ở sát-na chánh niệm được gọi 
là Khanika Samãdhi, tức định kéo dài từng mỗi sát-na 
hành giả quan sát. Không có sát-na định này, thiền 





240 


Mahasi Sayadaiv 


Minh Sát không thể tu tập được. Vì thế nhất thiết phải 
có sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ Minh Sát. 
Đối với các hành giả thực hành thuần Minh Sát (thuần 
quán hành giả) không dựa vào bậc thiền (ihãna), sát- 
na định này là định dẫn hành giả đến sự chứng ngộ 
Đạo Quả (Magga Phala). Thiền Minh Sát không quan 
sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó đòi hỏi 
phải có sự quan sát các đối tượng từ sát-na này đến 
sát-na khác. Dù đối tượng thay đổi tâm vẫn có thể 
khéo tập trung trên chúng từ khoảnh khắc này đến 
khoảnh khắc khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với 
những hành giả đã thực hành một cách hiệu quả. 

- Câu Hỏi 2:Lỉệu việc liệt kê hay kể ra từng hiện 
tượng Ợ^háp) có thế đưa cỂn Danh sắc phân tích 
trí Ợ^ãma- ríipa-pariccheda-hãna)9 được không? 

Một hành giả không thể phát triển Danh sắc 
phân tích trí {Nãma-rũpa-pariccheda-nãna) bằng 
cách chỉ liệt kê hay kể ra từng hiện tượng như vậy. 
Chỉ khi nào hành giả quan sát tâm và thân (danh-săc) 
ngay sát-na chúng xảy ra, họ mới có thể phân biệt 

® Danh sắc phân tích trí hay Tuệ phân biệt danh-sắc là tuệ đầu tiên 
trong 16 tuệ Minh Sát mà hành giả phải trải qua ừong quá trình tu tập 
tập Minh Sát. Xem thêm chi tiết trong “Biết và Thấy.” 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 241 


được giữa các hiện tượng tâm vật lý này một cách tự 
nhiên. Đó mới thực sự là Danh sắc phân tích trí 
{Nãma-rũpa-pariccheda-nãna). Minh Sát trí thực sự 
phải phát sinh do quan sát các hiện tượng hiện tại chứ 
không phải do lý luận, phân tích, hay kể ra từng khoản 
một như: có 81 loại tâm hiệp thế (Lokiya Citta), 52 
loại tâm sở (cetasika), 28 loại sắc (rũpa); và v.v... Tri 
kiến như vậy chỉ là trí nhớ do học mà có và thuộc về 
tưởng (sannã), chứ không phải là trí dựa trên kinh 
nghiệm riêng của một người. Suy nghĩ xem 81 loại 
tâm hiệp thế là gì; không biết tất cả tâm ấy có xảy ra 
trong chúng ta không. Đại hành tâm (Mahãggata 
citta), chẳng hạn, chỉ thuộc về những người đắc thiền. 
Mặc dù là hiệp thế, nhưng tâm duy tác chỉ các bậc 
Alahán mới có. Làm thế nào một người kinh nghiệm 
một đối tượng mà họ không có được? Trong số 28 loại 
sắc, sắc nữ tánh được kinh nghiệm bởi người nữ, trong 
khi sắc nam tánh bởi người nam. Như thế người này 
không thể kinh nghiệm giống (đực-cái) của người 
khác. Do đó, kể ra từng hiện tượng mà người ta không 
thực sự kinh nghiệm, làm thế nào tri kiến ấy có thể là 
tri kiến về sự thực cùng tột hay pháp chân đế được? 
Câu trả lời, nếu đưa ra một cách thành thật, sẽ là: “ 
Vâng, đó chỉ là tri kiến thuộc khái niệm.” Như vậy, rõ 
ràng minh bạch rằng tri kiến theo khái niệm chế định, 
hay trí nhớ do học ấy không thể dẫn đến Danh sắc 
Phân Tích Trí (Nãma-rũpa-pariccheda-nãụa). Thực 





242 


Mahasi Sayadaiv 


sự, một hành giả thậm chí cũng không thể tạo ra tri 
kiến Minh Sát căn bản mà không quan sát danh và sắc. 

Cảu Hỏi 3: Người hành thiền có thấy vô thường, 
khố và vô ngã lúc mới bắt đầu hành Mmh Sát 
không? 

Cách một Quán thừa hành giả (Vipassanã- 
yãnika) hay một nguời thực hành Minh Sát không có 
định của thiền chỉ, thực hành đuợc giải thích nhu sau: 

Idhekacco pana vuttapakaram 
samatham anuppadetvã pancupadanak-khadhe 
aniccadihi vipassati. Ayarn vipassanã. 

Nghĩa là: ở đây, trong Giáo Pháp này, một 
vị thực hành Vipassanã quan sát năm uẩn (các hiện 
tuợng thân tâm) duới dạng vô thuờng, khổ và vô ngã, 
mà không đề khởi thiền định. Đó đuợc gọi là thuần 
quán. 

Nhu đã đề cập ở trên, một hành giả bắt đầu 
quán hay quan sát năm uấn (các hiện tượng tâm và 
thân) duới dạng vô thuờng, khổ và vô ngã, mà không 
đề khởi thiền định, tức không có cận định (Upacãra- 
samãdhỉ) và an chỉ định (Appanã samãdhi). Tuy 
nhiên, điều đó không có nghĩa là vị ấy thấy đuợc vô 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 243 


thường, v.v... ngay lúc bắt đầu thực hành. Bao lâu 
người bảnh thiền không tránh xa được các triền cái, ở 
đây là những ý nghĩ lang thang, họ không thể trông 
đợi kinh nghiệm các đặc tánh thực của tâm và thân. 
Đe tịnh hoá tâm khỏi các triền cái ấy, điều cần thiết là 
vị ấy phải phát triển nhất thời định (sát-na định) dựa 
trên Minh Sát. Chỉ khi đó,vị ấy mới có thể biết rõ về 
các đặc tánh thực của tâm và thân, phát sanh tuệ Minh 
Sát gọi là Danh-sắc phân tích trí (Nãma-rũpa 
pariccheda-nãna). Ke đến tuệ này được theo sau lần 
lượt bởi các tuệ gọi là Tuệ phân biệt nhân-quả 
(Paccaya-pariggaha-nãna), và Tuệ thấm sát tam 
tướng- vô thường, khố và vô ngã (Sammasana-nãna). 
Vì sự giải thích chi tiết về điều này đã được nói đến 
trong Thanh-Tịnh-Đạo (Vissuddhi Magga), ở đây 
chúng tôi chỉ giải thích tóm tắt rằng một người quan 
sát năm uẩn dưới dạng vô thường v.v...mà thôi. 
Ngược lại, nếu một hành giả thấy được vô thường, 
khổ và vô ngã ngay lúc bắt đầu thực hành , điều đó sẽ 
trái ngược với sự giải thích của Thanh-Tịnh-Đạo. 

Nó cũng ngược lại với cách tiến bảnh của 
thất thanh tịnh^° (7 giai đoạn thanh tịnh). Vì thế, điều 
đó cần phải tin là không đúng sự thực. 


Thất thanh tịnh hay bảy giai đoạn thanh tịnh gồm: 1. Giới tịnh 
(Sĩlavisuddhi); 2.Tăm tịnh (Cittavisuddhi); 3. Kiến tịnh 
(Dit Ị hivisuddhi);4. Đoạn nghi tịnh (Kan khãvitaran avisuddhi); 5. 





244 


Mahasi Sayadaiv 


- Câu Hỏi 4: Liệu có thế phát sanh tuệ Mình Sát 
do đọc, “sanh và diệt” mà không quan sát danh và 
sắc đang thực sự sanh -diệt không? 

Thực sự không thể thấy vô thường, khổ và vô 
ngã mà không kinh nghiệm những đặc tánh thực của 
tâm và thân. Chẳng hạn, nếu bạn không thấy tia chớp 
ngay khoảnh khắc nó chớp lên, bạn không thể nào biết 
được tia chớp xuất hiện và biến mất như thế nào, có 
phải vậy không? Theo cách tưcmg tự, bạn không thể 
thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không quan sát tâm 
và thân ngay sát-na chúng xảy ra. Vì thế, kết luận đưa 
ra ở đây là người ta không thể phát sanh tuệ Minh Sát 
thực vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã, chỉ bằng 
cách đọc “sanh và diệt” mà không quan sát tâm và thân 
đang thực sự sanh và diệt được. Đó là lý do vì sao 
người hành thiền phải ghi nhớ rằng chỉ khi họ quan sát 
tâm và thân đang sanh-diệt, và nhờ đó kinh nghiệm 
được tính chất vô thường,v.v... của chúng, thì đó mới 
là tuệ Minh Sát thực. 


Đạo phi đạo tri kiến tịnh (Maggãmaggahãn adassanavisuddhi); 
6.Đạo tri kiến tịnh (Pat ipadãhan adassanavisuddhi); 7. Tri kiến tịnh 
(Năn adassanavissuddhi). 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 245 


Câu Hỏi 5: Saú-patịhãna có nghĩa là niệm, nằm 
trong nhóm định (Samãdhỉkkhandha). Vậy thì, 
phải chăng đỏ là một loại pháp hành thiền định 
(Samãtha), chứ đâu phải thiển Vìpassanã? 

Một số người đã nêu câu hỏi như vừa đề cập ở 
trên bởi vì họ chỉ phân tích chữ sati-patthãna trên căn 
bản quan niệm riêng của họ, mà không nhìn vào toàn 
thể bài kinh. Thực sự ra, ngay cả ở phần Uddesa, phần 
tóm tắt của bài Kinh, chữ Sampajano (hay biết các 
hiện tượng một cách đúng đắn và chính xác, Hán dịch 
là trí tuệ tỉnh giác) rõ ràng đã được đề cập, mà điều 
này chỉ ra cho thấy đó là Minh Sát trí. Neu bạn nhìn 
vào phần giải thích của bài kinh, gọi là Niddesa 
(Quảng thuyết), bạn sẽ thấy đoạn, Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã (quan sát các pháp hay hiện tượng 
sanh khởi). Trong trường hợp của thiền định 
(Samãtha), bạn không bao giờ thấy các hiện tượng 
sanh và diệt, và sự tương tác của chúng, thay vào đó, 
bạn phải chăm chú không ngừng vào một đối tượng 
duy nhất. 

Và rồi, bạn có thể thấy những đoạn, Anissito 
ca viharati, (sống không chấp trước và tà kiến), na ca 
kinci loke upãdiyati (không chấp thủ vào điều gì trong 
thế gian-năm uẩn). Chỉ có trong thiền Minh Sát bạn 
mới có thể thấy sự sanh và diệt, và bạn không chấp 
trước vào gì cả. Vì thế, ngay cả trong những phần 





Mahasi Sayadaiv 


thuộc về thiền chỉ (Samãtha) như Anãpãna (niệm hơi 
thở vô, và hơi thở ra), Patikũlamanasikãra (quán tính 
chất đáng nhờm gớm hay quán 32 thể trược) được nói 
rõ là nhằm mục đích trình bày cách làm thế nào để 
thực hành Minh Sát dựa trên thiền chỉ. Không cần phải 
nói đến các phần như quán tứ oai nghi (Iriyãpatha), 
thực hành tỉnh giác (Sampajanna) v.v.... Rõ ràng rằng 
ngay cả những phần như quan sát các cảm thọ 
(Vedanã-nupassanã), quan sát tâm (Cittã-nupassanã), 
và quan sát các pháp (Dhammã-nupassanã) cũng 
không liên quan gì đến thiền chỉ, mà chúng thực sự là 
Minh Sát thuần tuý. 

- Câu Hỏi 6: Đức Phật có dạy chúng ta quán hay 

quan sát cái ‘đư như ỉà danh và sắc không? 

“Gacchanto vã gacchãmĩ’ti pajãnãti, khi đi, 
biết “đi”. Khi đi chỉ việc biết ‘đi’ thì không có gì vất 
vả lắm. Tất nhiên, điều đó quá đơn giản để bạn có thể 
tin là mình đang thực hành Pháp (Dhamma). May thay 
đó là điều chính Đức Phật đã dạy, nếu không thì ắt hẳn 
nó đã bị ném vào thùng rác rồi. Ngay cả như vậy, một 
số người cũng lý luận rằng nó không phải như thế ấy, 
mà phải thế này thế nọ. Điều đó chẳng khác nào vẽ rắn 
thêm chân khi mà không có gì để sửa chữa hay để hiệu 
đính vậy. Cũng theo cách tương tự, họ muốn đưa ra lý 





Giảng Giải Kinh Gò Mối '2,47 


do rằng nếu như người ta phải quan sát ‘cái đi’ khi đi, 
thì điều đó sẽ làm cho điệu bộ của họ vụng về mất. 
Ngoài ra, họ còn nói quan sát như thế cũng vẫn là quan 
sát đối tượng thuộc về khái niệm chế định chứ không 
phải đối tượng chân đế. Đó cũng chỉ là vẽ rắn thêm 
chân mà thôi. Những gì Đức Phật dạy không đòi hỏi 
phải hiệu đính lại. Neu nhất thiết phải nghĩ về các đối 
tượng chân đế, có lẽ Đức Phật đã nói khác. Có thể 
Ngài sẽ nói rằng, Gacchanto vã nãma-rũpanũpajãnãũ, 
khỉ đi, biết‘danh và sắc \ 

- Câu Hỏi 7Hàm thế nào một người quan sát 
được hoi thở vô-và-hoi thở ra dưới hình thức 
thiền chỉ (Samãtha) và cũng dưới hình thức 
thiền Minh Sát ? 

Dù người đó đã đắc thiền hay không, nếu họ 
quan sát hoi thở vô-và- hơi thở ra thông qua hình dạng 
hay tướng ( của hơi thở) thì đó là thiền chỉ, còn quan 
sát hơi thở dưới dạng cảm thọ, hay sự rung động, đó 
là thiền Minh Sát. 

- Câu Hỏi 8: Nếu chúng ta cứ duy trì việc quan sát 
cái đau, sự nóng bức hay ứ cứng mà không chịu 
thay đối oai nghi liền, thì thực sự đó có phải là tự 





248 


Mahasi Sayadaiv 


ép xác hay khổ hạnh -(Atta -kilamatha-nuyoga ) 
không? 

Có người bảo tôi một vị thiền sư cư sĩ kia nói 
rằng nếu bạn có cái đau, nóng bức hay sự tê cứng do 
ở trong một tư thế (oai nghi) nào đó quá lâu, bạn nên 
thay đổi oai nghi. Neu không, đó sẽ là một loại pháp 
hành khổ hạnh. Thực ra quan điểm đó không có căn 
cứ, và chú trọng quá nhiều đến “lợi ích tỉnh giác”, 
Satthakasampajannal 1, tức suy xét xem điều gì có lợi 
. Khi bạn thực hành thiền chỉ và thiền Minh Sát, chủ 
yếu là phải có Khantĩ-samvaral2, nghĩa là tự chế, hay 
phòng hộ với sự trợ giúp của pháp kham nhẫn. Chỉ 
khi bạn duy trì việc thực hành với pháp kham nhẫn, 
tức kham nhẫn chịu đựng cái đau, v.v... ngoại trừ 
trường hợp không thể chịu đựng nổi, thì định và tuệ 
mới phát sanh. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thay 
đổi oai nghi, sẽ không còn lại chỗ nào cho định và tuệ 
Minh Sát nữa. Mọi người, nếu đã từng hành một cách 
nghiêm túc, đều biết rõ điều đó. Vì thế, bạn nên thực 
hành với pháp kham nhẫn cho đến mức có thể, đừng 

" Có bốn loại tỉnh giác: l.Satthakasampạjanna- lợi ích tỉnh giác;2. 
Sappãyasampajanna -thuận lợi tỉnh giác; 3. Gocãrasampajanna - 
hành xứ tỉnh giác; 4. Asammohasampajanna - bất mê tỉnh giác. 

Samvara hay phòng hộ có năm cách: l.Pãt imokkha Samvara- 
phòng hộ bằng giới bốn Ba la đề mộc xoa; 2.Sati Samvara- phòng hộ 
bằng niệm; 3. Nãn a Samvara- phòng hộ bằng trí tuệ; 4. Khanti 
Sarnvara- phòng hộ bằng kham nhẫn; 5. Viriya Sarnvara- phòng hộ 
bằng tinh tấn. (Xem thêm trong Đoạn Trừ Lậu Hoặc). 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 249 


thay đổi oai nghi thường xuyên quá. Đó đích thực là 
phòng hộ bằng kham nhẫn - Khantĩ-samvara, chứ 
hoàn toàn không phải là khổ hạnh, hay ép xác gì cả, 
bởi vì một sự nhẫn nại nhu vậy không cố ý tự làm khổ 
mình, mà chỉ giúp cho người bảnh thiền phát triển khả 
năng kham nhẫn phòng hộ Khantĩ-samvara, chánh 
niệm , định và tuệ Minh Sát mà thôi. 

Thực sự, Đức Phật muốn người bảnh thiền 
duy trì việc thực bảnh một cách không khoan nhượng 
hơn là cứ thay đổi oai nghi của mình cho đến khi hoàn 
thành Alahan Thánh đạo ngay tại chỗ ấy. Điều này 
được nói đến trong "Đại Kinh Rừng Sừng Bò" - Mahã 
Gosinga Suttam^^ : Giả sử, nếu người bảnh thiền ngồi 
tư thế ngồi kiết già, hạ quyết tâm, " Ta sẽ không đứng 
dậy khỏi thế ngồi kiết gìa này cho đến khi loại trừ tâm 
khỏi tham, và đoạn tận hết mọi tâm phiền não.", thời 
người này được chấp nhận nhu một người làm chói 
sáng khu rừng Gosinga. Do đó, những ai dạy rằng nếu 
một người thực bảnh kham nhẫn với các cảm thọ khổ, 
thì điều đó đồng như ép xác khổ hạnh, là đang xúc 
phạm những người hành thiền dưới sự hướng dẫn của 
Đức Phật, và làm hỏng giáo Pháp của Ngài. Hơn nữa, 
họ còn hủy diệt viễn cảnh của những người hành thiền 
đang cố gắng hoàn thảnh định và tuệ Minh Sát. 


Maha Gosinga, Mulapan nasa , Trung Bộ I. 





250 


Mahasi Sayadaiv 


KhantiSamvara: Này các Tỳ kheo, trong giáo 
Pháp này, một vị Tỳ kheo có như lý tác ý (suy xét chân 
chánh) tu tập kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, 
muồi, gió, sức nóng mặt trời, rắn, rít, bò cạp, và những 
lời mắng nhiếc sỉ vả. Thậm chí vị ấy còn phải kham 
nhẫn với những đau đớn về thể xác hoặc những bệnh 
hoạn gay gắt, nghiệt ngã, khủng khiếp và chết người. 
Này các Tỳ kheo, đối với một vị Tỳ kheo nhu vậy 
những phiền não tàn hại và làm cho đau đớn không còn 
xảy ra nữa. Vị ấy có thể vượt qua những phiền não nhu 
thế với sự trợ giúp của pháp kham nhẫn và chịu đựng. 
(Majjhimã 1,113) 

Đoạn văn vừa đề cập ở trên, nằm trong bài 
kinh gọi là Kinh Tất Cả các Lậu Hoặc (Sabbãsava 
Sutta), ở đây Đức Phật đã chỉ dẫn người hành thiền 
phải chịu đựng ngay cả với cái đau chết người. Điều 
đó cần phải ghi nhớ trong tâm. Thêm nữa, trong chú 
giải, có một số câu chuyện giống như câu chuyện của 
Trưởng lão Lomasanaga, người đã không từ bỏ quyết 
tâm, mà dành hết thời gian của mình vào việc thực 
hành giữa trời trong suốt giai đoạn Antara-ratthaka. 
Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai tháng cuối cùng 
của một năm, và được xem như là thời kỳ lạnh nhất. 
Thậm chí có cả tuyết. 

Vì thế, bạn không nên thay đổi oai nghi do cái 
đau vừa phải như tê cứng, nóng bức, hay đau nhức. 
Bạn nên duy trì việc quan sát và kham nhẫn với quyết 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 25i 


tâm không thay đổi oai nghi. Neu có thể, thậm chí bạn 
nên cứ tiếp tục thực bảnh bất kể đến mạng sống. Nhờ 
làm như vậy bạn có thể tạo ra Kham nhẫn phòng hộ - 
Khantĩ-samvara, tuệ Minh Sát và định. Neu cái đau 
không thể chịu đựng nổi, thì bạn nên thay đổi oai nghi 
bằng cách ghi nhận sự thay đổi này thật cẩn thận để 
cho chánh niêm, định và tuệ Minh Sát không bị đánh 
động. 

Có số người giải thích Atta-kilamatha (tự 
hành xác) theo cách trái ngược lại với giáo Pháp của 
Đức Phật. Theo họ, thực bảnh là một hình thức tự bảnh 
xác. Sự giải thích nhu vậy rõ ràng là ngược lại với lời 
dạy của Đức Phật, vì thậm chí Ngài còn dạy chúng ta 
thực bảnh không màng đến mạng sống và chân tay. 
“Dù chỉ còn lại da và xương. Dù máu thịt ta có khô 
cạn. Ta sẽ không ngừng thực bảnh cho đến khi hoàn 
thành sự giác ngộ Đạo Quả ta mong muốn” Đức Phật 
nói chúng ta nên quyết tâm kiên định và tiếp tục thực 
hành một cách không khoan nhượng. Do đó, một sự 
thực bảnh tích cực như thế không thể nói là ép xác 
Atta - kilamatha vì nó giúp người bảnh thiền tạo ra 
định và tuệ Minh Sát. 

Nói gì đến hành thiền, ngay như việc giữ giới, 
người ta cũng phải chịu khó chịu khổ ở một mức nào 
đó, song không thể bảo nhu thế là bảnh khổ hạnh ép 
xác vì nó giúp cho định và tuệ Minh Sát phát triển. 
Chẳng hạn, khi giữ bát quan trai giới hay thập giới, 





252 


Mahasi Sayadaĩv 


người ta phải nhịn ăn vào buổi chiều, điều này có thể 
làm khó chịu, đặc biệt đối với những người còn trẻ. 
Tuy nhiên, không thể nói đó là hành xácvì nó hỗ trợ 
cho việc hoàn thảnh giới của một người. 

Dĩ nhiên, đối với một số người, đầu tư nỗ lực 
cho việc giữ giới không sát sanh,v.v... là rất khó, song 
Đức Phật tán dương nỗ lực này nhu ‘hiện tại khổ, 
tương lai lạc’ trong Đại Kinh Pháp hành - Mahã- 
dhamma- dayada, Mũla paụnãsa (M. I) như sau: 

“ở đây, này các Tỳ kheo, có người với khổ 
với ưu, từ bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm 
thọ khổ ưu; (đối với 9 giới còn lại cũng vậy). Vị ấy 
sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh vào 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Tỳ kheo, 
thực hành mười giới nhu thế được gọi là , ‘hiện tại 
khổ; tương lai quả báo lạc.’ ” 

Vì thế, một pháp hành không nên xem là tự 
hành xác khi nó giúp người ta trau dồi giới đức, thiền 
định và tuệ Minh Sát, vì đó là Trung Đạo, Majjhimã- 
patipadã. Trái lại nếu một pháp hành không liên quan 
đến giới, định và tuệ, dĩ nhiên, pháp hành đó phải được 
xem nhu tự hành xác. 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 253 


Sabba Dãnaip Dhamma Dãnaip Jinãti 
(Pháp Thí Thắng Mọi Thí) 

Danh sách Hùn Phước In Kỉnh 

Tịnh Tài In Sách ‘Giảng Giải Kỉnh Gò Mối’ Này 
Do Gia Đình Cô Tu Nữ Diệu Tâm Và Các Con 
Cháu Phát Tâm Cúng Dường Cùng Vói Sự Đóng 
Góp Của GĐ Phi Chân... 

- Sư Thiện Giàu; Sư Minh Thông, Sư Viên Trí; 
Sư Minh Hạnh (Canada) 

- Cô tu nữ Tâm Chơn (chùa Pháp Bảo Mỹ Tho); 
TN Diệu Lành (Chùa Bửu Quang); TN Hạnh 
Hiền, Tuệ Pháp; 

- TP Hồ Chí Minh: GĐ Huỳnh Thanh Dũng; GĐ 
Mai Trang; GĐ Huỳnh Nam Thiên, Kit- Ti; 
Anh Phan Binh, Trần Thị Thúy; GĐ Trang Để 
& Đấu Nhật; GĐ Phan Thân, Tú Anh; GĐ Võ 
Minh Được (nhóm Phật tử thầy Thiện 
Nguyện); Nguyễn Thị Ngọc, GĐ Nguyễn Thị 
Tuyết Sương, GĐ Lê Thị Huyền, GĐ Nguyễn 
Thị Hồng, GĐ Nguyễn Thị Kim Tuyền, GĐ 
Nguyễn Thị Kim Hoàn, GĐ Trần Thị Ni, GĐ 
Ma Thị Nhung; GĐ Lê Thị Phiếu; GĐ Nguyễn 





254 


Mahasi Sayadaiv 


Ngọc Như; GĐ Ma Thị Hòa; GĐ Ma Văn Bi; 
GĐ Ma Hoàng Thắng; GĐ Ma Bản; GĐ 
Nguyễn Thị thu Hằng; GĐ Tăng Quý; GĐ Hà 
Thị Nhung; GĐ Hạnh Hoàng; Nhóm Phật Tử 
Bình Dương, Nguyên Giang Dã Quỳ; GĐ 
Anatta Diệu Phương; GĐ Kusala; GĐ Giới Bảo 
Vũng Tàu; Nguyễn Thị Liên, Huỳnh Thị Thảo, 
Huỳnh Thị Thu Hương; GĐ Mỹ Hương; GĐ 
Cô Hằng (Liễu Vân); GĐ Lê Minh, Lê Thị Nga 
(cô giáo Thanh); Trần Thị Hoàng Hoa (Ngọc 
Châu); GĐ Bích Hương Thảo; GĐ Vưu Viễn 
Tuấn, Vưu Khải Hòa, Vưu Khải An; Nguyên 
Thủy, Nguyên Hỷ; PT Phương Thúy Hoàng 
(CLB Sống Thiền); Nhóm Cô Ba Lang, cô Lê 
Thị Huệ (HH Lê Trung Thành); GĐ cô Hằng; 
Uyên, Quốc, Hồng Thị Nhơn, Trần Thị Hoa, 
Lâm Thanh Thảo; Cô Dần; Nhóm PT chùa Bim 
Quang (Cô Lành); Cơ Sở Café Thảnh Hải (Cần 
Thơ); Huỳnh Thanh Dũng; Huỳnh Văn Lách; 
GĐ Phạm thị Kim Hồng, cô Lệ Điềm; GĐ. 
Hiền - Phát; La Mỹ Dung; GĐ Lê Thị Tuyết; 
GĐ Phạm Thị Lài; Âu Mỹ Lan; Nguyễn Thị 
Tuyết Mai; Phòng Phát Hành Kinh Sách Bửu 
Long; GĐ Phạm Lê Nga; Cô Giác Ngọc; 
Nguyễn Nhật Nhân và gia đình; Bé Vân Anh; 
Cô Huệ Nghĩa, Phạm Thị 
Ninh 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 255 


- Bà Rịa-Vũng Tàu: GĐ cô Loan (em Nguyễn 
Tôn); Thầy Chơn Tịnh (HH: cầu Siêu mẹ 
Nguyễn Thị Cúc, mất 14, 01 Bính Thân; cầu 
an cha: Nguyễn Luơng Quảng); 

- Đà Nằng: Nguyễn Đức Vui (Nhật Thiện), - 
Hựu Huyền, Khôi Nguyên, Tuệ Nguyên, Lê 
văn Mỹ Tự,Phan thị Tiềm; Lê thị Lan Danh, 
Đoàn Ngọc Mỹ Linh,Đoàn Ngọc Bích Thuỷ, 
Lê khắc Hoàng Anh, Nguyên Hạnh, Phong 
Linh; bà Nguyễn thị Cuỡng; Nguyễn thị Chính 
Nghĩa(Minh Nhiên); Đoạt Lộc (Minh 
Nguyên); Phuợng; Nguyễn thị Hạnh; gđ cô 
Loan Tân Mỹ; Tuờng, Thị ,Quí; chị Loan Q3; 
Gđ Loan& Đài; Hoàng thái Son; Minh Nguyệt. 
Một Phật Tử Vô Danh; Nguyên Hạnh; Cô Sáu 
Xin; Huyền Vi; Chính Nghĩa; Minh Tâm; 
Nguyên Vũ; Cô Nguyễn Thị Nghĩa (Thủ Đức); 
Anh Trần Ngọc Văn; 

- PT Hà Nội: Trần Thị Thanh Huơng; Trần Duy 
Minh; Trần Thị Thanh Hằng, Tạ Quốc Trung; 
GĐ Sơn Dung; GĐ Lan Hoa; GĐ cô Hà; GĐ 
Trần Ngọc Quyền Nguyễn Thị Mai; Bà Quan 





Mahasi Sayaãaiv 


Thị Năm; Bà Tạ Thị Kim Chi cùng các con 
cháu; Tạ Huyền Trang; Cô Lan; Nguyễn Thị 
Thu Hà; Nguyễn Trọng Linh; GĐ Thành Ngọc, 
Hoa Minh; Nguyễn thị Tâm, Nguyễn thiện 
Hùng. 




Mục LPC 


GIẢNG GIẢI KINH Gồ MỐI 


Tựa 

5 

Phần Chánh Kinh 

8 

Mở Đầu 

20 

Giới Thiệu Bài Kinh 

20 

Muời Lăm Vấn Đe Thâm Thúy 

21 

Tóm Tắt Muời Lăm vấn Đe 

29 

Lịch Sử Quá Khứ của Tôn Giả Kumarakassapa 

32 

Bảy Vị Tỳ Kheo Đi Vào An Cu Trong Rừng 

33 

Hành Thiền Trên Đỉnh Núi 

34 

Cách Để Có Đuợc Những Quả Lợi ích 

45 

Đắc A-la-hán Truớc 7 Tuối 

46 

Truởng Lão Dabba 

46 

Đức Vua Pukkusãti 

47 

Bãhiya Dãruciriya 

49 

Dê Thảnh Chó 

53 

Gò Mối Lớn 

61 

Gò Mối Có Nhiều Lỗ 

62 

Gò Mối Bốc Ra Mùi hôi Thối 

64 





Gò Mối- Một Đống Hỗn Độn Đáng Ghê Tởm 

65 

Ngôi Nhà Chung Của Các Sinh Vật 

71 

Gò Mối — Sự Tích Tụ Của Tứ Đại 

73 

Thân Này Được Bắt Đầu Từ Những Phân Tử 
Nước Tinh Tế 

80 

Thân Này Phát triến Nhờ Đồ Ăn Hay Dưỡng 
Chất 

83 

Phun Ra Khói 

85 

Bắn Ra Lửa 

88 

Vị Thầy Bà La Môn 

89 

Sunedhã — Người Học trò Xuất sắc 

90 

Thiền Trong Hai Phút 

92 

Tám Chi Đạo Trong Một Ghi Nhận 

101 

Bậc Thầy Duy Nhất 

106 

Chuyện Vị Tỳ Kheo Con Nhà Đại Phú 

109 

Vũ Khí Cái Xẻng 

116 

Trưởng Lão Ledi — Người Tiên Phong 


Trong Việc Giảng Dạy Thiền Minh Sát 

134 

Sự Khiển Trách Của Đức Phật 

137 

Hãy Giữ Cho Cánh Cửa Mở 

141 

Con Cóc Phình To Mỗi Khi Bị Chạm Vào 

143 

Pháp Hạ Liệt 

144 





Chuyện Nữ Chủ Vedehika 

147 

Đe Tài Thảo Luận về Nhẫn Nại 

152 

Ngã Ba Đuờng 

154 

Kinh Nghiệm Cá Nhân về Hoài Nghi 

156 

Hoài Nghi Giống Với Sự Lừa Đảo 

158 

Lý Do Chính Của 2 Phút Hành Thiền 

162 

Làm Sáng Tỏ Thêm về Hoài Nghi 

165 

Sự Thế Hiện Của Hiện Tuợng Cũng Phải Đuợc 
Quán 

172 

Cái Lọc Nuớc 

190 

Các Triền Cái Đuợc Xua Tan Nhu Thế Nào 

195 

Tâm Tịnh 

196 

Con Rùa — Ngũ uẩn 

199 

Dao Và Thớt 

209 

Hỷ Tham — Một Miếng Thịt 

213 

Con Rồng — Bậc Thảnh A-la-hán 

220 

Dành Lễ Con Rồng 

221 

Cách Đảnh Lễ Con rồng 

222 

Đức Phật Ra Đời Vị Lợi ích Của Tất Cả Nhân 
Loại 

230 

Ket Luận 

235 

Quả Lợi ích Của Thiền Minh Sát 

236 





Phụ Lục — Một số Câu Hỏi Đáp 

238 

Danh Sách Hùn Phước 

253 





Giảng Giải Kinh Gò Mối 

Mahasĩ Sãyãdaw 
Tỳ-kheo Pháp Thông Dịch 
CẵgoCũlGSSO 

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.39260024 - Fax: (04) 39260031 
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: NGUYỄN THỂ VINH 
Sửa bản in: Tỳ kheo Pháp Thông 
Trình bày: 

Bìa; Sumanã Kim Lan 
Đối tác Liên Ket 

Lê Minh Thủy Tiên TP Hồ Chí Minh 


In 2.000 cuốn, khổ 14X20cm tại Xí Nghiệp In Pahasa. 
Số đăng ký KHXB; 

In xong và nộp luu chiểu quý; 








